CON ĐƯỜNG DẪN ĐÉN GIÁC NGỘ 


ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 
Tác giả: MÃ MINH 
Dịch & giải: Chân Hiền Tâm 


Nhà Xuất Bản Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh 


Thành kính trì ân 


Sư ông - Hòa thượng Thích Thanh Từ 
Bồn sư - Hòa thượng Thích Nhật Quang 


Đã giúp chúng con đây đủ niềm tin để hoàn thành việc 
dịch giải bộ luận. 


Chân thành cảm ơn 


Chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng, Ni, Cư sĩ, Học 
giả đã giúp chúng tôi trong việc dịch thuật, hỗ trợ tài liệu 
tham cứu, cũng như có các công trình nghiên cứu, dịch 
thuật giúp chúng tôi có được kiến thức cân thiết cho việc 
dịch giải bộ luận. 

Chân Hiền Tâm 


Kinh dâng Thây với tất cả lòng thành kính của con 
Kỷ niệm ngày 20. II 2004 


© 7 ® 


Lời giới thiệu 


Con đường Phật đạo dài lâu nghiêm tuần, cũng kỳ khu 
khúc khuỷu, không kớmn nguy nan. Đi vào con đường này, 
hành giả phải trải qua những nhân duyên xa gân. Từ đó mở 
lòng đón nhận, xây dựng một niềm tin, không kể thời gian là 
bao lâu. Một niềm tin chân chánh vừa vặn vuông tròn. Niễm 
tổn Phật đạo. 

Lời đức Thế Tôn vẫn còn đó, trải qua ba vô số kiếp 
quên thân hành đạo mới có thể viên thành Phật đạo. Là 
người con Phật đã phát nguyện đi con đường Phật, từng chút 
vưn bồi nguyện lực lớn dân, nỖ lực cùng các Pháp hữu nhịp 
nhàng tiễn bước ; từng phút sống trong chánh pháp dôi mài 
tỉnh luyện, nghiên tâm giáo điển, một dạ chí thành vì sự t 
tập cho mình, cho người. Có thế mới mong thu ngăn đoạn 
đường dài lâu vô kế. 

Trên tỉnh thân đó, bản Đại Thùa Khởi Tĩn Luận này 
của Bồ tát Mã Minh được phật tử Chân Hiển Tâm chuyển 
dịch từ chữ Hán sang chữ Việt, cũng không ngoài mục đích 


dò theo dấu vết nghìn năm cũ của các bác Bồ tát, tìm lại nơi 
chính mình mạng mạch sống chân thật muôn đời. Tuy phân 
dịch & giải chưa toát hết được lời Phật ý Tổ, song cũng là 
thiện chí và lòng nhiệt thành của một phật tử. Chúng tôi xin 
có đôi lời giới thiệu cùng độc giả. 
Kính ghi 
Thiên viện Thường Chiếu, cuối Hạ 2548 
Hòa thượng Thích Nhật Quang 


Thay lòi tựa 


Luận ĐẠI THỪA KHỞI TÍN được Bồ tát Mã Minh 
làm vào khoảng 600 năm sau khi Phật nhập diệt, nhằm phá 
bỏ cái thấy thiên lệch của Tiểu thừa cũng như những định 
kiến sai lầm của Ngoại đạo. Ngày nay bộ luận không chỉ 
mang ý nghĩa ấy mà nó còn có giá trị tích cực đối với người 
tu Đại thừa. Giá trị ấy năm ở chỗ : Ngoài phần thâm nghĩa 
được trình bảy bao quát đầy đủ trong phần Lập Nghĩa và Giải 
Thích, còn có phần Phân Biệt Tướng Đạo Phát Tâm, là phần 
ø1úp người tu chúng ta phân biệt và xác định được vị trí cũng 
như mức độ tu hành của chính mình, tránh tình trạng lầm lẫn 
giữa LÝ và SỰ, giữa kiến giải với chỗ thực chứng, được ít 
cho là nhiều, chưa được mà tưởng được v.v... 


Bản dịch đây được dịch từ bản Hán văn của ngài Hám 
Sơn. Vì muốn giữ nguyên phong cách cũng như ý nghĩa của 
chánh văn, tránh đưa ý mình vảo lời của người xưa nhiều 
chừng nào tốt chừng nấy, nên tôi cô gắng dịch sao cho sát với 
văn từ chữ Hán. Sát quá thì lời văn không được chải chuốt. 


Bù lại, nó sẽ giúp độc giả có thể nghiền ngẫm trực tiếp lời 
dạy của bậc Cô đức bằng tư duy của chính mình, không vì sự 
chải chuốt văn từ của dịch giả mà ý nghĩa của văn có khi 
thành sai lệch. Về phân giải thích, tôi tham khảo 3 bản : Đại 
Thừa Khởi Tïn Luận Nghĩa Ký của ngài Hiền Thủ. Đại Thừa 
Khởi Tín Luận Trực Giải của ngài Hám Sơn và Đại Thừa 
Khởi Tỉn Luận Giảng Kỷ của ngài Ân Thuận. Song do cái 
nhìn có chỗ đồng khác nên phần trích dịch cũng như giải 
thích, tôi chỉ lấy bản sớ giải của ngài Hiền Thủ và Hám Sơn 
làm chỗ y cứ cho luận giải của mình. 

“Cương Yếu Pháp Giới Duyên Khởi Tông Hoa 
Nghiêm” và bản họa đồ “Pháp giới nhất tâm” đều được trích 
từ Đại Thừa Khởi Tĩn Luận Trực Giải của ngài Hắm Son. 
Bản họa đồ là của pháp sư Quán Đĩnh tổng hợp nghĩa của 
toàn luận mà tạo thành, được cư sĩ Tào Hiển Tông hiệu chú 
thêm cho đây đủ. Bản Việt văn là của Từ Mãn Nguyện. 


Tuy chủ đích của bộ luận là giúp người đời phát khởi 
niềm tin đôi với Đại thừa, song vì là “Tổng nhiếp tật cả nghĩa 
lý sâu mâu vi điệu mà Như Lai đã nói”, chỗ sâu mâu ấy lại là 
chỗ ngôn từ không thê đến, chỉ do sự T hiểu của chúng 
sanh chưa thể rời ngôn từ mà chư Phật Tổ tạm mượn ngôn từ 
để hiển bày, nên phần nghĩa lý cũng có những chỗ không. thê 
giải thích rõ ràng, cũng không thê phương tiện thấp hơn để dễ 
nhận hiệu. Song là bộ luận được làm cho người chưa có niềm 
tin đối với Đại thừa, nên nghĩa lý chung của toàn luận không 
phải là thứ khó hiểu một khi ta năm được tinh thần tổng quát 
của nó. 

NGHĨA LÝ THÂM SÂU VI DIỆU mà Như Lai nói 
cũng chỉ là những gì mà các triết gia cũng như các nhà đạo 


10 


học vẫn và đang tìm kiếm : Bản chất thật của cái gọi là thế 
gian, vũ trụ và con người đây là gì? Ta là ai và thế giới này từ 
đâu mà có? Cội nguồn chân thật của mọi hiện tượng và muôn 
loài sống. trên thế gian này là gì? Triết gia tìm kiếm và dựng 
lập nó bằng chính những tri thức của mình. Mọi thứ đều 
quanh quần trong ngôn từ. Song cội nguồn ấy lại là thứ năm 
ngoài ngôn từ. Ngôn từ chỉ là phương tiện tạm dùng của Như 
Lai để dẫn đường cho chúng sanh. Ngài ví chúng như ngón 
tay chỉ mặt trăng. Ngón tay không phải là mặt trăng. Song 
nhờ ngón tay ta mới thấy được mặt trăng. Vì thế luận đây, 
ngoài phần giải thích nghĩa lý sâu mâu mà Như Lai đã nói, 
còn có phân hướng dẫn tu hành. Phần tu hành này chính là cỗ 
xe đưa chúng ta trực nhận lại cội nguồn chân thật của vạn 
pháp. LẬP NGHĨA và GIẢI THÍCH là để ta nắm được 
những gì mà Như Lai đã nói. Song phải áp dụng những gì đã 
lập bảy trong phần TU HÀNH TÍN TÂM, trải qua 3 giai 
đoạn trong phần PHÂN BIỆT TƯỚNG ĐẠO PHÁT TÂM, 
ta mới trở về được cội nguồn chân thật của chính mình. 


CỘI NGUÔN ấy - kinh luận gọi là thật tướng hay thật 
tánh của vạn pháp - chính là TÂM THÊ mà tất cả chư Phật 
cùng chúng sanh đồng có. Tâm thê ấy không ngoài những 
thứ như suy nghĩ và những cảm giác vui, buồn, thương, ghét 
mả mình đang nhận là tâm mình đây, song nó không phải là 
những thứ ấy. Những thứ ấy chỉ là đầu não làm phát sinh vô 
vàn thế giới với vô vàn chủng loại sai biệt hiện nay. Luận lập 
TÂM CHÂN NHƯ là để chỉ cho cái cội nguồn chung cùng 
ấy, TÂM SANH DIỆT với 3 tế, 6 thô, 6 nhiễm là để chỉ cho 
quá trình hình thành phát sinh vô vàn thứ sai biệt ấy. 

“Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Những thế 
giới mình thấy được như thế giới mình đang sống đây, hoặc 


lãi 


những thế giới mình không thấy được như thế giới của ngạ 
qui, chư thiên v.v... Tất cả đều không ngoài tâm mà có, nên 
nói DUY TÂM. Vạn pháp với muôn hình vạn trạng biến đôi 
vô cùng vô tận của thế giới này đều do phân biệt - gọi là thức 
- mà ra, nên nói DUY THỨC. Những người bạn tốt, một 
cuộc sống âm no hay một đời sống vô vàn khổ cực với một 
gia đình bất hạnh, một thế giới bình an hay đầy đau thương 
chiến tranh đều là chỗ hiện của tự tâm. Một niệm tâm thiện là 
cái nhân đề có một cảnh giới thiện. Một niệm tâm bắt thiện là 
cái nhân để có một cảnh giới bất thiện. Thiên đàng hay địa 
ngục đều không lìa tâm. Lý duy tâm, duy thức được hiển rõ 
trong toàn luận, nhất là trong phần SỞ KIÊN PHẬT THÂN 
ở phân II, mà sự HUÂN TẬP chính là nguyên nhân khiến 
chân thẻ thanh tịnh phát sinh thành cảnh giới chúng sanh, 
cũng là điều kiện để một chúng sanh có thể thành Phật. Đây 
là lý do vì sao nhà thiền dạy người “Phản quan tự kỷ bốn 
phận sự”. Có gì không từ tâm sanh mà không quay lại tâm 
mình? 

Luận này đề cập đến chỗ sâu mầu của Phật pháp nên 
với đa số là điều khó tin, khó hiểu. Khó tin, khó hiểu vì chỗ 
sâu mẫu ấy vượt ngoài suy nghĩ thường tình của người đời. 
Song cái mình không thấy không hăn nó không có. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Mặt trời chiếu khắp nhưng người mù chẳng 
thây. Chăng thấy nhưng vẫn được lợi ích”. Cho nên, dù khó 
tin, khó hiểu thì ta có quyền thắc mắc, tìm hiểu nhưng không 
nên phi báng, chê bai. Vì chê bai là ta đang bít con đường dẫn 
đến chân lý của chính mình. Một khi chân lý đã bít thì khổ 
nạn không bao giờ chấm dứt. Không phải do mê chân lý ấy 
mà chúng sanh đang chịu vô vàn khổ não như hiện nay sao? 
Vì thế, trong phần cuối là LỢI ÍCH VÀ KHUYÊN TU, Tổ 


Mã Minh nói: “Có chúng sanh nào đối với luận này sinh lòng 
hủy báng chắng tin, sẽ bị tội báo qua vô lượng kiếp và chịu 
vô vàn khô não. Cho nên, chúng sanh chỉ nên kính tin, chẳng 
nên hủy báng”. 


Chân Hiển Tâm 


13 


14 


CƯƠNG YÊU 
PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI TÔNG HOA 
NGHIÊM 


Đại sư Hám Sơn Thích Đức Thanh 


Trong bảy vị Tổ của tông Hoa Nghiêm, Mã Minh là Sơ 
' Song trong luận này chưa đề cập đến yếu chỉ VIÊN 
DUNG. Vì sao? Vì trước đây chưa có người biết về thuyết 
nảy, còn kẻ hậu học thì lại mù mờ chắng thê phân biện, nên 
tôi hoàn toàn chăng thêm ý nảo. Lại, cô nhân kiến lập tông 
chỉ đâu cần phải nói đầy đủ rõ ràng hết với người đời. Nên 
nay tôi chỉ lược nói về những chỗ then chốt để người biết 
tông chỉ của nó. 

Tông Hoa Nghiêm viên giáo lây nhất chân pháp gIỚI 
gồm thâu BỒN PHÁP GIỚI. Y bốn pháp giới lập MƯỜI 
HUYEÊN MÔN. Tuy là bốn giới mười huyền nhưng đều 
nhơn LỤC TƯỚNG mà lập. Vì thế lục tướng trở thành mẫu 


'6 vị còn lại là Long Thọ, Đỗ Thuận, Trí Nghiễm, Pháp Tạng, Trừng 
Quán, Tông Mật. 


chốt của VIÊN DUNG vô ngại. Luận nảy nói rõ toàn bộ lục 
tướng là bao quát hết lý thú của bốn giới, mười huyền. Vì lục 
tướng là giềng mối của VIÊN DƯNG nên luận này nhiếp 
pháp giới vô tận vậy. Vì thế, đầu tiên nêu ra nhất tâm chân 
như là THẺ của “Đại tổng tướng pháp môn”. 


Lại, luận này y cứ hàng trăm bộ Đại thừa mà làm ra, 
song trăm bộ Đại thừa là do hóa thân Phật kiến lập, tức thật là 
quyền. Nay luận này tông nhiếp quyên thừa qui về một cái 
thật, chủ ý muốn hiển tức quyên là thật, dẫn qui về biên quả 
VIÊN DUNG tột cùng. Trong luận tuy chưa hiền rõ về ý chỉ 
VIÊN DỤNG, song tam thừa, năm tánh, đồn tiệm, tu chứng 
đều gom về cội nguồn biển quả nhất tâm, mà công đức viên 
dung đầy đủ đều là sự vi diệu của nhất tâm. (Đã nói đây đủ 
trong tông Hoa Nghiêm nên đây chăng nói). Chỉ là nhiếp dẫn 
qui về biên tánh, nên trong luận, chỗ qui về đầu tiên là báo 
thân Phật, cho đến sở kiến của người đoạn hoặc cũng là báo 
thân Phật. 

Nghĩa của luận đã nói đầy đủ nhiễm và tịnh - cùng 
đồng một chân - là tướng dụng của nhất tâm. Bởi nhất niệm 
làm duyên khởi cho nhiễm tịnh nên hoàn toàn giống như 
trong Hoa Nghiêm lấy “Pháp giới duyên khởi” làm tông, mà 
Thập nhị duyên sanh tức là Như Lai Phố Quang Minh Trí. 
Thì biết, yếu chỉ nhập pháp giới của tông Hoa Nghiêm ắt hắn 
lấy luận này làm cửa nhập pháp giới vậy. 

LỤC TƯỚNG là các tướng tổng, biệt, đồng, dị, thành, 
hoại. 


1. TƯỚNG TÔNG, chính là nhất tâm chân như, là thê 
của “Pháp giới đại tông tướng pháp môn”. 


_2. TƯỞNG BIỆT, tức nhất tâm, 2 môn, 3 tế, 6 thô, 5 ý, 
6 nhiễm, tu đoạn sai biệt. 

3. TƯỚNG ĐÔNG, tức thánh, phàm, nhiễm, tịnh, 
nhân, quả, tánh, tướng đồng một chân như. Dụ như đồ gốm 
cùng đồng vi trần. 

4. TƯỞNG DỊ, tức các pháp nhiễm tịnh, mỗi mỗi sai 
biệt, chẳng một chăng khác. Dụ như các loại đồ gốm đều từ 
vi trần mà có, nhưng chắng phải là một. 

5. TƯỚNG THÀNH, tức các pháp nhiễm tịnh, đều từ 
một niệm duyên khởi mà thành. 

6. TƯỚNG HOẠI, tức các pháp nhiễm tịnh, mỗi thứ 
đều có vị trí của nó, nhưng mỗi mỗi không tánh, không thể tự 
dựng lập. 

BÓN PHÁP GIỚI là lý pháp giới, sự pháp giới, lý sự 
vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. 

1. LÝ PHÁP GIỚI tức nhất tâm chân như không có 
pháp sai biệt, một chân lý toàn nhât. 

2. SỰ PHÁP GIỚI là tất cả thánh, phàm, nhiễm, tịnh y 
nơi chánh nhân quả và các sự pháp sai biệt. 

3. LÝ SỰ VÔ NGẠI PHÁP GIỚI, do LÝ SỰ ở trên 
cùng thành, cộng lại có I0 môn. Vì SỰ thâu LY thành nên 
toàn LY thành SUï. Bởi LY thành SUï nên toàn SUÏ tức LY. 
Bởi LY hay thành SUI, nên SUï chăng ngại LÝ mà hay hiện 
LY. Vì SỰ thâu LY thành, nên LY chăng ngại SUï mà hay 
dung SỰ. LY hay thành SỰ nên toàn SỰ tức LY. SUï hay 
hiên LY nên toàn LY tức SUI. Vì LÝ SỤ tương tức nên 
được LY SỰ dung hòa vô ngại. Trong Thập Môn của Pháp 


Giới Quán phân biệt rất là rõ rệt, đây chỉ lược nêu yếu chỉ của 
nó. 

4. SỰ SỰ VÔ NGẠI PHÁP GIỚI, vì LÝ SỰ vô ngại, 
nay toàn LY thành SỰ nên bất tật lại nói lý của nó. Vì toàn 
SỰ toàn LY nên sự sự dung nhiệp, không chướng không 
ngại. Chỉ vì LỤC TƯƠNG thâu gom tật cả sự pháp thì pháp 
pháp viên dung nên thành 10 tâng huyện môn. Vì hiên bày 
đại dụng của pháp giới nên nghĩa của luận này hội lục tướng 
là đã nhiếp tông Viên Dung, Cụ Đức sự sự vô ngại. Nghĩa của 
mười huyền môn đã nói đầy đủ trong Hoa Nghiêm Huyền 
Đàm. Nay chỉ kế tên. 

MƯỜI HUYẾN MÔN 

1. Đồng thời cụ túc tương ưng môn 

2. Quảng hiệp tự tại vô ngại môn 

3. Nhất đa tương dung bất đồng môn 

4. Chư pháp tương tức tự tại môn 

5. Ân mật liễu hiển câu thành môn 

6. Vi tế trơng dung an lập môn 

7. Nhân đà la võng cảnh giới môn 

8. Thác sự hiển pháp sanh giải môn 

9. Thập thế cách pháp cộng thành môn 

10. Chủ bạn viên dung cụ đức môn 

11. Nghĩa của mười huyền môn này được núi rõ trong 
Pháp Giới Quán và Huyện Đàm. 

Lão già ẩn dật núi Khuông Lô 


Hảm Sơn Thích Đức Thanh 


20 


ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 


BÔ TÁT MÃ MINH tạo luận 
TAM TẠNG CHÀN ĐE dịch từ Phạn sang Hán 
Phân I 


21 


22 


ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 
Giải thích đề tựa 


Đề mục của luận là cương lĩnh chính của toàn luận. 

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN là, làm phát khởi niềm tin đối 
với Đại thừa. 

ĐẠI THỪA là, trong Thập Nhị Môn Luận, Bồ tát 
Long Thọ nói: “lW? sao gọi là Đại thừa? Vì đối với Nhị thừa 
là trên nên gọi là ĐẠI THỪA. Chư Phật là bậc tối đại mà 
thừa này hay đến nên gọi là ĐẠI. Chư Phật là bậc đại nhân 
mà ngôi thừa này nên gọi là ĐẠI. Hay diệt trừ các đại khổ 
của chúng sanh, cho việc đại lợi ích nên gọi là ĐẠI. Vì là chỗ 
nương của các đại sĩ như Quán Âm, Văn Thù ... nên gọi là 
ĐẠI. Thừa này tột biên để của tất cả pháp nên gọi là ĐẠI. 
Trong kinh Bát Nhã, Phật nói về nghĩa Đại thừa vô lượng vô 
biên nên gọi là ĐẠI. Phân thâm nghĩa của Đại thừa chính là 
KHÔNG. Nếu thông suốt nghĩa này là thông suốt Đại thừa, 
đây đủ ba la mật, không có chướng ngại...”. 

Như vậy, nghĩa của ĐẠI THỪA thì vô lượng vô biên, 
khó mà định nghĩa hết, nhưng không ra ngoài một nghĩa 
KHÔNG. 


23 


LUẬN làˆ quyết trạch đúng sai, phát mình chánh lý, 
giảng trạch những thứ chẳng phải là kinh luận, dùng luận để 
mình chứng. Luận này được làm khoảng 600 năm sau khi 
Phật nhập diệt. Tiểu thừa thì chẳng tin duy tâm, ngoài tâm 
thủ pháp, khởi nhiêu tranh luận. Ngoại đạo thì tà chấp, phá 
hoại chánh pháp. Nên Luận chủ khởi lòng thương xót mà tạo 
luận này. 


Luận này vốn y cứ theo trăm bộ Đại thừa như Lăng 
Già, Tư Ích ... mà làm ra, phát mình ý chỉ duy tâm duy thức, 
tóm qui về nhất tâm. Nó là cương yếu của 2 tông Tánh 
Tướng, thâm cùng cội nguôn của mê ngộ, chỉ bày yếu chỉ 
thăng tắt của việc tụ hành. Nghĩa là, tổng nhiếp tất cả nghĩa 
lý sâu mâu mà Như Lai đã nói. Thật là cương lĩnh chính yếu 
của Đại giáo, ý chỉ đích thực của Thiên Tông! 

BÔ TÁT MÃ MINH TẠO LUẬN : 

MÃ MINH là tên của người tạo luận. Ngài là người 
Trung Thiên Trúc, xuất hiện khoảng 600 năm sau khi Phật 
nhập diệt, là Tô thứ 12 trong Phật giáo Ân Độ và có công rất 
lớn trong việc chuyển Phật giáo Tiểu thừa qua Đại thừa. 
Tương truyền, khi ngài vừa sanh ra đã cảm đến bây ngựa 
khiến chúng kêu lên bị thiết. Sau giảng pháp ở Bắc Thiên 
Trúc, bầy ngựa của vua cũng bỏ ăn nghe pháp mà hí vang. Vì 
thế, người đời gọi ngài là Bồ tát Mã Minh (Mã, là ngựa. 
Minh, là kêu). 


Ngài là người thông minh, hiểu rộng, về mặt biện luận 
thì không ai băng. Lúc đâu xuât gia làm sa môn của Ngoại 
đạo. Một lân, ngài xướng lên răng: “ Tỳ kheo nào có thê cùng 


° Lời của ngài Hám Sơn. 


24 


ta tranh luận thì hãy gõ kiến trùy. Nếu không thắng được thì 
không được nhận lễ cúng dường”. Bấy giờ, trưởng lão Hiếp 
đang ở vùng Bắc Thiên Trúc, biết ngài là người có thể giáo 
hóa, bèn dùng thần thông bay đến Trung Thiên Trúc, sai mọi 
người gõ kiến trùy cùng ngài tranh luận. Ngài thua và trở 
thành đệ tử của trưởng lão Hiếp từ đó. 

Sau, trưởng lão trở về bản quốc. Ngài ở lại, hoằng 
dương Phật pháp một thời gian thì vua Tiêu Nguyệt Thị nước 
Bắc Thiên Trúc mang quân đánh chiếm Trung Thiên Trúc. 
Ngài và chiếc bát của Phật là 2 báu vật mà vua Trung Thiên 
Trúc phải dâng nạp cho Bắc Thiên Trúc mới được câu hảng. 
Từ đó vê sau, ngài hoảng pháp ở Bắc Thiên Trúc, biện luận 
thuyết pháp không ai sánh được, có thể cảm hóa cả loài phi 
nhân. 

Tác phẩm của ngài gồm có : Đại Thừa Khởi Tín Luận, 
Đại Tông Nghĩa Huyền Văn Bản Luận, Phật Sở Hành Tán, 
Thập Bất Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Lục Thú Luân Hồi Kinh, 
Ni Kiền Tử Vấn Vô Ngã Nghĩa Kinh. 


25 


TAM TẠNG CHÂN ĐỀ DỊCH : 


TAM TẠNG là người học thông ba tạng kinh, luật và 
luận. Lại giỏi cả ngôn từ của một sô nước như tiêng Hoa, 
tiêng Phạn v.v... giúp việc truyên bá Phật pháp được rộng rãi. 


CHÂN ĐỀ là tên người dịch. Tiếng Phạn gọi là Câu 
Na La Đà. Sư người nước Ưu Thiền Ni ở 'Tây Ấn Độ. Năm 
Đại Đồng thứ 13 đời Lương, hơn 30 tuổi, Sư sang Trung 
Quốc, được vua Vũ Đề tri ngộ. Sau gặp quốc nạn, bỏ sang 
Bắc Tê rồi sang Đông Ngụy. Trong lúc lưu lạc bôn ba, Sư đã 
soạn thảo và phiên dịch các bộ Kim Quang Minh Kinh, Luận 
Nhiếp Đại Thừa, Luận Duy Thức và Thế Thân Truyện ... 
gồm 278 cuốn. Ngày 1 1 tháng 01 năm Đại Kiến thứ nhất, Sư 
viên tịch, thọ 71 tuổi. 


26 


KỆ MỞ ĐẦU 


Qui mạng tận mười phương 
Nghiệp tôi thắng biết khắp 
Thân vô ngại tự tại 

Đáng cứu thế đại bỉ 

Với thể tướng thân này 
Biển pháp tánh chân như 
Kho vô lượng công đức 

Bác như thật tu hành... 

Vì muốn khiến chúng sanh 
Trừ nghỉ bỏ tà chấp 

Khởi chánh tín Đại thừa 
Chúng Phật chẳng đoạn mất 


Người xưa nói: “Sau khi Phật diệt độ, phàm các hàng 
đệ tử có tác thuật kinh luận hay sách vở gì, trước phải kính lễ 
Tam bảo”. Đây là theo lệ ấy mà làm : Tán thán, kính lễ và 
nêu ra mục đích khiến làm ra bộ luận. 


Vì sao trước phải kính lễ Tam bảo? Vì kinh là lời Phật 
nói, trí Phật thâm thậm không thể dùng tình thức mà suy 
lường, nên phải kính lễ đề thỉnh cầu uy lực gia hộ của Tam 
bảo. Có vậy thì nghĩa của luận mới thầm hợp với tâm Phật, 
lời là phàm mà đạt được ý của thánh nhân. 


«Qui mạng tận mười phương» là lấy thân mạng qui 
hướng về Tam bảo ở mười phương. «Mười phương» là 
đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, 
phương trên và phương dưới, là chỉ cho tất cả mọi cõi. Các 
cõi này đều do chân như tùy duyên mà biến hiện. 


27 


Với người đời, thân mạng là thứ quí hơn hết. Nay nói 
«qui mạnø» là đem cả thân mạng này mà kính lạy, biểu thị 
cho lòng thành kính không có 2 tâm. «Qui mạng tận mười 
phương» thì thân tâm đều không mới có thê qui đến. Nên 
QUI còn có nghĩa là qui nguyên, là qui 6 căn về cội nguồn 
chân thật nhất tâm. 


__ Nghiệp tối thăng biết khắp, thân vô ngại tự tại, 
đâng cứu thê đại bi› là chỉ cho Phật. Đây là qui y Phật bảo. 

«Biết khắp» là dụng của ý nghiệp khi ý nghiệp đã 
hoàn toàn thanh tịnh. Biệt hệt ba thời, biệt khắp mọi chỗ, 


không sót chút gì, dù là một niệm mống khởi trong tâm 
chúng sanh, nên nói BIẾT KHẮP. 


«Vô ngại tự tạb› là tự tại dung thông không trở ngại. 
Như các ánh đèn hòa vào với nhau không chướng không 
ngại. Do thân nghiệp của Phật hoàn toàn thanh tịnh nên thân 
ây có vô lượng tướng, tướng ấy có vô lượng tướng tốt, căn 
căn viên dung, khắp giáp tự tại, mười thân rõ khắp, không 
hoại không tạp lẫn.” 


«Cứu thế đại bb› là chỉ cho tâm đại bi của đức Phật. 


BI là thương xót. Gọi là ĐẠI vì lòng b¡ ấy không phải 
của Bồ tát, không phải của Nhị thừa. ĐẠI BI chỉ có khi thức 
đã chuyên hoàn toàn thành trí, gọi là ĐẠI TRÍ. Nhờ có đại trí 
mới có đại bi. Vì thế, cái bi của người đời chỉ là thấy đói cho 
ăn, thấy lạnh cho mặc, chỉ là cứu cái ngọn chưa cứu được cái 
gốc. Gốc không cứu thì khổ nạn không bao giờ chấm dứt. 
Như mặc bịnh phong mà chỉ bôi thuốc bên ngoài, không 


3 Kinh Hoa Nghiêm. 


28 


uông thuốc bên trong thì bịnh chỉ tạm dừng rồi lại phát, khổ 
vân hoàn khô. Cái bị của người đời vì thê không gọi là ĐẠI. 


Phật thương xót chúng sanh băng cái nhìn trí tuệ nên 
gọi là ĐẠI. Cái thương xót ấy bình đẳng không phân chia 
thân sơ, nên gọi là ĐẠI. Giáo pháp của ngài là liều thuốc trị 
bịnh khổ của chúng sanh từ gốc. Đó là cốt làm sao đề chúng 
sanh thật sự thoát khô. Phật dạy người giữ 5 giới, 10 giới, làm 
lành tránh ác là để giúp người thoát khỏi cái khô bịnh hoạn, 
đói nghẻo và nạn tai ở thế gian. Song thế gian thì vô thường, 
các pháp mong manh như sương mai, vui không bao lâu, khô 
chắng bao giờ vắng mặt. Vì thế, Phật lại có các phương pháp 
tu trì như thiền định, niệm Phật v.v... để người đạt được cái 
vui vĩnh hằng. 

Lại, ĐẠI BI là căn bản của Phật đạo. Nhờ lực từ bi ấy 
mà chư vị Bồ tát dù được niết bàn, vẫn trải dài sanh tử không 
nhàm mỏi để thực hành bi nguyện của mình. Vì thế, không 
gọi cái bi của người đời là ĐẠI, chỉ gọi cái bị trong pháp Phật 
là ĐẠI. Cái ĐẠI này cũng tùy duyên mà lập. Đối với Nhị 
thừa, cái bi của Bồ tát là ĐẠI. Đối với Nhị thừa và chư vị Bồ 
tát, cái bi của Phật là ĐẠI. ĐẠI nói trong phần nảy là ĐẠI 
của chư Phật. 


«Cứu thố› là cứu người đời thoát khỏi khổ đau phiền 
não. Song nỗi khổ của chúng sanh là do 3 nghiệp của chúng 
sanh mà ra. Muốn cứu họ khỏi 3 đường khổ thì chỉ có thê 
vạch ra con đường để họ tu tập mà tự cải hóa lấy SỐ phận của 
mình. Vì thế, dù dùng phương tiện hóa thân nào thì GIÁO 
PHÁP lưu xuất từ chân như cũng là phương thức chính mà 
đức Phật dùng đề cứu độ thế gian. Ngài Hám Sơn nói: ““Cứu 
thể đại bị, vì ngữ nghiệp tối thăng. Phật dùng âm thanh luân 


29 


Ứng cơ He pháp. Một lời nói ra, mọi loài đêu hiểu nên gọi 
là tối thắng” 


3 thứ BIẾT KHẮP, THÂN VÔ NGẠI TỰ TẠI và 
TÂM CỨU THÊ ĐẠI BI â ẤY, phàm phu, Nhị thừa và Bồ tất 
đều chưa thê có, nên nói «tối thắng». Cái chưa thê có ấy là 
do 3 nghiệp của các vị chưa được thanh tịnh như Phật. Vì thé, 
nói nghiệp của Phật là « nghiệp tối thắng ». TÔI THẮNG 
nghĩa là số một, không có gì băng, đồng nghĩa với từ “tối ưu'. 


« Với thể tướng thân này, biển pháp tánh chân như, 
kho vô lượng công đức » là qui y Pháp bảo. « Thể tướng 
thân này » là chỉ cho thân Phật nói trên. Ngài Hiền Thủ nói: 
“Phàm, luận về Pháp bảo thì có 4 thứ là giáo, lý, hạnh, quả. 
Trong 4 thứ á ấy, GIÁO thì cạn mà LÝ thì sâu, HẠNH thì từng 
phân mà QUÁ lại tròn đi. Tì rong đây, chỗ qui về chỉ lấy sâu 
và tròn đủ, tức chỉ hướng về LÝ và QUÁ. Cho nên, ước về 
thân Phật kia là để rõ Pháp bảo là pháp ở QUA, hiển thể và 
tướng của thân là để rõ Pháp bảo là pháp ở LÝ vậy”. 

Thân Phật thì tức THÊ là TƯỚNG, tức TƯỚNG là 
THÊ. Chính là « biển pháp tánh chân như » đầy đủ « vô 
lượng công đức ». Gọi là BIÊN vì ngoài việc diễn tả sự rộng 
lớn không thấy bờ mé, còn nói lên tính bất biến mà tùy 
duyên, tùy duyên mà bắt biến của pháp tánh chân như. 


Ngài Hiền Thủ nói: “Chân như có 2 nghĩa là bất biến 
và tùy duyên. Theo nghĩa TÙY DUYÊN thì nó biến hiện tạo 
ra tất cả ¡ pháp. Tuy biến tạo mà vẫn bảo tôn cải thê chân nhự 
BẤT BIEN. Tỷ 3 nhự nước biển thành sóng mà vẫn mang tánh 
nước chăng đổi. Như thế, chân như tùy duyên để biến đổi tạo 
tác ra các pháp nên chân như là pháp tánh. Song chân như 
pháp tánh đây vẫn thuần thiện, không mang tỉnh cấu nhiễm. 


30 


Mhumg do cái duyên có nhiễm tịnh mà mặt biến hiện của nó 
có nhiêm tịnh riêng biệt”. 

« Kho » là dịch nghĩa từ chữ TẠNG ra. TẠNG có 
nghĩa là tích chứa. Mượn chữ KHO là đê diễn tả sự tích chứa 
ây. Biên pháp tánh bao gôm vô lượng vô biên công đức, nên 
nói: “Biên pháp tánh chân như, kho vô lượng công đúc”. 

« Bậc như thật tu hành ... » là chỉ cho các vị Bồ tát 
đăng địa. Gọi NHƯ THẬT vì các vị đã thực chứng được cái 
nhân Phật tánh. Nhà thiên gọi chô chứng ây là kiên tánh hay 
chứng được nhât niệm vô sanh. Nhân vô sanh thì quả mới vô 
sanh, nên nói NHƯ THẠẬT TU HÀẢNH. 

. (ba chấm) : Ngài Hiền Thủ n: « Theo Bảo 
T ảnh Luận, ứng vào chứng chánh thê và đạt trí hậu 
đặc, Bô tát đăng địa phán thành hai: “LNhư thật fu 
hành, là liêu tri được nhát vị như lý. 2/Biên tu hành, là 
chứng biết đây đủ nhất tâm có hằng sa pháp giới”. Ba 
chấm (...) là chỉ cho phần Biến tu hành». 

Đây là qui y Tăng bảo. 

Phần dưới là bày tỏ ý tạo luận. 

« Vì muốn khiến chúng sanh, trừ nghỉ bỏ tà chấp, 
khởi chánh tín Đại thừa, chủng Phật chẳng đoạn mất ». 


Cái MUỒN KHIỂN ấy là kết quả của tâm đại bị. Vì 
SaO muốn khiến chúng sanh bỏ tà chấp? Vì tà chấp là đầu 
mối của khổ não. TÀ nghĩa là không chánh. CHẤP nghĩa là 
ôm chặt, thủ lấy. « Tà chấp » là chỉ cho những quan niệm 
hay suy nghĩ không đúng đối với Lý Duyên Khởi ở thế gian. 


3l 


Gọi là TÀ vì những thứ ấy khiến thân, khẩu, ý của 
mình tạo tác, không thể nhập được với dòng chuyền biến của 
đạo. Thủ chặt những thứ ấy làm kim chỉ nam rồi theo đó mà 
hành xử thì khô nạn không thê tránh, cứu cánh niết bàn chăng 
thể đạt, nên gọi là TÀ. 


Cái TÀ này cũng tùy duyên mà lập. Với ngoại đạo và 
phàm phu, pháp Tiểu thừa là CHÁNH, pháp của phàm phu, 
ngoại đạo là TÀ. Song đối với chân thể pháp thân đầy đủ từ 
bi và trí tuệ thì cái chấp pháp của Nhị thừa lại thành TÀ. Nhớ 
là do CHẤP mà thành tà, không phải pháp của Nhị thừa là tà. 
“Pháp trụ pháp vị, tướng thế gian thường trụ”. 

Một khi đã có niềm tin với những lời Phật dạy thì nghi 
tự trừ, tà chấp đương nhiên hết, nên nói «trừ nghỉ bỏ tà 
chấp ». 


« Khởi » là từ chỗ không mà thành có. Đồng nghĩa với 
từ sanh, xuât hiện v.v... 


« Khởi chánh tín Đại thừa » là khởi lên niềm tin chân 
chánh đối với Đại thừa. Những thứ tin nào đúng với qui luật 
vận hành ở thế gian như tin nhân quả, tín có kiếp trước, kiếp 

. đều gọi là TIN CHÂN CHÁNH. Đây, không phải chỉ 
hH chân chánh không mà còn là “tin chân chánh đối với Đại 
thừa”. Vì thế, niềm tin đây phải là tin “Tức tâm tức Phật”. 

TIN mình với Phật không có 2 thể, chỉ do vô minh che 
lắp mà có thân Phật, thân chúng sanh. TIN những cảm giác 
như buôn, vui, giận, ghét cùng các quan niệm, định kiến 
mình đang mang đây là vọng tưởng không có thật thể, chỉ do 
huân tập mà có, cái không trùm khắp sáng ngời kia mới là 
tâm chân thật của mình. TIN mình có khả năng thể nhập lại 
với cái tâm thường hằng thanh tịnh ấy băng những phương 


32 


tiện mà Phật Tổ đã dạy qua kinh luận. TIN “Tam giới duy 
tâm, vạn pháp duy thức" v.v... Có được những cái tin như 
thế đều là khởi niềm tin chân chánh đối với Đại thừa. 

«Chủng Phật» là hạt giống sanh ra Phật quả. 
« Chắng đoạn mất » không phải là tiêu mất không còn gì, 
mà vì bị vô minh che lấp. Như mặt trời bị mây che lấp, không 
phải không có mặt trời. Như hạt giống. năm sẵn trong đất, 
nhưng không đủ duyên nên không thê nây mầm, không phải 
là không có hạt giống. ĐOẠN MÁT là như thế. 


Chánh văn : 

LUẬN rằng, có pháp có thể làm phát khởi tín căn 
Đại thừa cho nên phải nói. Phân nói này có 5. 

Giải thích : 

LUẬN RẰNG, là bắt đầu vào luận. 

Thứ gì có khả năng sanh ra thứ khác, gọi là CĂN. 


Niềm tin có thể sanh ra những thiện pháp khác nên gọi là 
TÍN CĂN. 


TÍN CĂN ĐẠI THỪA, chỉ cho Phật tánh đầy đủ trong 
mỗi chúng sanh. Phật tánh là nhân thì quả mới là niết bản 
Phật. 


PHÁP là chỉ cho những thứ có thể làm phát khởi tín 
căn Đại thừa. CÓ PHÁP CÓ THÊ ... là có một thứ có thể 
làm phát khởi tín căn Đại thừa, chính là bộ luận này. Được 
phân rõ từ LÝ tới SỰ qua 5 phần. Đúng 5 mà không 4 hay 3 
vì LÝ và SỰ phải đầy đủ. LÝ mà không SỰ hay SỰ mà 
không LÝ đều không thể khiến tín căn Đại thừa phát khởi. 
SỰ mà không LÝ thì không thê phát khởi niềm tin để thực 


33 


hành. Tin mà không thực hành đề nhận lấy chỗ thực chứng 
thì niêm tin ây sẽ lụi tàn theo thời gian và tín căn Đại thừa 
cũng không nây mâm đê có cái quả là niệt bàn Phật. LY và 
SỰ phải đây đủ dung thông thì tín căn Đại thừa mới phát 
khởi và mang lại kêt quả tôt đẹp, nên luận phân đúng 5 phân. 

Chánh văn : 

Thế nào là 5? 

1. Phần Nhân Duyên 

2. Phần Lập Nghĩa 

3. Phần Giải Thích 

4. Phần Tu Hành Tín Tâm 

5. Phần Khuyên Tu Và Lợi Ích 

Giải thích : 

Đây là 5 phân chính của luận. Tên của mỗi phần nêu 
bày ý chủ yêu của phân đó. 

Phần NHÂN DUYÊN, là nêu bảy nguyên nhân khiến 
Tổ làm ra bộ luận. Pháp thế gian là pháp duyên khởi, nên 
pháp không tự xuất hiện mà phải có nguyên do pháp mới 
xuất hiện. Nguyên do ấy gọi là NHÂN DUYÊN. Nêu bày 
Nhân Duyên cũng có nghĩa là nêu bày luôn ĐỐI TƯỢNG tu 
hành mà bộ luận nhăm đến. Ngoài những đối tượng ấy thì bộ 
luận không có giá trị và tác dụng. Đây là lý do vì sao toàn bộ 
kinh luận đêu có phân Duyên Khởi. Thây pháp của Phật đôi 
nghịch, lộn xộn hay Tam thừa không nhât quán cũng vì 
không năm được mặt duyên khởi này. 


34 


LẬP NGHĨA là nêu bày tông bổn của luận. Đây là 
phân chính của luận, là phần LÝ nhằm giải quyết bớt cái nghi 
của người đời. Nêu tông bốn không chưa đủ, còn phải giải 
thích phần tông bổn đó cho rõ ràng, chúng sanh mới có thể 
kham nhận, nên có thêm phần GIẢI THÍCH. 


Tạo luận và giải thích là cốt chúng sanh nhận hiệu được 
rõ ràng mà phát tâm tu hành. Đó là mục đích chính của kinh 
luận. Không có phân tu hành này thì pháp Phật chỉ là một 
môn triết học, không phải là đạo học như chính cái tên đạo 
Phật nữa. Vì thế, hai phần cuối mà bộ luận đề cập đến là TU 
HÀNH TÍN TÂM và KHUYỀN TU. Đây chỉ cho phần SỰ. 

LÝ và SỰ phải đầy đủ dung thông thì tín căn Đại thừa 
mới phát, nên luận chỉ đúng 5 phân, không thiếu cũng không 
dư. Thâm hiểu được bộ luận qua kinh nghiệm tu hành của 
bản thân, ta sẽ phát khởi được tín căn Đại thừa. Phát được tín 
căn Đại thừa là nhân Phật tánh xuất hiện, thì chủng Phật 
chăng đoạn mất, khổ mới thật chấm dứt. Nên cần diễn bày 
đầy đủ để mọi người cùng hiều. 


Kế là giải thích phần Nhân Duyên. 


35 


Phần NHÂN DUYÊN 


Chánh văn : 

Đầu tiên nói về phần Nhân Duyên 

Hỏi : Do nhân duyên gì mà tạo luận này ? 

Giải thích : 

NHÂN DUYÊN là nói về nguyên nhân làm ra bộ luận. 
Nguyên nhân nào mà bộ luận được tạo ra? 

Chánh văn : 

Đáp : Nhân duyên ấy có 8. Thế nào là 8? 

1. Tổng tướng của nhân duyên. Đó là để chúng sanh 
lìa (ât cả khô, được cái lạc rôt ráo, chăng phải vì cầu danh 
lợi và sự cung kính ở thê gian. 

Giải thích : 

TỎNG TƯỚNG là nói đến tướng chung, tướng tông 
quát. Tuy nguyên nhân có 8, nhưng đây là phân nguyên nhân 
chung hệt. Gọi là chung vì nguyên nhân này lông trong 7 
nguyên nhân kia. TƯƠNG là từ nhà Phật dùng đê phân biệt 
với THE, tạm hiêu nó như từ “hình thức” hiện nay. Nguyên 
nhân khiên bộ luận xuât hiện là do lòng thương xót đôi với 
chúng sanh. Không phải vì danh lợi hay sự cung kính của bản 
thân mà chỉ vì muôn chúng sanh lìa tât cả khô, được cái vui 
rôt ráo mà Luận chủ tạo luận này. 


36 


Luận này không chỉ giúp người đạt được cái vui, mà 
còn là cái vui rốt ráo. VUI RỐT RÁO là vui mà không còn 
một chút khô nào hết. Nó không phải là cái vui duyên khởi 
với cái khô ở thế gian, nên nó là cái vui rốt ráo. Vui đã RÓT 
RÁO thì khổ phải la TẤT CẢ. 


TẤT CẢ KHÔ là chỉ cho cái khỗ của phàm phu, ngoại 
đạo, Nhị thừa và Bồ tát. Nhị thừa tuy nói chứng, niết bàn, 
nhưng niết bàn ấy vẫn còn bị “biến dịch sanh tử vi tế khổ' chỉ 
phối. VỊ TẺ nghĩa là nhỏ nhiệm. Phải qua luôn cái biến dịch 
sanh tử ấy mới gọi là được cái vui rốt ráo. 


Chánh văn : 

2. Vì muốn giải thích nghĩa căn bản của Như Lai để 
chúng sanh nhận hiệu được chân chánh không lâm. 

Giải thích : 

NGHĨA CĂN BẢN CỦA NHƯ LAI là tật cả những gì 
được nói trong phân Lập Nghĩa và Giải Thích. 

Đây bắt đầu đi vào chỉ tiết. Nguyên nhân thứ hai khiến 
bộ luận ra đời là để giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. 
Giải thích đê làm gì? Để chúng sanh. năm được vấn đề rõ 
ràng. Có nắm được rõ ràng, mới đủ niềm tin mà tu hành. Đã 
gọi là CUA NHƯ LAI thì chỗ ây không phải là chỗ mà phàm 
phu, Nhị thừa và Bô tát có thê nhận hiệu hoản toàn, nên cân 
phải giải thích. 

Chánh văn : 

3. Vì muốn khiến chúng sanh căn lành thành thục 
có thê kham nhận Đại thừa, chắng thôi mât niêm tin. 

Giải thích : 


37 


Đây là nguyên nhân thứ ba khiến bộ luận xuất hiện. 
Ngài Hám Sơn cho những CHÚNG SANH CĂN LÀNH 
THÀNH THỤC này là những vị ở cấp cuối bậc Thập Tín 
bước vào Thập Trụ. Căn cứ vào phần nhiễm tâm dưới thì 
mãn tâm Thập Tín đây là chỉ cho những vị đã phá bỏ được sự 
chấp thủ đối với ngoại cảnh. Nghĩa là, dù đối cảnh tâm có 
khởi phân biệt yêu ghét chăng nữa, thì cũng không vì cái yêu 
ghét ây mà tìm cách ôm giữ hay tống đi để tạo thành ác 
nghiệp, mà chịu quả báo khô đau trong 3 đường dữ. 

Thập Tín rồi mà không chịu tu tập thì niềm tin ấy cũng 
không tới đâu. Vì thế, những vị này tuy được liệt vào hạng 

“thiện căn thành thục”, nhưng vẫn chưa được gọi là hạng bất 
thối. BẤT THÓI là không rơi vào phàm phu hay Nhị thừa 
nữa. Dù ra đời trong hoàn cảnh nào thì tâm tu hành theo Đại 
thừa vẫn hiển lộ. Vì thế, việc tạo luận là cần thiết để giúp 
người tu tập mà nuôi dưỡng tín tâm. 

KHAM NHẬN, diễn tả cho việc nhận lãnh có sự chịu 
đựng và kiên trì trong đó. Vì sao phải kham nhận? Vì tu Đại 
thừa thì phải lấy lợi ích của muôn loài làm trọng. Muốn vậy 
thì việc tu hành không đơn giản, không thể tu qua loa, vui vui 
như tu phước mà phải tập trung phá trừ bản ngã tập nghiệp. 
Bản ngã phải không thì việc lợi ích cho muôn loài mới thật sự 
có. Bản ngã phải trừ thì mới thể nhập lại được cái không của 
Đại thừa. Cái lạc của niết bản phải bỏ thì mới có thể thấy 
được Phật tánh của mình. Không có sự kiên trì, nhẫn nại, chịu 
khó, chịu khô thì không làm được, nên nói KHAM NHẠN. 
Gặp khó mà không nản thì niềm tin mới không thối, nên nói: 
“Có thể kham nhận ... chăng thối mất niềm tin”. 


Chánh văn : 


38 


4. Vì muốn khiến chúng sanh căn lành ít ỏi tu tập 
tín tâm. 

Giải thích : 

CĂN LÀNH ÍT ỎI là chỉ cho những vị cũng có thiện 
căn, nhưng loại thiện căn này không được như loại thiện căn 
trên. Tin nhân quả, làm lành tránh ác, cúng dường, bồ thí... 
nhưng lúc được lúc mất. Nghe nói tâm mình là Phật thì cũng 
không phản đối, nhưng tin thì cũng chưa tin v.v... đều thuộc 
địa vị này. Luận lập ra là để giải thích và nêu bày phương tiện 
khiến các vị tu tập mà củng cô thêm niềm tin đối với Đại 
thừa. 


Chánh văn : 

5. Vì chỉ bày phương tiện tiêu trừ các ác nghiệp 
chướng, khéo giữ tâm mình, xa lìa sỉ mạn, ra khỏi lưới tà. 

Giải thích : 

Mục đích thứ năm khiến Luận chủ tạo luận là vì chỉ 
bày phương tiện tu hành. Phương tiện ây là tiêu trừ cái 
chướng của ác nghiệp. ÁC NGHIẸP là chỉ cho những hành 
động mang lại đau khô cho muôn loài. Nhân là khô thì quả là 
khô. CHƯƠNG là chướng ngại, không thuận hoặc ngăn che. 
Ac nghiệp khiên tâm mình xa dân thiện tâm, ngăn không cho 
mình thê nhập Phật tánh, nên nói CHƯƠNG. 

SI MẠN là chỉ chung cho tất cả những loại tà chấp. 

__ Gọi là LƯỚI TÀ, vì cái tà này nối tiếp cái tà kia, phủ 
xuông đời người như một tâm lưới. Ác quả này là nhân cho 
một ác quả kê tiệp. Ác quả kê tiệp là nhân cho một ác quả kê 
tiêp nữa. Cứ vậy mà nôi dài chăng chịt xoay quanh. Một khi 


39 


vướng vào sỉ mạn và các ác nghiệp thì như cá mắc trong lưới. 
Nếu không chỉ bày phương tiện thì khó mà thoát được tắm 
lưới ấy nên phải tạo luận để chỉ bảy. Phương tiện này nhằm 
vảo những vị chưa có thiện căn hay thiện căn ít ỏI. 

Giữ được tâm không khởi nệm ác thì ác nghiệp không 
sanh, nên nói KHÉO GIỮ TÂM MÌNH. 


Chánh văn : 

6. Vì chỉ bày tu tập Chỉ Quán, đối trị tâm sai lầm 
của phàm phu và Nhị thừa. 

Giải thích : 

_ Phương tiện này nhằm vào những vị thiện căn khá 
thuân thục nên nói: “ĐÔI TRỊ tâm sai lâm của phàm phu và 
Nhị thừa”. Nói thiện căn thành thục mà có PHÀM PHU, là 
chỉ chung cho những vị phát tâm tu Phật, không kê là tăng 
hay tục. Nhị thừa là chí cho những vị lây quả vị La Hán và 
Bích Chi Phật làm cứu cánh. Chỗ rốt ráo thật sự không phải 
là những quả vị ấy nên nói SAI LÀM. Không CHỈ không 
QUÁN thì không thể lắng tâm, dứt vọng tưởng mà ngộ nhập 
Phật tánh của mình, nên phải nêu bảy môn CHÍ - QUÁN để 
tu tập. 


Chánh văn : 

7. Vì chỉ bày phương tiện “chuyên niệm” để sanh về 
trước Phật, nhât định chăng còn thôi mât tín tâm. 

Giải thích : 

Đây nhắm vào những vị đã có thiện căn. Song hạng 
thiện căn này không hợp với phương tiện CHI - QUAN, nên 
phải chỉ bày phương tiện “chuyên niệm”. CHUYEN NIỆM là 


40 


chỉ cho việc nệm Phật. Không nói niệm Phật mà nói 
CHUYÊN NIỆM vì cái niệm Phật này cần chuyên cần 
không gián đoạn. CHUYỀN thì mới đánh bật được dòng 
vọng tưởng. NIỆM mà toàn là Phật niệm thì mới có cảnh giới 
Phật. 


Việc CHUYÊN NIỆM này cũng có công năng giúp gạt 
bỏ dòng vọng tưởng như phương tiện CHÍ - QUÁN. Song nó 
dễ dùng và mang tính đại trà hơn, vì nó thuận với cái HAY 
KHỞI của chúng sanh. Thay vì nói chuyện hay suy nghĩ lan 
man thì ta niệm Phật. Vậy thì vẫn được khởi, mà khởi cái 
NIỆM Phật. Tạo luận là để mọi căn cơ có được phương tiện 
thoát khô, nên không thể chỉ lập bày phương tiện CHỈ - 
QUÁN mà cần phải có thêm phần CHUYÊN NIỆM này. 


Chánh văn : 

8. Vì chỉ bày sự lợi ích và khuyên tu hành. 

Giải thích : 

Đây là nguyên nhân cuối khiến Luận chủ tạo luận. 
KHUYEN TU là đọc, học, hiệu rôi thì ... nhớ tu! Tu mới là 
chính. Vì đọc học nhiêu bao nhiêu mà không tu thì không thê 
hệt khô. Trong khi khô là nhân duyên tông quát khiên Luận 
chủ tạo luận. Nên phải khuyên tu. KHUYEN nghĩa là không 
bất buộc, không ép uông mà giải thích rõ ràng mọi việc, đông 
thời nêu bày sự lợi ích của việc tu hành đê người người tự 
phát tâm. Vì thê, CHI BẢY SỰ LỢI ÍCH của việc tu hành là 
điêu tât nhiên phải có trong bộ luận. 

Chánh văn : 


* Phần này sẽ được khai triển rộng trong phân Tu Hành Tín Tâm. 


4I 


Vì các nhân duyên như vậy mà tạo luận. 

Giải thích : 

Đây là tổng kết nhân duyên tạo luận. Bởi bản ý của Bồ 
tát là độ chúng sanh, nên vì chúng sanh phát khởi nhân duyên 
tạo luận. Trong 8 nhân duyên này, duyên đầu là nói chung, 7 
biệt duyên còn lại là bao quát toàn luận. Sẽ nói lại đây đủ ở 
văn dưới. 


Dưới, hỏi để khai triển rộng nhân duyên tạo luận. 


Chánh văn : 

Hồi : Tudala đã có đủ pháp ấy, sao còn lập lại? 

Giải thích : 

Trong Khế kinh đã có đủ, vì sao còn phải tạo luận? 

Chánh văn : 

Đáp : Trong Tudala tuy có pháp ấy, nhưng do 
chúng sanh căn hạnh chăng đồng nên nhân duyên nhận 
hiệu có khác. Nghĩa là, khi Như Lai còn tại thê, chúng 
sanh thì căn tánh lanh lợi, người thuyêt thì nghiệp của 
thần tâm thù thăng, viên âm một khi nói ra, mọi loài 
khác nhau đều cùng nhận hiêu nên chăng cân tạo luận. 

Giải thích : 

_TUDALA là khế kinh, là chỉ chung cho kinh Phật. 
KHE có 2 nghĩa là khê lý và khê cơ. KINH có 2 nghĩa là xâu 
lõi pháp tướng không rời rạc và năm giữ điêu giáo hóa. 

PHÁP ÂY là “Nghĩa căn bản của Như Lai”. 


42 


CĂN HẠNH CHĂNG ĐÔNG là chỉ cho mức độ 
thanh tịnh tâm ở mỗi người có sai khác. VIÊN ÂM là chỉ cho 
âm thanh của Phật. Gọi là viên âm vì cái dụng dung thông và 
tròn khắp của nó. Nghiệp càng thanh tịnh thì dụng càng rộng. 
Nghiệp càng thanh tịnh thì việc nhận hiệu đại pháp cảng sâu. 
Người gặp được Phật tức căn lành đã khá sâu, nên thời Phật 
còn tại thế, việc giáo hóa rộng rãi đến muôn loài mà việc 
nhận hiểu đại pháp cũng dễ dàng thông suốt. Việc tạo luận 
lúc ấy không còn cần thiết. 

Chánh văn : 


Nhưng sau khi Như Lai nhập diệt, hoặc có chúng 
sanh lấy việc tự lực nghe nhiều mà nhận hiểu. Hoặc có 
chúng sanh cũng lấy việc tự lực, nghe ít mà hiểu nhiều. 


Giải thích : 

Đây là tình trạng chúng sanh sau khi Phật đã nhập diệt. 
TỰ LỤC là, không cân nương nhờ sự giải thích nào khác mà 
tự mình đọc học kinh điển, rồi nhận lấy nghĩa Như Lai đã 
nói. TỰ LỰC được vì tâm ít loạn động, phiền não lại mòn 
mỏng. 2 hạng này căn tánh còn sáng sủa nên có thê tự nghe 
hay đọc khê kinh mà nhận lây tâm Phật của mình. 

Chánh văn : 


Hoặc có chúng sanh không tự tâm lực, phải nhờ 
vào những bộ luận rộng mới nhận hiểu được. Cũng có 
chúng sanh lại thấy việc “luận rộng văn nhiều” là phiền 
phức, tâm muốn thâu tóm “văn ít mà thu nhiếp nhiều 
nghĩa” để có thể nhận hiểu. 

Giải thích : 


43 


Những vị này thì tâm ít sáng sủa hơn, không tự mình 
hiểu được lời Phật dạy trong kinh. Nghe kinh như vịt nghe 
sắm, nên chư Tổ phải tạo luận. Tạo luận là cốt cắt nghĩa, biện 
rõ từng chỉ tiết bằng ngôn ngữ của mỗi thời, sao cho phù hợp 
với từng căn cơ để người dễ nhận hiểu. Đây chia làm 2 hạng. 
Một là hạng phải nhờ vào các bộ luận rộng mới hiểu được. 
Hạng này tuy đọc kinh không hiểu, nhưng đọc những bộ luận 
dài và rộng vân hiểu được. Hạng thứ hai là hạng sợ chữ nhiều 
nhưng lại muốn nắm được nhiều thứ. Tâm muốn nhiều 
nhưng nhẫn lực không đủ, nên không kham nỗi những bộ 
luận dài mà nghĩa lý lại quá mênh mông và chỉ tiết. Vì thế 
phải tạo loại luận chữ ít mà nghĩa thật nhiều để đáp ứng. 

Chánh văn : 


Luận này là như vậy. Vì muốn tổng nhiếp pháp 
thâm sâu rộng lớn vô biên nghĩa của Như Lai mà nói 
luận này. 

Giải thích : 

“LUẬN NÀY là như vậy” là loại luận chữ ít mà nghĩa 
thật nhiều, được làm ra để đáp ứng cho hạng căn cơ sau cùng. 
Dịch và giải ra đây thấy còn nhiều chứ phần Hán văn chỉ hơn 
11.000 chữ. Song tắt cả nghĩa lý mà Như Lai đã nói đều gom 
đủ trong ấy. Quả tình là chữ rât ít mà nghĩa rất rộng. CHỮ 
RẤT ÍT vì những chỉ tiết đã được giản lược và tóm gọn. 
NGHĨA RẤT RỘNG vì tuy giản lược nhưng nghĩa lý sâu xa 
vẫn đầy đủ. Ngài Hám Sơn nói: “7zong ấy đã tổng nhiếp hết 
cả pháp thám sâu, rộng lớn, vô biên điệu nghĩa của Như Lai. 
Nghĩa là, gom hết nghĩa sâu xa của trăm bộ Đại thừa một 
cách bao quát vô biên, mở rộng pháp giới nhất tâm như nhìn 


44 


thấy trải cây trong lòng bàn tay. Thật là huyên môn nhập lý, 
diệu chỉ tu hành! Người học hả chăng hết lòng tr”. 


“Há chăng hết lòng ư?” vì luận này không chê vào đâu 
được. LÝ thì bao quát rõ ràng. SỰ thì chỉ bày đầy đủ. Ứng 
hợp cho mọi căn cơ từ thấp đến cao, nên cần phải hết lòng 
đọc học tu tập để khỏi phụ lòng bậc Cô đức. 


Chánh văn : 

Đã nói Nhân Duyên, kế nói phần Lập Nghĩa. 
Giải thích : 

Đây là kết phần trước, giới thiệu phần sau. 


45 


Phần LẬP NGHĨA 


Chánh văn : 

Đại thừa, nói tông quát có 2 thứ. Thế nào là 2? Một 
là pháp, hai là nghĩa. 

Giải thích : 

NÓI TÔNG. QUÁT, là nói sơ qua hay nhìn chung. 
Phân hai là đê rõ vân đê. 

Chánh văn : 


I. PHAP : Cái gọi là pháp ấy, chính là tâm chúng 
sanh. Tâm này nhiếp tất cả pháp thế gian và xuất thế 
gian. Y nơi tâm này hiên thị nghĩa Đại thừa. Vì cớ sao? Vì 
tướng chân như của tâm ây tức chỉ cái thê của Đại thừa, 
tướng nhân duyên sanh diệt của tâm ây thì chỉ tự thê, 
tướng và dụng của Đại thừa. 

Giải thích : 

Ngoài Phật ra, tất cả đều gọi là CHÚNG SANH. 

PHÁP ÂY là chỉ cho cái THÊ chân như thường hằng 
không biên đôi, là pháp thê của Đại thừa. Ngài Hám Sơn nói: 
“PHÁP áy là THE của nhất chân pháp giới đại tông tướng 
nhớ môn”. 

: Phần chánh văn nói: “Pháp ây là tâm chúng 


` vì sao lại giải thích PHÁP ẤY là THÊ của nhất pháp 
giới? Nếu là THÊ chân thường thì không sanh không diệt, 


46 


trong khi tâm chúng sanh thì có sanh diệt. Nếu PHÁP ẤY là 
thê của nhất pháp giới, sao không nói thăng pháp ấy là THẺ 
của nhất pháp giới mà nói ““Pháp ấy là tâm chúng sanh”? 


Đáp: Nói là THÊ của “Nhất pháp giới đại tông tướng 
pháp môn” là muốn nói đến phần thâm nghĩa của Đại thừa. 
Tu hành là cả một quá trình chuyên hóa từ phàm đến thánh, 
từ chỗ sanh diệt đến chỗ không sanh diệt. Đại thừa nhơn đó 
mà có cạn sâu. Vì vậy không, nói thắng PHÁP ẤY là THÊ 
của nhất pháp giới. Không nói thăng nhưng biết chắc PHÁP 
ẤY không phải chỉ cho tâm vọng tưởng. Vì mở đầu Luận 
chủ nói: “Đại thừa có 2 thứ. Một là pháp, hai là nghĩa”. Phần 
NGHĨA sau nói về 3 ĐẠI cũng là 3 cái ĐẠI của thiện pháp 
thế gian và xuất thế gian. 

Nói tâm chúng sanh mà không nói thăng cái thê chân 
thường là để chúng sanh. biết PHÁP ẤY không ngoài tâm 
chúng sanh mà có. Tâm â ấy chính là chỗ y cứ để lập ra Đại 
thừa. Không có tâm ấy thì Đại thừa cũng chăng lập. Vì thế 
nói PHÁP mà trước nói là tâm chúng sanh. Lẫy THÊ ra giải 
thích là muốn hiển bày ngay nơi cái sanh diệt chính là cái 
không sanh diệt. Dù sanh diệt nhiễm ô bao nhiêu, là phàm 
hay thánh, là địa ngục hay súc sanh thì tâm ấy vẫn đó, muôn 
đời bất tận. Chăng qua vì mê hay ngộ mà thấy có khác chứ 
không hè có tâm khác. Như sợi dây, do mờ tối mà người thấy 
thành rắn, người thấy thành nhánh cây khô. Tùy cái thấy lầm 
của mỗi người mà sợi ¡ dây thành răn hay nhánh cây khô, còn 
bản chất thật của nó vẫn là sợi dây. Khi giải thích, nói sợi dây 
mà không nói con răn hay cây khô là muốn hiển bảy đúng 
như chính nó. Cũng vậy! Dù là tâm chúng sanh thì từ vô thủy 
đến nay, tâm ây vân là pháp thê chân như thường hăng không 
biến đôi. Cho nên, dù “Pháp ấy là tâm chúng sanh” thì PHÁP 


41 


ẤY vẫn là “Thể của nhất pháp giới đại tổng tướng pháp 
môn”. 

“TÂM NÀY nhiếp tất cả pháp thế gian và xuất thế 
gian” vì thê và tướng của tâm này không ngại nhau. Nhiễm 
và tịnh cùng nương tâm này. Theo dòng bất giác hoặc ngược 
dòng hoàn tịnh chỉ một tâm này mà chuyên. Nếu theo duyên 
nhiễm thì thành bất giác, thu nhiếp pháp thế gian. Nếu là bản 
giác và thủy giác thì nhiếp pháp xuất thế gian. 


“VY NƠI TÂM NÀY hiển thị nghĩa Đại thừa” vì không 
có tâm chúng sanh thì nghĩa Đại thừa cũng chăng lập. Vì có 
tâm chúng sanh, y tâm đó mà lập nghĩa Đại thừa. Tâm chúng 
sanh là chỗ y cứ lập nên Đại thừa, nên nói là Y TÂM ĐÓ. 
Ngay tâm đó mà lập nghĩa Đại thừa nên ai cũng có thê phát 
niềm tin chân chánh đối với Đại thừa, ai cũng có khả năng 
thành Phật, và tu hành thì phải ngay tâm đó mà tu, không thể 
nương cầu bên ngoài. 

TƯỚNG và THÊ - còn gọi là TÁNH - là từ nhà Phật 
dùng để chỉ hình tướng và bản chất của một pháp. Người đời 
thường cho thế giới và vạn pháp hiện có đây là thật, tức nhập 
TƯỚNG và TÁNH làm một, cho TƯỚNG chính là TÁNH. 
Dưới cái nhìn của nhà Phật, TƯỚNG là thứ có thê thấy Ở 
được ở một pháp, nhưng TÁNH thì không. Kinh hay gọi là 
TÁNH KHÔNG. Nói pháp KHÔNG không phải vì tướng nó 
không mà vì cái tướng ấy không có chất thật, cái không ấy 
không phải là tướng mình có thể thấy. Thứ gì còn là đối 
tượng của cái thấy đều là vọng dù đó là tướng không. Vạn 
pháp vì đó, chỉ như sóng năng hay hoa đốm trên không, có 
hình mà không có chất. 


48 


Pháp nào ở thế gian cũng có 2 phần tướng và tánh đó. 
Song nói TÁNH nói TƯỚNG là đề năm được vấn đề, không 
phải có thê tách chúng làm 2 như TƯỚNG và TÁNH đang 
phân đây. Vì cái không thê tách lìa được này mà trong 
“Tướng nhân duyên sanh diệt của tâm ấy' không phải chỉ có 
2 phần TƯỚNG và DỤNG mà phải gom luôn cái THẺ đã 
phân trong phần Tướng Chân Như. 


Như nước, nước đá và hơi nước đều có bản chất là 
HO. HO gọi là THÊ của 3 thứ đó. Hình thức nước, nước đá 
hay hơi nước mà ta đang cảm nhận đó gọi là TƯỚNG. Tuy 
cùng một THÊ mà TƯỚNG lại khác nhau vì tùy duyên. 
Trong cái duyên là nhiệt độ bình thường, ta có nước. Trong 
cái duyên nhiệt độ cao, ta có hơi nước. Trong cái duyên nhiệt 
độ thấp, ta có nước đá. Song dù mang hình tướng nào, chúng 
vẫn không rời cái THE HO. Không có cái THÊ này thì 
không thê có các tướng và dụng ây. Vì vậy tướng nhân duyên 
thì đủ cả 3 thứ là THẺ, TƯỚNG và DỤNG mà không phải 2, 
dù đã phân phần THẺ qua phần Tướng Chân Như. 


Duyên khởi mới có TƯỚNG, nên gọi là TƯỚNG 
NHÂN DUYÊN. Tướng do nhân duyên sanh nên không 
tánh. Không tánh nên pháp không có tướng cô định mà sanh 
diệt sanh diệt thay đối liên tục. Bởi cớ sự ấy mà nói là 
TƯỚNG NHÂN DUYÊN SANH DIỆT. 


DỤNG là chỉ cho mặt tác dụng của pháp. Pháp nào 
cũng có cái dụng của riêng nó. Như nước để uống, nước đá 
để chườm đầu, hơi nước dùng chạy tàu v.v... Phải có THÊ 
thì mới có TƯỚNG. Đã có THÊ và TƯỚNG thì có DỤNG. 


Pháp XUẤT THÊ GIAN là chỉ cho 4 thánh : Thanh 
văn, Duyên giác, Bô tát và Phật. Pháp THE GIAN là chỉ cho 


49 


6 phàm : Địa ngục, ngạ qui, súc sanh, người, trời, atula. Vì 
tâm này vôn là chân như nên nó nhiệp pháp xuât thê gian. Vì 
y nơi nghiệp thức mà có sanh tử nên nó nhiệp pháp thê gian. 
NHIEP nghĩa là thu gom, năm giữ. 

Trên đã chỉ ra tâm pháp chân vọng, làm rõ pháp thê Đại 
thừa. Dưới nói rõ về NGHIA của pháp ây. 

Chánh văn : 

LIL. NGHIA : Có 3 thứ. Thế nào là 3? 


1. THẺ đại, vì là chân như bình đắng chẳng tăng 
chăng giảm của tât cả pháp. 

2. TƯỚNG đại, vì Như Lai Tạng đầy đủ vô lượng 
tánh công đức. 

3. DỤNG đại, vì hay sanh tất cả thiện nhân quả của 
thê gian và xuât thê gian. 

c_ Đây là chỗ nương gốc của tất cả chư Phật. Tất cả 

Bồ tát đều nương nơi pháp này mà đên đât Như Lai. 

Giải thích : 

__ NGHĨA, tương đương với từ “nghĩa lý” hay “nội dung'. 
Phân NGHIA này được lập ra là đê hiêu vì sao có tên Đại 
thừa. Gọi là ĐẠI vì nó có 3 nghĩa thê, tướng và dụng lớn 
không có bờ mé. Gọi là THƯA vì nhờ nó, chư Phật và Bô tát 
mới có thê viên mãn Phật quả. THƯA, là nương hay vận 
chuyển. Nương đó mà đi nên gọi là THUA. Ngài Hám Sơn 
nói: “Nương nơi 2 pháp chân vọng mà có 2 chuyên y nên gọi 
là Ti HU.. 2 chuyên y là chuyên phiên não thành niệt bàn, 
chuyên sở tri thành bô đê. Chư Phật và Bô tát nương 2 cái 


20 


chuyển ấy để đến đất Như Lai nên gọi là THỪA. Thừa ấy 
chư Phật và Bô tát mới kham nhận được nên gọi là ĐẠI. 

3 thứ thể, tướng và dụng này đã có phân Giải Thích 
giải rõ nên đây không đi vào chi tiệt. 

CHÖ NƯƠNG GÓC là chỉ cho Đại thừa. GÓC vì 
không có nó thì không có việc thành Phật. 

ĐẤT NHƯ LAI là chỉ cho “pháp tánh chân như” sẵn đủ 
trong môi chúng sanh. Nói là ĐEN nhưng ngay đó mà nhận, 
ngay đó mà tu, ngay đó mà thê nhập. Ngay đó là ngay nơi cái 
tâm sanh diệt mình đây. Buông hệt những phân biệt, vui, 
buôn, suy nghĩ, nhớ mong v.v... thì ngay đó là đât Như Lai. 

Chánh văn : 

Đã nói phần Lập Nghĩa, kế là phần Giải Thích. 

Giải thích : 

Đây là kết phần trước, giới thiệu phần sau. 


51 


Phần GIẢI THÍCH 


Chánh văn : : : 

Giải thích có 3 phần. Thê nào là 32 

1. Hiển thị chánh nghĩa. 

2. Đối trị tà chấp. 

3. Phân biệt tướng đạo phát tâm. 

Giải thích : 

Phân Giải Thích này có 3, là để giải thích tất cả những 
gì đã nêu ra ở phân Lập Nghĩa. 

__ HIẾN THỊ CHÁNH NGHĨA là giải nói để hiển rõ 

phân PHAÁP và NGHIA của Đại thừa trong phân Lập Nghĩa. 

ĐÔI TRỊ TÀ CHẤP là phá trừ những quan niệm hay 
sự châp thủ sai lệch, đê có thê nhận hiệu, tu hành mà thê nhập 
hoàn toàn với pháp tánh chân như. 

PHÂN BIỆT TƯỚNG ĐẠO PHÁT TÂM là hiển bày 
mức độ tu tập của người tu qua từng giai đoạn trong quá trình 
đi từ chúng sanh đên Phật. 


IL HIẾN THỊ CHÁNH NGHĨA 


52 


Chánh văn : 


Y nhất tâm pháp có 2 môn. Thế nào là 2? Một là 
môn tâm chân như. Hai là môn tâm sanh diệt. 2 môn này, 
mỗi thứ đều nhiếp tất cả pháp. Nghĩa này thế nào? Vì 2 
môn này chắng tách lìa nhau. 

Giải thích : 

Y NHẬT TÂM PHÁP CÓ 2 MÔN, ngài Hiền Thủ chỉ 
giải thích từ NHẤT TÂM mà không thấy nhắc đến từ PHÁP 
như sau: “NHẤT TÂM là 1 tâm Như Lai Tạng bao hàm ở 2 
mặt. Một là xét về cải thê tuyệt tất cả tướng mà nói, là môn 
chân như. Hai là xét về nghĩa tùy duyên khởi diệt, tức môn 
sanh diệt”. Nếu hiểu từ PHÁP thành Y NHẤT TÂM PHÁP 
thì đây là chỉ cho tâm chúng sanh. Y một tâm chúng sanh mà 
lập 2 môn. 2 môn nhưng cùng l tâm, vì chân như là chỉ cho 
thể của tâm ấy, sanh diệt là chỉ cho thể, tướng và dụng của 
tâm ây, không phải 2 môn là có 2 tâm, nên nói NHẬT TÂM 
PHÁP. Hiểu theo kiểu nảo thì nghĩa “1 tâm 2 môn” vẫn 
không đổi. 


CHÂN NHƯ là chỉ cho cái THÊ không tướng có thê 
thấy, thường hằng bất biến, chẳng sanh chăng diệt, chăng đến 
chăng đi, chăng nhiễm chăng tịnh, bình đẳng một vị, tánh 
không sai biệt, thế và xuất thê gian không có trớng một hai, 
không có tướng ngôn thuyết. Do đó trong kinh Lăng Già, 
Như Lai chỉ đáp khái quát 108 câu của ngài Đại Huệ bằng 
một chữ PHI. Vì là chỗ không thể chỉ bày nên chỉ dùng lời 
nói ngăn để người thầm ngộ. 

Ngài Hiền Thủ nói: “$4NH DIẸỆT là chỉ cho mặt tùy 
duyên khởi diệt của chân như. Từ sự huân tập chuyển động 
mà thành có nhiễm tịnh. Nhiễm tịnh tuy thành nhưng tánh 


53 


hăng bát động. Vì từ bất động mà thành nhiễm tịnh nên bắt 
động cũng ở trong động môn” . BẤT ĐỘNG là chỉ cho môn 
chân như. ĐỘNG MÔN là chỉ cho môn sanh diệt. Đây là lý 
do vì sao trong môn sanh diệt có cả phần cứu cánh giác, là 
cảnh giới vô niệm của tâm không sanh diệt. 

Tuy phân 2 nhưng không thê là 2 nên mỗi môn đều 
nhiếp tất cả pháp. Vì sao là 2 mà không thê 2 sẽ được Luận 
chủ làm rõ ở phân chân vọng huân tập lẫn nhau. 

Ngài Hám Sơn nói: “2 môn ấy mỗi thứ đêu tổng nhiếp 
tất cả pháp là để hiển Như Lai Tạng và thức tạng, chân vọng 
hòa họp, mỗi thứ đêu CÓ lực dụng hàm nhiềp lẫn nhau, đồng 
thời hiển bày sự diệu mâu của việc huân biển chẳng thể nghĩ 
bàn. Như Lai Tạng có đủ vô lượng các công đức thanh tịnh, 
nay mê mà làm thức tạng, biến vô lượng công đức thanh tịnh 
thành duyên nhiễm ô. Nay nói MỖI THỨ ĐỀU NHIÉP là : 
Nếu Như Lai Tạng theo sự huân thuộc pháp tịnh thì chân có 
lực mà vọng không lực, nên duyên. nhiễm liên biển thành 
pháp tịnh, tức tổng nhiền duyên nhiễm trong Như Lai Tạng 
thành tất cả dụng thanh tịnh chẳng thể nghĩ bàn. Nếu sự 
huân thuộc duyên vô mình nhiễm ô thì vọng có lực mà chân 
không lực, nên công đức thanh tịnh liển biến thành duyên 
nhiễm ô, tức nhiềp công đức trong thức tạng thành tất cả 
nghiệp dụng chẳng thể nghĩ bàn”. 


Chánh văn : 
A. Tâm chân như, chính là thể nhất pháp 


giới đại tống tướng pháp môn. Đó là tâm tánh chắng 
sanh chăng diệt. Tât cả pháp chỉ nương nơi vọng niệm 


” Cũng là dụng mà dụng của nghiệp lực, không phải dụng chân như. 


54 


mà có sai biệt. Nếu lìa vọng niệm thì không có tướng tất 
cả cảnh giới. Cho nên, tất cả pháp từ xưa đến nay la 
tướng ngôn thuyết, la tướng danh tự, la tướng tâm 
duyên, rốt ráo bình đắng, không có biến khác, chẳng thể 
phá hoại, chỉ là nhất tâm, nên gọi là chân như. 

Giải thích : 

NHẤT PHÁP là không có 2 pháp. GIỚI, chỉ cho 
những chủng tử trong thức tạng, là nhân đề phát sanh tất cả 
nhân, quả, thánh, phảm trong mười pháp giới. PHÁP GIỚI, 
Trung Biên Luận Hinh “Vì là nghĩa của nhán thánh pháp cho 
nên gọi là pháp giới”. Nhiếp Luận thì nói: “Pháp giới là hết 
thảy mọi nhân pháp”. Cái nhìn của Nhiếp Luận về pháp giới 
rộng hơn Trung Biên Luận, nhưng chúng đều có chung một 
nghĩa là NHÂN, là chỗ làm phát sanh vạn pháp. Song là nhân 
của tất cả pháp hay chỉ là nhân của thánh đạo thôi, là y nơi 
mê và ngộ mà lập. Mê thì ấn đó mà ngộ thì hiển bảy. Thấy thì 
khác mà thật là không khác. 

Không øì có thể ngoài pháp giới ấy nên gọi là ĐẠI. 
Một vị bình đăng, lìa tướng sai biệt nhưng thâu tóm hết thảy 
tướng sai biệt, gọi là TÔNG TƯỚNG. PHÁP MÔN, ngài 
Hiền Thủ nói: “Qui sanh vật giải viết pháp. Thánh trí thông 
du viết môn”. Nghĩa là, những qui phạm nảo giúp con người 
nhận hiểu H sự vật gọi là PHÁP. Thánh trí thông đạt gọi 
là MÔN. 

NHẤT PHÁP GIỚI ấy không có tướng sai biệt, bình 
đăng một vị, không gì có thể ngoài nó, lại là chỗ chung cho 
thánh nhân nhập đạo, nên gọi là NHẤT PHÁP GIỚI ĐẠI 
TÔNG TƯỚNG PHÁP MÔN. 


55 


CHÂN NHƯ là THÊ của cái nhất pháp giới đó. Nói 
TÂM TÁNH là muốn nhân mạnh đến chữ TÁNH này. Nó 
cùng nghĩa với các từ bản thê, thể, cội nguồn. CHĂNG 
SANH CHẢNG DIỆT là tính chất của cái tánh ấy. Ngài 
Hiền Thủ nói: “Cái chẳng sanh chẳng điệt này là để giải 
thích pháp thể. Theo vọng mà chẳng sanh, "phá trừ cũng 
chăng diệt. Sửa trị cũng chăng sanh, nơi nhiễm cũng chẳng 
diệt'. 


Hiện nay có sanh diệt đây là do vọng niệm. NIỆM là 
tướng của tâm, chỉ chung cho những gì khởi lên trong tâm. 
Nói là VỌNG vì chúng là thứ không thật có. Tuy NIỆM thì 
muôn hình vạn trạng nhưng những tướng ấy không có chất 
thật nên nói là VỌNG NIỆM. Chính vì không có chất thật 
nên niệm sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, liên tu bắt tận. Vì 
không có chất thật, ta mới có thê trừ bỏ vọng niệm đề trở về 
tâm chân thật của mình. 

“TẤT CÁ PHÁP chỉ nương nơi vọng niệm mà có sai 
biệt” có 2 ý: 

1. Sự sai biệt do nhân duyên biến : Cảnh giới chúng 
sanh là do lực HUÂN và BIỂN không thể nghĩ bàn của 
những chủng tử huân tập trong tàng thức mà ra. Tùy loại 
niệm và tùy mức độ huân tập mà hiện ra vô lượng vô biên 
tướng sai biệt trong pháp giới này. Như niệm tham là nhân thì 
quả là cảnh giới quỉ đói. Niệm sân là nhân thì quả là tướng 
súc sanh. Niệm từ, bi, hi, xả là nhân thì quả là tướng Bồ tát 
Ÿyb 

2. Sự sai biệt do phân biệt biến : Vì không biết cảnh 
giới trước mắt là do thức biến nên trên cảnh lại sanh phân 
biệt, niệm niệm tương tục chắng dứt, khiến cảnh ĐIỚI Cảng 


56 


thêm sai biệt. Như trên cùng một cảnh mà vui thì thấy cảnh 
tươi tăn rạng rỡ, buồn thì thấy cảnh tiêu điều tang thương. 
Hoặc trên cùng một người mà người thì thấy đẹp, kẻ lại thây 
xấu. Cảnh giới phát sanh nhiều thứ sai khác như thế là do tâm 
trạng và quan niệm của từng người có sai khác. 


Do 2 loại vọng niệm trên mà hiện ra vô SỐ tướng cảnh 
giới sai biệt trong pháp giới này. 

TƯỚNG TẤT CẢ CẢNH GIỚI đều do vọng niệm mà 
có như vậy, nên “Nếu lìa vọng niệm thì không có tướng tất cả 
cảnh giới”. Cảnh giới rốt ráo của Nhị thừa là diệt niệm, nên 
chư vị thê nhập cảnh giới không. Cái không ấy rất an lạc nên 
gọi là niết bàn. Cảnh giới ly niệm của Bồ tát là ngay niệm mà 
lìa niệm, tức ngay cảnh mà bình thản với cảnh. Đây là cảnh 
giới vô tâm mà nhà Thiền nói: “Đối cảnh vô tâm chớ hỏi 
thiên”. 

“Cho nên, tất cả pháp. TỪ XƯA ĐÈN NAY...” là nói 
lên THẬT TƯỚNG của thế giới ta đang sống đấy của pháp 
giới rộng lớn này. Thiên hình vạn trạng bao nhiêu, cũng chỉ là 
chiếc bóng của một cái THẺ trong suốt, sáng ngời, chưa từng 
sanh chưa từng diệt, chưa từng đến chưa từng đi. 


Cái THÊ này không thể dùng tâm phan duyên sanh diệt 
đây mà thấu được, nên nói: “Lìa tướng NGÔN THUYÊT, lìa 
tướng DANH TỰ, lìa tướng TÂM DUYÊN”. Không bị chỉ 
phối bởi các tướng sanh, trụï dị, điệt nên nói KHÔNG CÓ 
BIÊN KHÁC. Không thuộc hữu vi nên CHĂNG THÊ PHÁ 
HOẠI. 


Chánh văn : 


57 


Vì tất cả ngôn thuyết giả danh không thật, chỉ tùy 
vọng niệm, chắng thể nắm bắt, nên nói chân như mà 
cũng không có tướng, chỉ là chỗ cùng cực của ngôn 
thuyết, nhơn ngôn thuyết mà bỏ ngôn thuyết. Thể chân 
như ấy chẳng thể bỏ vì tất cả pháp thảy đều chân. Cũng 
chăng thể lập vì tất cả pháp thảy đều đồng như. Phải biết, 
tắt cả pháp chắng thể nói, chắng thể niệm nên gọi là chân 
như. 


Giải thích : 

Đây giải thích vì sao trên nói chân như LÌA ngôn 
thuyết, danh tự mà đây lại có tên là chân như. Đặt tên CHÂN 
NHƯ là để người đời biết sự có mặt của nó, là để tạm phân 
biệt với tâm sanh diệt của chúng sanh, chứ nó không phải là 
vật thê để ta năm bắt hay hình dung như một cái chén hay 
con bò theo cái tên nó đang mang, cũng không phải có danh 
mà không thật như lông rùa, sừng thỏ. 


Vì sao biết THẺ chân như chăng thể bỏ mà cũng chẳng 
thể lập? Nếu BỎ thì vạn pháp không có chỗ y cứ để sanh 
khởi như hiện nay. Vì thế, biết thê chân như ấy là CÓ chứ 
không phải không. CÓ nhưng chẳng thể LẬP. Vì LẬP thì 
THÊ chân như ấy lại đồng với pháp sanh diỆt, tức rơi vào 
đoạn diệt. Đoạn diệt thì diệt rồi, không còn sanh, vạn pháp 
cũng không thể sanh khởi nối tiếp như hiện nay. Nên biết 
““Thê chân như ấy chẳng thê bỏ, cũng chăng thể lập”. 


LẬP đây chăng qua là mượn ngôn thuyết để chỉ bày sự 
hiện hữu của tâm chân như. Song muôn nhận được tâm ây thì 
ngôn từ, nệm tưởng và sự châp thủ phải dút bặt. 


38 


“TẤT CẢ pháp chăng thê nói, chẳng thể niệm nên gọi 
là chân như” là muốn hiển bảy cảnh giới chân như phải là 
chỗ ly niệm rốt ráo, không phải cảnh giới bị thấy hay bị biết. 
Không bị thấy, bị biết thì cũng không năng thấy, năng biết. 


Chánh văn : 

Hỏi : Nếu nghĩa ấy như vậy thì chúng sanh làm sao 
tùy thuận mà thê nhập được? 

Đáp : Nếu biết tất cả pháp, tuy nói mà không có 
năng nói sở nói, tuy niệm mà không có năng niệm sở 
niệm, gọi là tùy thuận. Nêu ly niệm, gọi là được nhập. 

Giải thích : 

Câu hỏi nêu lên sự khó khăn khi nói chân như là thứ 
vượt ngoài suy luận và nhận thức của người đòi, lại là chô ly 
tướng rôt ráo. Làm sao chúng sanh có thê thê nhập băng tâm 
ngôn thuyêt và đây suy nghĩ này? 


NĂNG là chỉ cho chủ thể. SỞ là chỉ cho đối tượng. 
NĂNG là chỉ cho cái tạo tác, SỞ là chỉ cho cái được tạo tác. 
Chúng là một cặp duyên khởi. Gọi là duyên khởi vì cái này 
làm duyên để cái kia sanh khởi. Duyên khởi nên có thì cùng 
có, không cùng không. NĂNG NÓI là chỉ cho người nói. SỞ 
NÓI là chỉ cho cái được nói như ngôn thuyết, văn tự v.v.. 
SỞ NÓI cũng có thê hiểu là người nghe, là đối tượng của cái 
nói ấy. Cái NÓI này là phần thô của NIỆM. 


NIỆM, nghĩa của nó rất rộng. Thô tế nhiều dạng, 
nhưng có thê hiêu chung chung về niệm như sau : Những gì 


59 


khởi lên trong tâm đều gọi là niệm. Thấy cảnh mà khởi lên 
suy nghĩ thì sự suy nghĩ ấy gọi là niệm. Đặt sự chú ý của 
mình vào một tướng nào đó thì sự chú ý ấy gọi là niệm. Niệm 
Phật là tâm khởi đọc danh hiệu Phật hoặc quán tưởng hình 
tượng Phật. Niệm còn có nghĩa là nhớ nghĩ, phân biệt. 
NĂNG NIỆM là chỉ cho chủ thể. SỞ NIỆM là đối tượng của 
cái NĂNG NIỆM đó. Như niệm Phật thì NĂNG NIỆM là 
người niệm, nói chính xác là cái tâm đang niệm. Phật là SỞ 
NIỆM. Chú tâm vào cái bong bóng thì cái tâm đang chuyên 
chú ấy là NĂNG NIỆM, bong bóng là SỞ NIỆM. 


Đề thể nhập lại tâm chân như từ tâm sanh diệt, luận nêu 
ra 2 phân : Tùy thuận trước, thê nhập sau. 


TÙY THUẬN là chưa nhập một với tâm chân như, mà 
cùng hướng thuận với nó rồi từ từ nhập lại với nó. Như chỗ 
đến là Trúc Lâm, chưa đến nhưng đang trên đường hướng về 
Trúc Lâm, gọi là tùy thuận. Muôn tùy thuận đề thê nhập thì 
khi đang nói hay đang niệm, đều quán biết chúng là không. 
KHÔNG, nghĩa là những thứ đó không có thật thể. Tướng thì 
có đó nhưng tánh thì không. 

Vì sao nói tánh của chúng là không? Vì cái NĂNG - 
SỞ ấy do duyên mà có. Duyên hết thì NĂNG - SỞ cũng 
không. Vì pháp CÓ hay KHÔNG là tùy duyên, mà ta biết các 
tướng ấy không tánh. Vì không tánh nên Phật gọi chúng là 
vọng. “BIẾT tất cả pháp, tuy nói mà không có năng nói sở 
nói, tuy niệm mà không có năng niệm sở niệm” là BIẾT 
những thứ mình đang dùng đây đều là vọng. BIẾT chúng 
đúng là vọng gọi là TÙY THUẬN. 

Điều kiện để thê nhập lại tâm chân như là phải LY 
NIỆM. Phần LY NIỆM này cũng có thô và tế. Tùy theo mức 


60 


độ thô tế mà hoặc là thể nhập hoàn toản với pháp tánh chân 
như, hoặc chỉ thê nhập được trạng thái bình đăng của chân 
như." Phần bình đẳng này cũng có thô và tế. 

Hỏi : Vì sao trên có phần NĂNG NÓI và NĂNG 
NIỆM, nhưng khi thê nhập lại chỉ nói đên việc ly niệm mà 
không nhắc đên việc bỏ cái nói? 

Đáp : Vì NÓI là phần thô của NIỆM. Đã bỏ TẾ thì 
không cân nói đến THÔ nữa. 


Chánh văn : 


Lại nữa, chân như ấy y nơi ngôn thuyết phân biệt 
mà có 2 nghĩa. Một là “Như thật không” vì hiển bày rốt 
ráo cái thật. Hai là “Như thật bất không” vì có tự thể đầy 
đủ vô lượng tánh công đức. 

Giải thích : 

Đây là mượn ngôn thuyết để giải bày về cảnh giới chân 
như. Nói NHƯ THẠẬT vì nó không phải là vọng. NHƯ 
THẬT KHÔNG là chỉ cho tự thể KHÔNG của vạn pháp. 
Kinh hay gọi là “Tánh không”. NHƯ THẬT BẤT KHÔNG 
là để hiểu cái như thật không ấy không tánh. Không tánh nên 
nó không phải là cái không mình thấy trống trơn như hư 
không mà đây đủ vô lượng tướng công đức, không phải là cái 
không đoạn diệt. 


Chánh văn : 


Đều được khai triển rộng ở phần Thập Địa sau. 


61 


A1.KHÔNG, vì từ xưa đến nay, tất cả nhiễm pháp 
đều chắng tương ưng, la tướng sai biệt của tất cả pháp, 
vì không có tâm niệm hư vọng. Phải biết, tự tánh chân 
như chăng phải tướng có, chẳng phải tướng không, 
chẳng phải tướng chẳng có, chăng phải tướng chẳng 
không, chẳng phải tướng vừa có vừa không. Chẳng phải 
tướng một, chẳng phải tướng khác, chẳng phải tướng 
chăng một, chẳng phải tướng chẳng khác, chẳng phải 
tướng vừa một vừa khác. Cho đến nói một cách tông 
quát là, bởi y nơi tất cä chúng sanh vì có vọng tâm, niệm 
niệm phân biệt, đều chẳng tương ưng, nên nói là không. 
Nếu lìa vọng tâm, thật không thể không. 

Giải thích : 

Đây là hiển bảy rộng nghĩa KHÔNG của chân như. 

NHIÊM PHÁP, là chỉ cho những pháp tương ưng với 
vô minh, do vô minh mà có, như 9 tướng thuộc bất giác 
V.V... 

TỰ TÁNH CHÂN NHƯ là chỉ cho phần KHÔNG 
này. Nó chính là cái nhân Phật tánh trong mỗi chúng sanh. 
Trực nhận được chỗ này gọi là kiến tánh, là thây được tự tánh 
của chính mình. Cái KHÔNG này, nhiễm pháp không thê 
tương ưng. Trong cái KHÔNG ấy cũng không có tướng sai 
biệt của tất cả pháp. Vì sao? Vì không có tâm niệm hư vọng. 
Nghĩa là, trong cái KHÔNG này không có 3 tế và 6 thô được 
nói trong phần Tâm Sanh Diệt. Ngược lại, không có tướng 
của 3 tế 6 thô mới có thê nói là trực nhận được cái không nảy. 

“PHẢI BIẾT tự tánh chân như chăng phải tướng có, 


chắng phải tướng không ...” là muốn hiển bày THẬT THÊ 
chân như không rơi vào nhị biên phân biệt. Nói rộng là không 


62 


rơi vào tứ cú. TỨ CÚ CÓ - KHÔNG là có, không, chẳng có 
chăng không, vừa có vừa không. TƯ CŨ MỘT - KHÁC là 
một, khác, chăng một chăng khác, vừa một vừa khác. 


Có, không, một, khác v.v... là những quan điểm của 
người đời đôi với nhân sinh và thể giới. Như thấy thế giới 
mình đang sống đây là thật, là ta đang vướng vào kiến chấp 
CÓ. Thấy thế giới này hoàn toàn không, là rơi vào kiến chấp 
KHÔNG. Thấy pháp nảy tồn tại độc lập với pháp kia, pháp 
nào cũng có tự thể của riêng nó, là rơi vào kiến chấp MỘT, 
KHÁC... Phần lớn những loại kiến chấp này đều hình thành 
từ quá trình thiền định và truyền thừa nhau cho đến ngày nay. 
Do cái thấy chưa đến nơi, nên cái nhìn về pháp có sai lệch. 
Như người mù sờ voi, sờ từng bộ phận của voi mà cho chính 
là voi. Đây cũng vậy. Thấy pháp là CÓ, KHÔNG, MỘT, 
KHÁC... là tùy duyên mà thấy như vậy. Đã tùy duyên thì 
không thê lấy tướng tùy duyên ấy làm thật tướng của vạn 
pháp. 

Không phải là những tướng đó, nhưng không thê chỉ 
thăng, vì thật tướng của vạn pháp không phải là cái bị biết 
hay đối tượng đề nhận thấy, dù đó là tướng không. Vì thế, chỉ 
có thê mượn 4 từ VÔ, BẤT, PHI, LY để phủ định mà hiển 
cái không thể thấy, song không phải không có. Ngài Hàm Thị 

nói: “Đây là lời chỉ thăng. Chỉ ngăn cái quấy kia mà không 
nói cải phải kia. Nếu có chỗ phải thì khác gì cái quấy. Như 
vàng làm đô trang sức, nghĩa là vàng không phải xuyến, 
không phải thoa ... khiển người ngay đó thấu suốt không 
phải là không phải tuyển, không phải thoa mà là vàng vậy". 

Nhân sinh và thế gian là những thứ hiện diện như 
những thật thể trước mắt ta, mà thật tướng của chúng còn 


63 


không thể lấy TỨ CÚ để suy lường, huống là ngay chính cái 
thật tướng ấy? Nên nói: “Phải biết tự tánh chân như chắng 
phải tướng có, chăng phải tướng không...”. Đây tương đương 
với BÁT BẤT của Trung Luận, với 108 chữ PHI trong kinh 
Lăng Già. 

Hới : BÁT BẤT của Trung Luận là '“Chắng sanh cũng 
chẳng diệt ...” khác gì “không có, không không” của TỨ 
CÚ, mà một thì nhận một thì bác? 


Đáp : “Không có cũng không không” là để chúng sanh 
buông cả CÓ lẫn KHÔNG. Vì pháp không phải là CÓ, nên 
nói KHÔNG. Song nghe KHÔNG người đời lại chấp vạn 
pháp là KHÔNG nên nói KHÔNG KHÔNG. Chỉ phủ định 
mà không thể chỉ thăng vì nó không phải là vật tướng có thể 
diễn tả. Chỉ cần tâm không ở trạng thái sanh diệt của phảm 
phu, tức không vướng vào CÓ, cũng không trụ ở cái không 
của Nhị thừa, tức không chấp vào KHÔNG, thì ngay đó là 
“không có cũng không không”. Còn “không có, không 
không” của TỨ CÚ là một loại kiến chấp phủ định. Nghe nói 
“không có không không” lại chấp rằng pháp “không cả có lẫn 
không”. Từ đó hình thành nên một loại kiến chấp mới. Đó là 
2 chỗ khác nhau của BÁT BẤT và TỨ CÚ. Cái khác ở đây 
nằm ở một chữ chấp và buông. 

“CHO ĐỀN nói một cách tổng quát là ...” là muốn 
hiển bày cái NHƯ THẬT KHÔNG ấy không tánh, để đưa ra 
phần BÁT KHÔNG sau. Nói KHÔNG là muốn hiền bày sự 
hư vọng của tâm sanh diệt hiện nay. Những niệm tưởng ấy 
hoàn toàn không có thật thể, không gì là không thê phá trừ 
nên nói là không. Một khi tâm niệm hư vọng ấy hết thì có vô 


64 


lượng tướng công, đức hiển bày. Cái THÊ ấy không phải 
không, nên nói “NỀU LÌA vọng niệm thì không thể không”. 


Chánh văn : 

A2.BÁT KHÔNG là, đã rõ thể của pháp là 
“không”, không có vọng, chính là chân tâm thường hắng 
không biên đôi, đây đủ pháp thanh tịnh, gọi là bât không. 
Cũng không có tướng có thê thủ, vì cảnh giới ly niệm chỉ 
chứng mới tương ưng. 

Giải thích : 

Đây là làm rõ nghĩa BÂT KHÔNG. 


BẤT KHÔNG, nghĩa là không phải không. Ngài Hám 
Sơn nói: “Cái BẤT KHÔNG này cũng chẳng phải là pháp 
nào khác. Trước đã hiển thể của pháp là không, không vọng 
nhiễm, chính là thật thể chân nhụự thường hằng không biển 
đổi. Nhưng trong cải thể không áy vốn có vô lượng công đức 
thanh tịnh, chỉ vì trước đây bị vọng nhiễm ngăn chướng mà 
chẳng thể hiển. Nay vọng nhiễm đã hết thì tịnh pháp vốn săn 
đây đu. Vì nghĩa ấy mà gọi là BẤT KHÔNG. Chẳng phải 
riêng có một thật pháp có thể thú. Thể BẤT KHÔNG ấy 
chăng phải vọng niệm phân biệt có thể thấu được. Đó là 
cảnh giới ly niệm, chỉ chứng mới tương ưng. 


Như vậy, cái BÁT KHÔNG nói đây là chỉ cho thể, 
tướng và dụng của cái KHÔNG. Nó chỉ có khi tâm niệm hư 
vọng của ta đã hết, chứ BẤT KHÔNG không phải là những 
tâm niệm hư vọng đó. Một khi niệm tưởng hư vọng còn thì 
phải lẫy cái KHÔNG NIỆM làm chỗ qui về. LY NIỆM tồi 
thì cái KHÔNG ấy mới BẤT KHÔNG. Cho nên, cảnh giới 
sự sự vô ngại của thế giới Hoa Nghiêm mà dùng tri thức toán 


65 


học và sự phân biệt trị thức đây để suy lường thì thế giới Hoa 
Nghiêm â ấy không thể thoát được cái luẫn quần và khổ ải của 
Ta Bà uế trược. Đây đều do tâm vọng tưởng mà ra. 


Trên đã giải thích xong phần Tâm Chân Như. 
Chánh văn : 


B. Tâm sanh diệt là, y Như Lai Tạng nên có 
tâm sanh diệt. Đó là, chắng sanh chẳng diệt cùng với sanh 
diệt hòa hợp, chăng phải một, chắng phải khác, gọi là 
thức Alaida. Thức ấy có 2 nghĩa hay nhiếp tất cả pháp và 
hay sanh tất cả pháp. Thế nào là 2? Một là nghĩa giác. 
Hai là nghĩa bắt giác. 

Giải thích : 

Trong kinh Lăng Già Phật nói: “Đại Huệ! Có khi ta nói 
không, vô tướng, pháp thân, pháp tánh, bất sanh bất diệt .. 
những câu như thể đêu chỉ cho Như Lai Tạng”. Vậy Như bối 
Tạng là tên khác của pháp tánh chân như. 


Như Lai Tạng vốn không sanh diệt, do không tự tánh 
nên không tự giữ, bất giác động niệm huân thành vô minh mà 
có sanh diệt. Từ cái không sanh diệt bất giác mà thành sanh 
diệt nên nói: “Y NHƯ LAI Tạng nên có tâm sanh diệt”. Sanh 
diệt thế nào cũng không lìa cái không sanh diệt, nên nói: 
“CHẢNG SANH chăng diệt cùng với sanh diệt hòa hợp”. 
Ngài Hiền Thủ nói: “Động mà làm thành tâm sanh diệt, 
chăng tách làa nhau nên nói 'hòa hợp, chăng phải riêng có 
một pháp sanh diệt nào khác đến hợp với chân”. 

“Chăng phải một, chăng phải khác” là nói đến mối liên 
hệ giữa sanh diệt và không sanh diệt. Sanh diệt không lìa 


66 


không sanh diệt nên CHĂNG PHẢI KHÁC. Song sanh diệt 
không phải là cái không sanh diệt, tướng sanh diệt có thê bỏ 
mà thê của sanh diệt thì không thê bỏ nên CHÁĂNG PHẢÁI 
MỘT. 


ALAIDA, còn gọi là thức tạng hay là thức thứ 8. Gọi là 
TẠNG vì nó có khả năng chứa nhóm và duy trì các chủng tử 
thiện ác, hữu vi, vô vị, hữu lậu, vô lậu. Nói là chứa nhóm 
nhưng không nên hình dung Alaida như một cái kho sẵn có. 
Chỉ do chủng tử tương tục họp lại mà có Alaida. Hòa thượng 
Thiện Siêu mượn hình ảnh đô vật đề diễn tả thức Alaida như 
sau: “7âng thức nhự một đồng đồ vật chứa đủ mọi thứ tốt 
xấu. Đô vật từ đồng đô ấy sanh ra. Đồ vật gì cũng chứa vào 
đồng đồ vật ấy. Không có đô vật thì không có đồng đồ vật. 
Không có đồng đồ vật thì cũng không có đồ vật ... Tàng thức 
cũng vậy. Không có chúng tử của các pháp thì không có tàng 
thức, không có tàng thức thì không có chủng tử các pháp”. 
Vì thế Alaida vừa có nghĩa là NĂNG TÀNG vừa có nghĩa là 
SỞ TÀNG. Lại là chỗ loài hữu tình nương đó chấp làm tự 
ngã nên có thêm cái tên là NGÃ ÁI CHẤP TÀNG. 

Thức Alaida này rất vi tế. Hạng hữu tình không có 
chủng tánh giác ngộ thì không thê biết tận căn để của nó. 
Ngay các vị Nhị thừa thú hướng tịch diệt cũng không thê 
thông đạt. Ngoài việc giữ gìn các chủng tử, thức này còn có 
tác dụng làm chỗ nương một cách bình đẳng cho tất cả pháp 
và giữ gìn sự lưu chuyên luân hồi trong các đường cũng như 
sự hoàn diệt niết bàn. Thức này từ vô thủy đến nay niệm 
niệm sanh diệt, trước sau biến khác, nhân diệt quả sanh, 
chắng phải thường nhất nên có thể làm chỗ cho 7 chuyển 


7 Luận Thành Duy Thức. Bản dịch của H.T Thiện Siêu. Phần ghi chú. 


67 


thức huân tập thành chủng tử. Giống như dòng nước dốc, 
chắng phải đoạn chăng phải thường mà cứ nối tiếp nhau nên 
CÓ sự trôi nội chìm đắm của loài hữu tình. Đó là nói sơ về 
thức Alaida.Š 


THỨC ÁY là chỉ cho Alaida. Thức ấy có 2 nghĩa là 
giác và bất giác. Giác và bất giác đều có khả năng NHIÉP tất 
cả pháp và SANH tất cả pháp. NHIẾP là chịu sự huân mà 
thành chỗ cất giữ chủng tử. SANH là biến ra để làm thành 
cảnh giới. BÂẤT GIÁC thì thuận với vô minh nên SANH 3 tế, 
6 thô và tất cả nhiễm pháp ở thế gian. GIÁC thì ngược dòng 
vô minh nên SANH tịnh pháp và 4 thánh xuất thẻ. 


Phần sau giải thích để hiểu về GIÁC và BẤT GIÁC. 
Chánh văn : 


BI.GIÁC là tâm thể ly niệm. Tướng ly niệm thì 
đồng với hư không giới, không chỗ nào mà chẳng khắp. 

Giải thích : 

“ĐÔNG HƯ KHÔNG giới, không chỗ nào mà chăng 
khấp” l là diễn tả cảnh giới của tâm khi mọi động niệm đã dứt 
bặt. TÂM THẺ là chỉ cho bản thể hay tự tánh chân như. LY 
NIỆM là điều kiện để tâm đồng hư không giới, không chỗ 
nào mà chăng khắp. Nghĩa là, sanh diệt đã diệt thì không 
sanh diệt ngay đó hiển bày. Ngài Hám Sơn nói: “Nếu hay jy 
niệm thì bản thể rồng nhiên như thái hư không, không chỗ 
nào mà chăng khắp. Tắt cả cảnh giới sai biệt của vọng niệm 
hòa thành một vị chân tâm, chỉ là pháp giới nhất tướng 
không có đối đãi” 


Š Thành Duy Thức Luận. 


68 


LY NIỆM là không dính với niệm hoặc là không có 
niệm. Một niệm khởi lên mà ta không dính với nó, hoặc đưa 
nó về không, gọi là GIÁC. Cái GIÁC này có cạn sâu, được 
nói rõ ở phần 4 tướng dưới. GIÁC mà tâm đồng hư không 
giới là chỉ cho tâm thể vô niệm. 


Chánh văn : 


Pháp giới nhất tướng tức là pháp thân Như Lai 
bình đắng. Y nơi pháp thân ấy mà nói tên bản giác. Vì 
sao? Nghĩa bản giác là do đối với thủy giác mà nói, vì 
thủy giác tức đồng bản giác. Nghĩa thủy giác là, y bản 
giác nên mới có bất giác, y bất giác nên nói có thủy giác. 
Lại, vì giác tột nguồn tâm nên nói là cứu cánh giác. 
Chẳng giác tột nguồn tâm thì chẳng phải là cứu cánh giác. 

Giải thích : 

Đây là nói rõ từ đâu có 3 tên bản giác, bất giác và thủy 
giác. BẢN là gốc, nguyên sơ, đầu tiên v.v... BẢN GIÁC là 
chỉ cho cái GIÁC nguyên thủy, tối sơ - Chính là pháp thân 
Như Lai bình đăng không tăng không giảm mà Phật và 
chúng sanh đồng có. Gọi là đầu tiên vì đã có cái thứ hai, thứ 
ba ... Không có cái thứ hai, thứ ba thì không nói cái đầu tiên. 
Cái thứ hai, thứ ba đây chỉ cho BÁT GIÁC và THỦY GIÁC. 

BẢN GIÁC là chỉ cho bản thể vốn không sanh diệt. 
Bản thê chân như ấy không tánh nên BÁẤT GIÁC huân thành 
vô minh. BÁT GIÁC là không tỉnh không sáng. Tức từ bản 
giác mà có bất giác, bất giác y cứ nơi bản giác mà có. BẤT 
GIÁC huân rồi thì luân chuyên vào 5 đường làm chúng sanh. 


69 


Song luân chuyển thế nào thì cái bản thể diệu minh ấy vẫn 
thường nhiên, không hè thiếu vắng. Cái không thiếu văng ấy 
là LỰC khiến chúng sanh chán sanh tử khổ, hôi tâm tu hành. 
Dựa vào lực ây mà lập trí THỦY GIÁC. Những thứ như 
ngừa quấy, ngăn ác, sám hối tội lỗi, tụng kinh, niệm Phật, 
thiền định v.v... đều là công năng của trí THỦY GIÁC. Tùy 
thô tế mà có biểu hiện khác nhau. 

THỦY nghĩa là mới. THỦY GIÁC là mới giác. Gọi là 
MỚI không phải vì nó mới có - công năng của THỦY GIÁC 
không khác bản giác, cũng là lực nội huân của bản giác mà 
thôi - mà vì nó được lập thành sau khi đã có bất giác. Bất giác 
rồi mới GIÁC nên gọi là THỦY GIÁC. Tức mê rỒi mới 
GIÁC nên gọi là THỦY GIÁC. Tu hành đề trở về cội nguồn 
chân thật, đi từ mê trở lại ngộ phải có thứ lớp trừ dần, 4 tướng 
thô tế phân chia chưa đông, nên THỦY GIÁC vốn đồng bản 
giác mà chưa hắn là bản giác. Vì thế nói TỨC ĐÔNG BẢN 
GIÁC. TỨC, là thủy giác vốn là bản giác, song chưa đến tột 
nguồn thì thủy giác chưa thê là bản giác. ĐÔNG, là khi thủy 
giác nhập lại hoàn toàn với bản giác. 

Như vậy, từ BẢN GIÁC mà sanh BẤT GIÁC. BẤT 
GIÁC tồi, nhờ có BẢN GIÁC mới sanh THỦY GIÁC. Nói 
THỦY GIÁC vì đã có BẤT GIÁC. Không có bất giác thì 
không có thủy giác, cũng không đặt vấn đề bản giác. Song có 
BẤT GIÁC mà không có BẢN GIÁC thì cũng không có trí 
THỦY GIÁC. Duyên khởi mật thiết với nhau như thế, nên 
nói “Y bản giác mới có bất giác, y bất giác nên nói có thủy 
giác”. Đây là hiển bảy mặt duyên khởi của 3 cái giác. 

CỨU CÁNH là chỗ tột cùng, là cội nguồn chân thật. 
CỨU CÁNH GIÁC là cái giác tột cùng. Nó là cảnh giới khi 


70 


thủy giác nhập một với bản giác, nên nói “Giác tột nguồn 
tâm”. Không nói thắng bản giác mà nói là CỨU CÁNH 
GIÁC vì quá trình tu hành ngược dòng hoàn tịnh là đi từ 
chúng sanh đến Phật, đi từ thấp đến chỗ tận cùng... đã có thứ 
lớp nên có chỗ tột cùng hay chưa tột cùng. Gọi CỨU CÁNH 
GIÁC là để phân biệt với 3 cái giác dưới là bất giác, tương tợ 
giác và tùy phần giác. Đây là tùy tình trạng ly niệm của tâm 
mà THỦY GIÁC phân làm 4 GIÁC tương ưng với 4 tướng. 
Nên thứ lớp thì có 4 tên, nhưng tổng quát cũng đều là THỦY 
GIÁC. 


Chánh văn : 

Nghĩa ấy thế nào? 

Giải thích : 

Là để giải thích về trí THỦY GIÁC và CỨU CÁNH 
GIÁC. 

Phân dưới là nói về tướng của 4 cái GIÁC. Song muốn 
hiệu về 4 cái giác này thì đâu tiên phải năm được ý nghĩa của 
4 tướng sanh, trụ, dị, diệt thông qua 9 tướng Bát Giác nói ở 
phán sau. 4 tướng đó được lập thành là y vào tâm sanh diệt 
mà lập, nên nó chỉ là giả lập. Bản thê chân như vôn không có 
4 tướng ây, chỉ là một thê rỗng rang vô sự, đây đủ vô lượng 
công đức thanh tịnh mà thôi. 


“Không có cũng không không” song do bất giác mà 
pháp trong tam giới dường như CÓ đường như KHÔNG. 
Bản thể ấy vốn không sanh diệt chỉ vì không tánh nên không 
tự giữ mà biến thành 9 tướng kê trong phần Bắt Giác. Luận 
Phật Tánh nói: “7? cả pháp hữu vi, ước về tiên tế thì cùng 
tướng SANH tương ưng, ước vê hậu tế thì cùng tưởng DIỆT 


7] 


lương ung, ước về trung tÊ thì cùng với tướng TRỤ và DỊ 
tương ung”. Cái vừa có gọi là SANH - ứng với phân Nghiệp 
Tướng là tướng đầu trong 3 tế. Mé tận cùng gọi là DIỆT - 
ứng với phân Khởi Nghiệp Tướng, là tướng gân cuối của 6 
thô. SANH rồi nối tiếp tương tợ gọi là TRỤ - ứng với phần 
Năng Kiến, Năng Hiện, Trí Tướng và Tương Tục Tướng, là 
2 tế sau và 2 thô đầu. Ngay nơi cái nôi tiếp, ấy mà chuyên 
biến, gọi là DỊ - ứng với phần Chấp Thủ và kế Danh Tự, là 2 
cái thô giữa. Đây chỉ lướt sơ để có thê năm rõ về tướng của 4 
cái GIẮC dưới. 

Từ chân tâm, bất giác biến khởi ra cảnh giới chúng 
sanh rôi trải dài sanh tử luân hôi thì SANH trước DIỆT sau. 
Song ngược dòng hoàn tịnh tu hành thì phải bắt đâu từ chô 
đang mê mà ngược dòng lại những cái đã rôi, nên tướng 
DIỆT được giác trước, dân dân giác đên tướng SANH. 

Chánh văn : 

1. Như phàm phu, giác biết niệm trước khởi ác nên 
hay dừng niệm sau khiên nó chăng khởi, tuy gọi là giác 
mà thật là bât giác. 

Giải thích : 

Đây, nói về tướng GIÁC thứ nhất. Cái GIÁC này được 


nói đầu tiên vì nó là tướng thô nhất trong 4 tướng. Thô nhất 
nên tác dụng của nó cũng yếu nhất và dễ thực hành nhất. 


NHƯ PHÀM PHU là, cái giác này dành cho phàm 
phu. Vì sao dành cho phảm phu? Vì chỉ giác NIỆM ÁC mà 
thôi. NIỆM ÁC là chỉ cho những niệm làm tổn người hại 
mình như tham, sân v.v... Giác niệm ác là để niệm ấy không 
biến thành hành động mà phải bị thân thọ báo trong 3 đường 


72 


dữ. Vì thế tuy nói phàm phu nhưng là loại phàm phu đã biết 
tin Nhân quả, không phải loại phàm phu bình thường. Ngài 
Hiển Thủ liệt những vị này vào hàng Thập Tín. 

Ngài Hám Sơn nói: “Đây giác tướng điệt trước. GLÁC 
TƯỚNG DIỆT là, tâm tạo nghiện? của chúng sanh niệm niệm 
sanh diệt chưa từng tạm nghỉ, nay giác chỗ một niệm diệt 
này”. Gọi là giác niệm diệt vì khi ta GIÁC được, thì niệm ác 
đã có mặt. Sanh rồi mới giác nên không thê giác niệm sanh 
mà là giác niệm diệt. Căn cứ trên TƯỚNG DIỆT của tâm thì 
giác tướng diệt chính là giác Khởi Nghiệp Tướng, là giác cái 
tướng khi nó sắp biến thành hành động. Ngài Hiền Thủ nói: 
“Bởi lực của vô mình đã chuyển tâm tịnh ấy đến tận bờ mé 
mà hành tướng thô đến đó là lột cùng, nên gọi là tướng diệt”. 
Sự chậm trễ này là do cái BIẾT của mình chưa nhuần nhuyễn 
nhanh nhẹn bằng lực của dòng vọng nghiệp, nên mình chỉ có 
thê giác được niệm khi niệm đến tận bờ mé tướng diệt, mà 
chưa thê giác khi chúng vừa sanh. 

Không tu thì niệm ác ấy sẽ thành hành động, gây 
nghiệp rồi thọ khô. Tu thì BIẾT được sự có mặt của nó và 
dừng ngay, không đề nó nối tiếp. GIÁC chính là BIẾT niệm 
ác đã có mặt nên nói là GIÁC BIẾT. Ngừng ngay thì niệm ác 
không tiếp tục, nên nói: “Giác biết niệm trước khởi ác nên 
hay dừng niệm sau khiến nó chăng khởi”. KHỞI đây có 2 
nghĩa : Hoặc là niệm ác khởi tiếp trong tâm, hoặc là nệm ác 
biến thành hành động. 

Như việc giết người. Giết người thường là kết quả của 
tâm sân hay tham. Cái sân tham ấy chính là niệm ác. Nếu khi 
niệm sân hay tham vừa xuất hiện ở tâm mà ta biết niệm vừa 
hiện lên đó là nệm ác, không thể tiếp tục thì mọi thứ yên ồn. 


73 


Nhưng vì không ý thức được đó là niệm ác, nên hoặc là việc 
giết người xảy ra lập tức, hoặc niệm ấy được nuôi dưỡng 
thành những kế hoạch thiện xảo, sau mới thành hành động. 
Khởi niệm nối tiếp trên tâm hoặc khởi thành hành động đều 
diễn tả cái KHỞI đây. 

GIÁC nhưng vì sao vẫn gọi là BẤT GIÁC? Vì chỉ mới 
GIÁC NIỆM ÁC thì quả báo vẫn thuộc về cõi trời người, tức 
vẫn thấy tam giới là thật. Thấy tam giới thật là cái thấy còn 
mê, chưa phải là cái giác của Bồ tát và chư Như Lai. Tỉnh 
nên có giác, nhưng cái tỉnh ấy vẫn chưa ngoải cái mê, nên tuy 
giác mà vẫn gọi BẤT GIÁC là vậy. 

Ngài Hám Sơn giải thích: “F? „y là giác niệm ác 
chăng để nó khỏi, nhưng thật ra chỉ là ở trên tâm sanh diệt 
mà đè nén, chưa thấy được tánh chăng sanh diệf”. Tâm sanh 
diệt đây là chỉ cho “phần đoạn sanh tử” của chúng sanh. Nói 
là GIÁC niệm, nhưng cái giác ấy chỉ là loại trừ dần niệm ác, 
vẫn chưa thoát được sự chi phối của dòng nghiệp lực. Như 
đứng trong dòng thác, xoay sở qua lại để thuyền xuôi được 
theo dòng thác khỏi lật chết, chưa phải là thoát được dòng 
thác. Lấy niệm sanh diệt trừ nệm sanh diệt nên tuy GIÁC mà 
vẫn gọi là BÁT GIÁC. 

Chánh văn : 

2. Như trí quán của Nhị thừa và Bồ tát mới phát 
tâm v.v... giác ở niệm dị, niệm không tướng dị. Vì xã bỏ 
tướng chấp trước phân biệt thô nên gọi là tương tợ giác. 

Giải thích : 

Đây là GIÁC NIỆM DỊ. Cái GIÁC này dành cho bậc 
Nhị thừa và chư vị Bồ tát thuộc Tam hiền nên nói ““mới phát 


74 


tâm v.v...”. NHỊ THỪA là chỉ cho Thanh văn và Duyên giác. 
TRÍ QUÁN là hành tướng tu hành của chư vị. Pháp tu của 
chư vị là quán các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất 
tịnh ... thường ở chỗ vắng vẻ, luôn thủ hộ các căn đề cảnh 
không thê làm duyên sanh nghiệp, dùng một niệm không phá 
trừ sự sanh khởi của tâm. 


BÒ TÁT là chỉ chung cho các vị tu Đại thừa cầu Phật 
quả chắng kế là xuất gia hay tại gia. Thanh văn và Duyên 
giác chuyền tâm tu theo Phật đạo cũng gọi là Bồ tát. BỒ TÁT 
MỚI PHÁT TÂM là chỉ cho những vị phát nguyện tu Đại 
thừa và bắt đầu thực hành công phu. Không có phần công 
phu này thì không phải là Bồ tát mới phát tâm nói đây. 

2 loại vị này đều tập trung vào việc trừ bỏ những sanh 
khởi trong tâm đề đưa tâm trở về trạng thái KHÔNG trong 
lặng của nó. Vì thế, niệm ác hay niệm thiện, niệm vui hay 
niệm buồn v.v... các vị đều GIÁC. Những trạng thái hiện lên 
trong tâm đó đều gọi chung là TƯỚNG DỊ. Dị là không 
giống nhau. Những thứ hiện hành đó không ở một dạng nhất 
định nào nên gọi là DỊ. Song niệm dù muôn hình vạn trạng 
bao nhiêu mà giác được thì niệm ấy liền không. Cái KHÔNG 
ấy là bình đăng, không có tướng khác nên nói “Giác ở niệm 
dị, niệm không tướng dị”. Cái KHÔNG nhờ giác được tướng 
dị đó tuy gần với cái KHÔNG của bản giác, nhưng chưa phải 
là cái không của bản giác nên nói TƯƠNG TỢ. Vì đạt được 
quả vị rốt ráo của Nhị thừa chăng nữa, thì cái KHÔNG rốt 
ráo ấy cũng mới là HÀNH không, THỨC vẫn còn. Cái 


? Nên cái định của các vị có tên là “Diệt thọ tưởng định”. Thọ và 
tưởng thuộc về hành. Phần chân thức không có duyên để khởi thành 
tưởng như không, nhưng không phải không. Rất nhiều người đã lập 
luận rằng “Hành không thì thức không”. Lập luận như vậy là trái với 


75 


KHÔNG của Phật tánh là THỨC cũng không. Vì thế, giác 
tướng đị tuy cũng gọi là GIÁC nhưng chỉ mới là TƯƠNG 
TỢ, chưa phải là chính nó. 


Chỗ hướng đến của Nhị thừa và Bồ tát phát tâm tu Phật 
tuy khác nhau, nhưng hành tướng tu hành cũng như kết quả 
đạt được thì như nhau, nên phần GIÁC TƯỚNG DỊ này bao 
gồm cả Nhị thừa lẫn Bồ tát mới phát tâm. Dẫn Nhị thừa ra 
đây là đề hiểu thêm chỗ đứng của chư vị đối với cả quá trình 
tu Phật. Nhị thừa buông được TƯỚNG DỊ nhưng thủ chặt 
cảnh giới KHÔNG ấy làm niết bàn. Bồ tát buông được 
TƯỚNG DỊ, nhưng biết cái không ấy mới chỉ là hóa thành 
chưa phải bảo sở, nên không an trụ nơi cái lạc ấy mà tiến lên 
phá tiếp tướng trụ đề trở về cội nguồn chân thật nhất tâm, đầy 
đủ vô lượng tướng công đức thanh tịnh. 


TƯỚNG CHẤP TRƯỚC PHÂN BIỆT THÔ là chỉ 
cho tướng Chấp Thủ và Kế Danh Tự ở phần Bất Giác sau. 
CHÁP TRƯỚC là chỉ cho tướng Chấp Thủ. PHÂN BIỆT 
THÔ là chỉ cho Kế Danh Tự. Tham, sân, khổ, vui ... Những 
hình tướng biến khác ấy đều biểu hiện cho trạng thái dính 
mắc của tâm đối với cảnh. Nếu những tướng trạng ấy không, 
tức sự dính mắc không còn. Dính mắc không thì xem như đã 


tinh thần NHAÂN QUAÙ của nhà Phật. Trong điều kiện không gian 
và thời gian thứ lớp rõ ràng thế này thì NHAÂN diệt QUAÙ mới diệt, 
chứ QUAÔ diệt chưa chắc NHAÂN đã diệt. Như đốn gốc thì phần cây 
lá chắc chắn chết theo. Nhưng chỉ đốn phần cây lá thì chưa chắc gốc 
rễ đã chết. THÖÙC không thì chắc chắc HAØNH không, nhưng 
HAØNH không thì THÖÙC chưa hẳn không. Cho nên, trong kinh 
Trung Bộ, với vòng hoàn diệt khi nào Phật cũng nói “Vô minh diệt 
nên thức diệt, thức diệt nên hành diệt ...”. Không có bài pháp nào là 
“Hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên vô minh diệt ...” cả. 


76 


giác phá được tướng Chấp Thủ. Tướng Chấp Thủ đã phá thì 
tướng Kê Danh cũng chăng còn nghĩa lý, nên nói “Xá bỏ 
tướng châp trước phân biệt thô”. 


Xả bỏ được những tướng đó thì tâm coi như không, 
nhưng cái không ấy chưa phải là cái không của Phật tánh, vì 
nó còn vướng cái phân biệt tế Trí Tướng ” nên nói “VÌ XẢ 
BỎ tướng chấp trước phân biệt thô, nên gọi là tương tợ giác”. 
Quả vị rốt ráo của Nhị thừa thấy như phá được tướng tương 
tục của tâm, nhưng thật ra chỉ mới là phần hiện hành, nên 
luận chỉ nói 'XÁ BỎ TƯỚNG chấp trước phân biệt thô” mà 
không nói đến việc xả bỏ tướng tương tục. '' 

Chánh văn : 

3. Như bậc pháp thân Bồ tát giác ở niệm trụ, niệm 
không tướng trụ. Vì lìa tướng niệm phân biệt thô nên gọi 
là tùy phần giác. 

Giải thích : 

NIỆM TRỤ là chỉ cho 4 tướng Năng Kiến Tướng, 
Cảnh Giới Tướng, Trí Tướng và Tương Tục Tướng trong 
phần Bất Giác sau. NĂNG KIÉN là chỉ cho cái thấy của 
mình. Thân tứ đại và thế giới mình đang sống đây liệt chung 
vào CẢNH GIỚI TƯỚNG. Khi đã có cái thấy và cảnh giới 
bị thấy thì lập tức trên cảnh lại sanh phân biệt. Cái phân biệt 
nảy gọi là TRÍ TƯỚNG. Phân biệt rồi sanh ái trước nên tâm 


'° Gọi là tế vì so với cái thô ở đây. Còn luận đây đêu gọi 2 tướng TRÍ 
và KEÁ này là phân biệt thô. Để phân biệt, phần này có thêm tướng 
CHAÁP TRÖÔÙC. Cái thấy “Có sanh tử đáng la, niết bàn đáng 
nhập” của Nhị thừa là biểu hiện cho phần Trí Tướng này. 

'' Tương tục này, kinh Lăng Già phân thành I1 loại, thuộc sở tri 
chướng. 


77 


càng động, niệm càng huân ... vì thế niệm niệm tương tục 
không dứt. Cái tương tục không dứt đó gọi là TƯƠNG TỤC 
TƯỚNG. 

Gọi là NIỆM TRUI, vì Nghiệp Tướng - tức tướng 
SANH - xuất hiện thì lập tức 4 tướng ây theo đó mà dàn trải, 
nên gọi là niệm trụ. Ngài Hiền thủ nói: “J⁄ô minh cùng tướng 
sanh hòa hợp chuyển tâm tịnh ấy đến chỗ này, hành tướng 
của nó còn tế, pháp chấp kiên trụ nên gọi là tướng trự”. 

PHÁP THÂN BÒ TÁT là chỉ cho những vị đã trực 
chứng được nhân Phật tánh, chính là tự tánh chân như không 
sanh không diệt của chính mình. Là chỉ cho chư vị Bồ tát 
thuộc hàng Thập Địa, luận đây gọi là NHƯ THẠT TU 
HÀNH. Do chư vị đã khoét thủng được màn vô minh, đặt 
chân lên đất Như Lai, nên gọi là pháp thân Bồ tát. Tuy cùng 
được một niệm đặt chân Ấy, mà viên mãn quả Phật có tới 10 
địa, chưa được hoàn toàn như Phật, nên gọi là “tùy phần 
giác. 

TÙY PHÂN GIÁC tức là giác từng phần. Chứng được 
nhân Phật tánh rồi nhưng tập khí bao đời chưa xong, pháp 
thân chưa hiển lộ tròn đầy, qua cái niệm đốn ngộ ây, hiện 
thân vẫn là Bồ tát giác tướng trụ nên gọi là giác từng phân. 


BÒ TÁT GIÁC TƯỚNG TRUï là, tuy đã kiến tánh 
nhưng thân, căn, cảnh và sự nhận biết về những thứ ấy vẫn 
còn, trí phân biệt chưa hết, dòng tương tục tuy có đứt đoạn 
nhưng chưa đứt hắn. Bởi cớ ấy mà gọi là TỪNG PHẢN. 
Hành thiền mà nhận chân được thật tướng của 4 tướng ấy, 
gọi là GIÁC TƯỚNG TRƯIï. Tùy mức độ giác mà có 10 địa. 
Ngài Hám Sơn nói: “Phần phá, phân chứng, gọi là tùy phần 
giác". 


78 


TƯỚNG PHÂN BIỆT THÔ là để phân biệt với 
Nghiệp Tướng phân biệt tế. Nói phân biệt tế là chỉ cho sự liễu 
biệt của Alaida thức, chỉ là liễu biệt mà không có sự tham gia 
của ý thức phân biệt. Chính cái Nghiệp Tướng này mà dù đạt 
được tâm giác chiếu không còn cảnh giới lục trần, tâm ấy vẫn 
chưa phải là pháp tánh chân như tròn khắp mà Phật và chúng 
sanh đồng có, nên nói “VÌ LÌA TƯỚNG niệm phân biệt thô 
nên gọi là tùy phần giác”. 

3 tướng trên đều chưa gọi là CỨU CÁNH GIÁC vì 
chưa đến được cội nguồn của tâm. 


Chánh văn : 
4. Như Bồ tát địa tận đầy đủ phương tiện, nhất 
niệm tương ưng, giác tâm sơ khởi, tâm không có tướng 


sơ. Vì xa lìa niệm vi tế nên được thấy tâm tánh, tâm tức 
thường trụ, gọi là cứu cánh giác. 


Giải thích : 

Đây là giác TƯỚNG SANH. 

BÔ TÁT ĐỊA TẬN là Bồ tát ở vị kế Phật PHƯƠNG 
TIỆN là những phương thức tiện dụng... mà nhờ chúng, 
người tu đạt được cứu cánh niết bàn. Như niệm Phật, ngôi 
thiền, chỉ - - quán v.v... Phương tiện thì đủ từ GIÁO đến SỰ, 
từ tự lợi đên lợi tha. Ngài Hám Sơn nói: “Phương tiện là các 
pháp quán, hạnh, tu, đoạn”. Vậy ĐÂY ĐU PHƯƠNG TIỆN 
là, công hạnh đã tròn, hoặc nhiêm đã hêt, chỉ là một nguôn 
tâm chân thật. 

NHẬT NIỆM TƯƠNG ƯNG là chỉ cho cái trí đoạn 
được phân tập khí cuôi cùng, thủy giác hợp nhât hoàn toàn 
với bản giác. TƯƠNG SANH hay NIỆM VI TE là chỉ cho 


79 


Nghiệp Tướng, là động niệm tối sơ của tâm biến khởi. Động 
niệm vi tế này là động niệm đầu tiên làm chỗ nương cho 
Năng Kiến và Cảnh Giới xuất hiện. GIÁC TƯỚNG SANH 
chính là giác cái niệm làm tâm động đó. Nên nói GIÁC 
TÂM SƠ KHỞI. Ngài Hiền Thủ nói: “74M SƠ KHỞI là, 
căn bản vô mình y noi giác nên có mê mà làm động tám tịnh 
ấy, khiến niệm vỉ tẾ sanh khỏi, nay nhờ giác mà biết nếu rời 
bản giác thì không có bất giác, tâm động áy vốn tịch diệt. 
Như do lầm phương hướng mà đông thành tây. Hết lầm thì 
tây chính là đồng, phương tây hoàn toàn không có, nên nói 
TÂM KHÔNG CÓ TƯỚNG SƠ Ở3 cái ' giác trước, mỗi cái 
đêu có sở giác 7 vì động niệm chưa hết, nên chỉ nói niệm 
không có tướng dị, tướng trụ v.v... Đáy ở địa vị cứu cảnh, 
động niệm đêu hết, chỉ là nhất tâm, nên nói tâm không có 
tướng sơ vậy”. 


Chánh văn : 


Cho nên Tudala nói: “Nếu có chúng sanh hay quán 
vô niệm thì hướng về trí Phật”. 

Giải thích : 

Đây là câu kết sau khi đã giải bày toàn bộ 4 tướng 
THỦY GIÁC. Chỗ tột cùng cần đến thì vô niệm. VÔ NIỆM, 
tạm hiểu là không khởi niệm. Pháp tánh chân như ấy hoản 
toàn không có niệm tưởng hư vọng. Vì thế, tu để trở về 
nguồn cội chân thật thì phải quán vô niệm. QUÁN VÔ 
NIỆM là quá trình tu hành được giải bảy từ phần “tương tợ 
giác' đến “cứu cánh giác” trên. TRÍ PHẬT là chỉ cho cội 
nguồn nhất tâm chân như. CHÚNG SANH là chỉ chung cho 


!* Sở giác, chỉ cho tướng trụ, dị, điệt. Năng giác chính là giác. 


S0 


tất cả thánh, phàm, tăng, tục chưa thành Phật. Bắt kế là tăng 
hay tục, ai thực hành được cái quán vô nệm ấy trong tất cả 
thời thì người đó đang hướng về trí Phật. Nói là HƯỚNG vì 
còn QUÁN. 

Chánh văn : 

Lại tâm khởi, không có tướng sơ có thể biết mà nói 
biết tướng sơ chính là vô niệm. Cho nên, tất cả chúng 
sanh chẳng gọi là giác, vì từ xưa đến nay niệm niệm 
tương tục, chưa từng ly niệm, nên nói vô thủy vô mỉnh. 

Giải thích : 

LẠI TÂM KHỞI là lập lại câu nói giác tâm sơ khởi 
trên. Chăng phải khi giác mà biết có tướng sơ nên nói 
“KHÔNG CÓ tướng sơ có thê biết”. Đã không có tướng sơ 
có thê biết vì sao lại nói biết tướng sơ? Giải thích rằng, nói 
biết tướng sơ chính là vô niệm. Như khi hết lầm thì biết tây 
chính là đông, hoàn toàn không có tướng tây có thê biết. Nói 
biết tướng tây chính là đông vậy. ” 

CHO NÊN, là từ những điều vừa nói đó mà ngẫm ra 
điều kế tiếp đây. “TÁT CẢ chúng sanh chẳng gọi là giác”. Vì 
sao chăng gọi là giác? Vì chưa từng rời khỏi niệm, dù chỉ là 
một ý tưởng MUÔN LY thoáng qua trong đầu. Không ai 
dám nghĩ răng, không có suy nghĩ và những cảm giác vui 
buồn đây mà con người sống được. Thật ra, càng ít niệm 
tưởng định kiến bao nhiêu sống càng khỏe, càng hạnh phúc 
bấy nhiêu. Chưa từng giác tức chưa từng tỉnh. Không tỉnh tức 
là mê. Mê nên gọi là vô minh. Cái vô minh này không biết có 
mặt từ bao giờ nên nói là VÔ THỦY VÔ MINH. Vô thủy là 


l2 T1 N: NT nH: 
Lời của ngài Hiền Thủ. 


6] 


không có bờ mé ban đầu. Không có bờ mé ban đầu vì vô 
minh này không có chât thật, không thật nên không tìm được 
chỗ khởi đâu của nó. Minh và vô minh chỉ là 2 mặt duyên 
khởi của một chân tâm thường trụ bât biên mà thôi. 

Chánh văn : 


Nếu được vô niệm thì biết sanh, trụ, dị, diệt là 
tướng của tâm, vì đồng vô niệm, thật không có sự biến 
khác của thủy giác. Vì 4 tướng đồng thời có, đều không 
tự dựng lập, xưa nay bình đẳng, đồng một giác. 

Giải thích : 

NỀÊU ĐƯỢC VÔ NIỆM là khi thủy giác đã hợp. nhất 
với bản giác, khi pháp thân đã hiển lộ hoàn toàn. VÌ ĐÔNG 
VÔ NIỆM là cái nhân (điều kiện) để biết 4 tướng sanh, trụ, 
dị, diệt là tướng của tâm. Vì sao gọi là tướng của tâm? Vì tâm 
vô niệm chính là bản thể của 4 tướng ấy. Chúng là mặt duyên 
khởi của một bản thể vô niệm chứ bản thân chúng không có 
tự thể riêng. Là SANH vì có DIỆT và TRỤ. DIỆT và TRỤ là 
nhân khiến lập tướng SANH. Nói là DIỆT vì có SANH và 
TRỤ. DIỆT là nhân để SANH và TRỤ được lập thành. 
Tướng DỊ không rời tướng TRỤ mà có. 4 tướng ấy luôn là 
duyên khởi của nhau nên có thì đồng có, không thì đồng 
không, không có thứ lớp trước sau như ta đang thấy hiện nay. 
Hiện nay thây vậy là do mê mà thấy. '* Cái đồng khởi, đồng 
mất này cho thấy 4 tướng ấy không có tự tánh. Vì nếu có tự 
tánh thì SANH không thể đồng thời với DIỆT. Không tự 
tánh, xuất hiện nhờ duyên nên nói KHÔNG TỰ DỰNG 
LẠP. 


'* Vì thế, luận Trung Quán có phẩm Phá Nhân Duyên, Nhân Quả để 
hiển tinh thần Duyên Khởi giữa Nhân và Duyên, giữa Nhân và Quả. 


S2 


Trong kinh Trung Bộ, Phật nói: “⁄4/ thấy được (quyên 
khởi, người & thấy pháp. Ai thấy được pháp người ấy thấy 
duyên khởi ,. THẬY. PHÁP là thấy được thật tướng của vạn 
pháp, chính là trở về cội nguồn chân thật của mình. THẦY 
DUYÊN KHỞI chính là trực nhận được chỗ nhân quả đồng 
thời. Đã đồng thời thì thủy giác không có thứ lớp trước sau 
nên nói “Không có SỰ BIẾN KHÁC của thủy giác”. 

XƯA NAY tức khi nào cũng vậy. BÌNH ĐĂNG 
ĐÔNG MỘT GIÁC là nói lên thật tướng của bất giác và 
thủy giác. Chăng qua chỉ do mê và ngộ mà thấy có tướng 
khác, không phải cái khác này xuất phát từ chính bản thân 
chúng. Như nhặm mắt mà thấy bóng đèn có vân tròn chung 
quanh, không phải bóng đèn thay đối từ cái không vân tròn 
sang có vân tròn. Một khi mắt hết nhặm thì biết bóng đèn có 
vân chăng qua chỉ là bóng đèn không vân. 

Chánh văn : 

Lại nữa, bản giác tùy nhiễm phân biệt sanh 2 
tướng, cùng bản giác kia chắng tách lìa nhau. Thế nào là 
2? Một là Trí tịnh tướng, hai là Bắt tư nghì nghiệp tướng. 

Giải thích : 

NHIÊM tức là nhiễm ô. Như áo trắng vấy mực, , TgưỜI 
không uống rượu nhưng ở gần người. uông rượu rồi sinh 
uông rượu ... những hình thức như thế gọi là nhiễm. Vậy, 
nhiễm là đt: với tịnh mà nói, là chỉ cho những thứ mới huân, 
không có sốc thật. Thập Bất Nhị Môn Chỉ Yếu nói về sự 
NHIEM ở tâm như sau: “Lấy tâm trôi buộc hiện tại mà nhìn 
các pháp thì cải một và nhiễu sẽ trở ngại lẫn nhau, niên niệm 
bám víu gọi là nhiễm”. Gọi NHIÊM PHẦN BIỆT vì nhiễm 
là do phân biệt mà có. 


83 


BẢN GIÁC TÙY NHIÊM cũng là một loại vọng tâm 
nhưng không phải là loại vọng tâm gây nghiệp tạo tội của 
chúng sanh, mà là cái vọng tâm hoàn tịnh, chính là chỉ cho 
tướng thủy giác. Ngài Hiền Thủ nói: “7y giác này không 
phải mới khởi, chính là bản giác tùy nhiễm tạo ra”. 

Vì sao lại có tùy nhiễm? Ngài Hiền Thủ nói: “J? nếu lìa 
nhiễn duyên thì chăng thành được, nên nói fy nhiễm”. 
Nghĩa là, nhờ cái tùy nhiễm hoàn tịnh ấy mới có được 2 
tướng đây. Nên nói “Tùy nhiễm phân biệt SANH 2 tướng”. 
Bản giác chính là thê tánh của 2 tướng Ấy, nên sanh rồi chăng 
rời bản giác, vì thế nói CHĂNG TÁCH LÌA NHAU. 


TRÍ TỊNH TƯỚNG, nghĩa của nó nằm ở 2 từ TRÍ 
TỊNH. TRÍ TỊNH là cái trí có được khi bản giác tùy nhiễm 
hoàn tịnh. 

BÁT TƯ NGHÌ NGHIỆP TƯỚNG, tương tự như 
phần Trí tịnh, nghĩa của nó năm ở mấy từ “bất tư nghì 
nghiệp”. NGHIẸP là chỉ cho nghiệp dụng, là những cái dụng 
có được khi bản giác tùy nhiễm hoàn tịnh. Cái dụng này 
không thể dùng đầu óc suy nghĩ đây mà nghĩ ngợi bàn luận, 
nên nói BẤT TƯ NGHÌ. Như 32 ứng thân của Quan Âm Đại 
Sĩ v.v... đều là nghiệp dụng của bản giác tùy nhiễm hoàn 
tịnh. 


Phần sau là đi vào chi tiết của 2 tướng ấy. 


Chánh văn : 


Bla. TRÍ TỊNH TƯỚNG hà, y nơi pháp lực huân tập, 
như thật tu hành, đây đủ phương tiện, phá tướng thức 


S4 


hòa hợp, diệt tướng tương tục của tâm, hiển bày pháp 
thân, trí thuần tịnh. 

Giải thích : 

NHƯ THẬT TU HÀNH là chỉ cho những vị đã chứng 
được nhân Phật tánh. Nương cái nhân vô sanh ây mà tu chân 
như tam muội không thủ, không niệm nên nói Y NƠI PHÁP 
LỤC HUÂẦN TẬP. Nói HUẦÂN TẬP là muốn nói cái LÝ 
được trực nhận đó phải quán suốt trên tất cả SỰ đề LÝ - SỰ 
viên dung mà thể nhập SỰ - SỰ viên dung. Phần PHÁP 
LỰC này, ngài Hiền Thủ cũng như ngài Hám Sơn không chỉ 
cho nó là lực huân tập của chân như bên trong mà còn là lực 
huân tập của dòng giáo pháp bên ngoài. Lấy đó tu tư lương 
gia hạnh thiện căn, ” chứng nhân vô sanh, đăng địa tu chân 
như tam muội. 


ĐÂY ĐỦ PHƯƠNG TIỆN, chỉ cho chỗ hành của Bồ 
tát địa tận. PHÁ THỨC HÒA HỢP là phá vào phần nghiệp 
thức. Chính là “giác tướng sơ' đã giải thích ở phần Cứu Cánh 
Giác. Tướng thức hòa hợp đã phá, tức sanh diệt đã diệt, chỉ 
còn cái thê không sanh diệt nên nói TRÍ THUẦN TỊNH. 

TƯỚNG TƯƠNG TỤC nói đây là chỉ cho tương tục vi 
tế. Kinh Lăng Già gọi là lưu chú. Ở Sơ địa, đã phá thủng 
được tướng tương tục của dòng vọng niệm, nhưng phải đến 


! Mượn công đức thiện căn làm lương thực giúp mình đạt thánh quả 
gọi là TỔ LÖÔNG. Tư lương này có 2 : Phúc đức tư lương và Trí đức 
tư lương, tương đương với phước huệ song tu. Phương tiện để đạt được 
những thiện căn đó gọi là GIA HAÏNH. Không gọi phương tiện mà gọi 
là gia hạnh vì những phương tiện ấy chưa phải là phương tiện thiện 
xảo của Phật quả. 


85 


địa vị tột cùng kế Phật mới dừng hết tương tục vi tế của tâm 
mà thê nhập quả vị Phật. 


Tùy theo pháp thân hiện lộ từng phần hay viên mãn mà 
tướng trí tịnh này có từng phân hay viên mãn. 
Chánh văn : 


Nghĩa ấy thế nào? Vì tất cả tướng tâm thức đều là 
vô minh. Tướng vô minh chẳng la giác tánh, chẳng thể 
hoại, chẳng phải chăng thể hoại. Như nước của đại 
dương, nhơn nơi gió mà dậy sóng. Tướng nước và tướng 
gió chăng rời nhau mà nước chăng phải là tánh động. 
Nếu gió ngừng, tướng động ắt diệt nhưng tánh ướt chẳng 
hoại. Tự tánh thanh tịnh của tâm chúng sanh cũng như 
vậy, nhơn gió vô minh mà động. Tâm và vô minh đều 
không hình tướng, chăng tách rời nhau, mà tâm chắng 
phải tánh động. Nếu vô minh diệt thì tương tục ắt diệt mà 
trí tánh chẳng hoại. 

Giải thích : 

NGHĨA ẤY THÉ NÀO là để giải thích vì sao những 
tướng khác như tướng hòa hợp, tương tục của tâm đều dứt 
mà tướng TRÍ TỊNH lại có? 


Tướng tương tục và tướng hòa hợp đều diệt bởi nó 
thuộc phần tâm thức sanh diệt. TÂM THÚC là chân tâm do 
động niệm mà biến thành thức. Tướng sanh diệt có, chăng 
qua là từ chỗ không sanh diệt mà thành sanh diệt, như nước 
biển gặp gió mà thành sóng. Hết gió thì hết sóng nhưng nước 
biển vẫn còn. Không phải không gió, không sóng là không 
luôn nước. Như vậy, sóng là tướng biểu trưng cho thể ướt của 
biển khi ở trạng thái động, nước là tướng biểu trưng cho thể 


S6 


ướt của biên khi ở trạng thái fĩnh. TRÍ TỊNH TƯỚNG chính 
là phần nước đó, là tướng biểu trưng cho phần thể không 
sanh diệt. Vì thế, khi không có gió vô minh thì các tướng 
khác đều diệt, nhưng tướng của cái nguyên thê ban đầu vẫn 
còn. Kinh Lăng Già nói: “Chống phải tự tướng chân thức 
diệt, chỉ là nghiệp tướng diệt”. Đây là nói gọn lại phần ví dụ 
trên đề dễ năm vấn đề. 

Sóng biên thì làm lật thuyền, nhưng nước biển thì lại tải 
thuyên. Cái tải ấy là dụng của nước khi ở thể tĩnh. Cái dụng 
nảy chỉ cho phần BẤT TƯ NGHÌ NGHIỆP TƯỚNG nói 
sau. 


Chánh văn : 


BIb. BÂT TƯ NGHÌ NGHIỆP TƯỚNG là, y nơi Trí 
tịnh tướng hay tạo mọi cảnh giới thù thăng vi diệu. Đó là, 
vô lượng tướng công đức thường không đoạn dứt, tùy 
theo căn tánh của chúng sanh, tự nhiên tương ưng với 
mọi thứ mà hiện để được lợi ích. 

Giải thích : 

Y, là nương vào đó. Loại nghiệp dụng này chỉ có khi 
tướng Trí tịnh đã xuất hiện. Nghĩa là, bản giác tùy nhiễm 
hoàn tịnh rồi, mới có được loại nghiệp dụng chăng thể nghĩ 
bản này, nên nói Y NƠI TRÍ TỊNH TƯỚNG. 

CẢNH GIỚI THẮNG DIỆU này, Thật Tánh Luận 
nói: “?hân của chư Phật Nhự Lai như hư không, không 
tướng. Chỉ vì các bậc thắng trí mà làm thành cảnh giới 6 căn, 
thị hiện thành sắc tưởng trang nghiêm, phát ra âm thanh vì 
diệu, khiến người người ngửi được giới hương của Phật, nếm 


Š7 


được điệu pháp của Phát, đạt được giác tam muội 16 mà thấu 
được diệu pháp thâm sâu,” nên gọi là cảnh giới vi diệu”. 
Cảnh giới này không phải chỉ Phật mới có. Theo kinh Lăng 
Già, Bồ tát từ địa thứ ba trở đi đã có thê hóa hiện ra vô số 
huyền thân, tùy niệm thị hiện làm lợi ích cho chúng sanh. 

ĐÓ LÀ, là giải thích “Trí tịnh tướng hay tạo mọi cảnh 
giới” như thế nào. Là tùy theo căn tánh của chúng sanh mà 
hiện để được lợi ích. LỢI ÍCH là, tạo đủ các loại hạnh duyên 
hỗ trợ để giúp chúng sanh quay dần về bản tâm thanh tịnh 
của mình. Hạnh duyên này, hình tướng của nó không nhất 
định. Có thê là hình tướng trang nghiêm đây đủ lực dụng thần 
thông, biện tài vô ngại như Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thê là 
hình tướng dịu hiền của một Quán Thế Âm hay hình tướng 
dữ tợn của một ngài Tiêu Diệm. Có thể là hình tướng của 
một người đản bà nghèo khô xin ăn cùng cực cùng đàn con 
nhỏ ... Š Song dù với hình tướng nào, tất cả đều biểu trưng 
cho một thể TỪ BI vô hạn. Sao nói vô hạn? Vì đều cùng mục 
đích giúp chúng sanh “Lìa tất cả khổ, đạt được cái vui rốt 
Táo”. 

Ứng thân và báo thân của chư Phật cũng như của chư 
vị Bồ tát đăng địa đều tùy thuộc vào căn tánh của chúng sanh 
mà hiện, nên tuy nói TẠO mà thật là không có tạo, chỉ là 
CẢM nên ỨNG mà thôi. Phần CẢM ỨNG này là sự vi diệu 


!° Giác tam muội là loại thiển định giúp người đạt được quả Phật. 

!” DIEÄU PHAÙP nói trên là chỉ cho giáo pháp của Như Lai, thuộc 
phân Tục đế. DIEÄU PHAÙP THAÂM SAÂU này là chỉ cho việc 
chứng ngộ bản tâm, thuộc Đệ nhất nghĩa đế. 

'3 Tích ngài Văn Thù Sư Lợi hóa thân thành người đàn bà bụng mang 
dạ chửa, cùng 2 con nhỏ và chú chó đến xin ăn tại một đàn tràng bố 
thí nọ, giúp vị Hòa thượng phá đi tâm phân biệt trong việc bố thí. 


S8 


không thể nghĩ bàn của bản tâm thanh tịnh. Tâm của chúng 
sanh cảng thanh tịnh thì càng dễ gặp Phật. Vì thế nói “Vì các 
bậc thắng trí mà làm thành cảnh giới lục căn”. THẮNG TRÍ 
là chỉ cho những vị tâm tương đối thanh tịnh. Đây là lý do vì 
sao vào thời đức Phật còn tại thế và sau đó một ít thôi, chúng 
sanh đọc học kinh luận dễ dàng mà chứng thánh đạo cũng 
nhiều. Vì căn tánh của họ vốn thăng diệu. Vốn thắng diệu, họ 
mới gặp được Phật và cách thời Phật ra đời không xa. Nói 
vậy không có nghĩa càng xa Phật thì căn tánh của chúng ta 
càng lụn bại. Càng xa Phật mà không tu tập thì căn tánh lụn 
bại là lẽ tất nhiên. Nhưng càng xa Phật mà cảng tu tập miệt 
mài thì tuy không thấy được tướng Phật với 32 tướng tốt 
trang nghiêm, nhưng lại thể nhập được chính ông Phật vô 
tướng vô trụ mà Phật cùng chúng sanh đồng có. 


Cái ú ứng và cảm này cho thầy DUYÊN KHỞI chi phối 
mọi sự mọi vật ở thế gian. Không có thứ gì tự xuất hiện một 
mình mà đều có nhân duyên. Phật pháp cũng như thế. Phải 
có nhân có duyên, không có gì tự khởi. Trí và bi của chư Phật 
đầy đủ trùm khắp, nhưng chúng sanh không có căn lành, 
không biết hướng vẻ, tức không cảm thì không có sự ứng 
hiện. Cầu mà ứng chính là do công đức mình đã tu tạo nhiều 
đời trước đây. Không cầu mà ứng bởi căn lành quá thành 
thục. Như nước và mặt trăng, chỗ nào nước trong không bị 
che chăn thì trăng liền hiện. 

CÔNG ĐỨC nói đây là chỉ cho trí tuệ thanh tịnh nhiệm 
mâu không có bờ mé của pháp tánh chân như, nên nói 
THƯỜNG KHÔNG ĐOẠN DỨT. 


Chánh văn : 


S9 


Lại nữa, tướng giác thể có 4 nghĩa đại, đồng với hư 
không và giông như kính sạch trong. 

Giải thích : 

GIÁC THÉ là nói về thể của cái giác, chính là bản giác 
hay tâm chân như. Giác thê này có 4 tướng. Vì giác thê rộng 
lớn không bờ mé, bao hàm tât cả như hư không, nên nói là 
ĐẠI. Lại tròn sáng mà hay hiện như kính sạch trong, nên lây 
hư không và kính làm dụ. 


Chánh văn : 
Thế nào là 4? 


1. NHƯ THẬT KHÔNG KÍNH, xa la tất cả tướng 
cảnh giới của tâm, không pháp có thể hiện, chẳng phải 
nghĩa giác chiếu. 

Giải thích : 

Đây là nghĩa NHƯ THẬT KHÔNG đã nói ở phần 
Tâm Chân Như. Nói NHƯ THẬT bởi cái không này là THẺ 
TÁNH chân thật của tất cả pháp. 

TƯỚNG CẢNH GIỚI là chỉ cho thân, căn và cảnh giới 
ta đang có đây. Nó cũng chỉ cho “cảnh giới chứng" còn trong 
vòng năng giác - sở giác. Hành thiền mà còn thấy có cảnh 
giới - dù cảnh giới ấy sáng rực không có bờ mé như hư 
không - thì cảnh giới ấy vẫn là cái bị thấy, chưa phải là cái 
THÊ như thật không này. Gọi là CỦA TÂM, vì tất cả tướng 
cảnh giới đều không ngoài tâm mà có. Không ngoài tâm nên 
tất cả đều không có chất thật, chỉ do vọng niệm, vọng giác mà 
thành. Như mắt bịnh mà thấy hoa đốm trên hư không. Hoa 
đốm vốn không thật có. Tướng cảnh giới kia cũng vậy. Do 


90 


tâm bịnh mà tướng cảnh giới xuất hiện. Cảnh giới vốn không. 
Nên nói “%XA LÌA tắt cả....”. 

Dùng KÍNH để dụ cho cái NHƯ THẬT KHÔNG thì 
biết cái như thật không ấy tính nó hay hiện vật. Đây nói 
“Không pháp có thê hiện” là do vật vốn không, không phải 
kính ây không có tính hay hiện. Lìa năng giác - sở giác mới 
thấu được tánh thể này nên nói KHÔNG PHẢÁI NGHĨA 
GIÁC CHIẾU. 


Chánh văn : 


2. NHÂN HUẦN TẬP KÍNH, là như thật bất không. 
Tắt cả cảnh giới thế gian đều từ trong đó mà hiện, chẳng 
ra chắng vào, chăng mất chắng hoại, nhất tâm thường 
trụ, vì tắt cả pháp tức là tánh chân thật. Lại, tất cả nhiễm 
pháp đều chắng thể nhiễm, trí thể bất động, đầy đủ vô 
lậu huân chúng sanh. 

Giải thích : 

Đây là nghĩa NHƯ THẬT BẤT KHÔNG ở phần tâm 
chân như. Gọi là NHÂN HUẦN TẬP bởi cái thể này là chỗ 
HUÂẦN TẬP của các chủng tử, chính là sở nhân y của tật cả 
pháp. Gọi là SỞ NHÂN Y vì nó là chỗ Y TỰA của tất cả 
pháp, cũng là NHÂN làm phát sanh vạn pháp. Nhiễm tịnh y 
nơi chánh nhân quả của mười phương pháp giới đều hiển 
hiện tại nhất tâm này, như gương sáng hiện tất cả sắc tượng, 
rời gương thì không có hình tượng, nên nói “TẤT CÁ 
CẢNH GIỚI thế gian đều từ trong đó mà hiện”. 

CHÁNG RA CHĂNG VÀO ... là muốn hiển bảy vạn 
pháp chỉ là bóng dáng của tự tâm, không có tự tánh của riêng 
nó. Thấy ra thấy vào chỉ là do mê mà thấy. Ngài Hiền Thủ 


9] 


nói: “Phải đợi huận tập mới hiện các pháp, không phải 
SP huân mà tự hiện được, nên nói CHÀNG RA. Không có 
tâm năng huân thì không có pháp, pháp không từ ngoài vào, 
nên nói CHĂNG VÀO. Tuy pháp không từ trong ra, không từ 
ngoài vào, song vì duyên khởi mà pháp hiển hiện, không phải 
là không, nên nói CHĂNG MÁT: Do duyên tụ khởi mà thành, 
không có xuất xứ, chăng khác chân như, nên nói CHĂNG 
HOẠI. Như ảnh trong gương, dao chẳng thể chém. Vì đồng 
với gương nên chăng thể hoại vậy”. 


NHẤT TÂM THƯỜNG TRUI vì nhất tâm chân như 
chính là thể của các tướng ấy. Như cảnh vật hiện trong gương 
và gương không phải một, nhưng bản chất của cảnh vật ấy lại 
chính là gương, tức vật và gương không khác. Vì cái 
KHÔNG KHÁC ấy mà TÓI “Pháp ấy tức là tánh chân thật”. 
Vì cái KHÔNG MỘT ấ ấy mà nói “Tất cả nhiễm pháp đều 
chăng thể nhiễm”. CHẲNG THÉ NHIÊM vì cảnh đến thì 
hiện cảnh, vật đến thì hiện vật, nó không có tánh lưu giữ khi 
vật và cảnh đã không. Chính cái tánh không lưu giữ ấy mà a 
biết mặt gương dù chất đây cảnh tượng, thê của gương vẫn 
trong. Chăng nhiễm nên nói TRÍ THẺ BẤT ĐỘNG. ” 

ĐÂY ĐỦ VÔ LẬU là chỉ cho pháp tánh chân như đầy 
đủ công đức thanh tịnh. HUẬN CHÚNG SANH, là tự thê ấy 
làm nhân huân tập bên trong, khiến người chán cái khổ sanh 
tử, thích cầu cái vui niết bản. 

Chánh văn : 


'? Do tính chất này của bản giác mà chư Phật Tổ đã dạy người bất 
động với ngoại cảnh, để thuận dần với tâm chân thật của mình. 


92 


3. PHÁP XUẤT LY KÍNH, là pháp bắt không thoát 
phiền não ngại và trí ngại, la tướng hòa hợp, thuần 
thanh tịnh và sáng suốt. 

Giải thích : 

XUẤT LY nghĩa là rời bỏ, thoát khỏi. Gọi là XUẤT 
LY KÍNH vì pháp bất không ấy thoát khỏi sự trói buộc của 
phiền não và sở tri. PHÁP là chỉ cho pháp tánh chân như. 
PHIEN NÃO NGẠI và TRÍ NGẠI là chỉ cho phiền não 
chướng và sở tri chướng. Phá được 2 chướng này chính là 
phá được tướng hòa hợp giữa sanh diệt và không sanh diệt, 
nên nói LÌA TƯỚNG HÒA HỢP. Như gương, không còn 
bụi bặm thì mặt gương bóng sạch trong suốt hiển bày, nên 
nói “thuần thanh tịnh và sáng suốt”. THUẦN nghĩa là không 
có gì khác ngoài sự thanh tịnh và sáng suốt ấy. Đây là lúc 
thủy giác và bản giác hợp nhất. 


Chánh văn : 


4. DUYÊN HUÂN TẬP KÍNH, là y pháp xuất ly nên 
chiếu khắp tâm chúng sanh, khiến tu thiện căn, tùy niệm 
thị hiện. 

Giải thích : 

Kính thứ hai trên nói về NHÂN huân tập. Đây, nói về 
DUYÊN luân tập. Gọi là duyên vì nó làm ngoại duyên giúp 
chúng sanh tu tập thiện căn. Phần này tương đương với phần 
dụng Bất tư nghì nghiệp tướng nói trên. Song đây nói ngay 
THỂ, kia nói ở TRÍ. Một bên là y nơi pháp xuất ly, tức ngay 
nhân tức quả mà nói. Một bên là y nơi bản giác tùy nhiễm 
hoàn tịnh, là quá trình từ nhân đến quả. 


93 


Cái dụng này chỉ có khi tâm đã qua được 2 chướng 
trong phần Xuất Ly Kính trên, nên nói Y PHÁP XUẤT LY. 
PHÁP XUẤT LY chính là giác thể mà Phật cùng chúng sanh 
đồng. Ngài Hám Sơn nói: “7rước, là chúng sanh vốn có Phật 
tánh làm nhân nội huận. Nay tu hành thì la chướng xuất 
triển, chứng được pháp thân, tức hay chiếu khắp tâm chúng 
sanh mà khởi động thể đại bị, hiện mọi thứ thân tướng để 
điêu phục chúng sanh, làm duyên ngoại huân. Đại viên cảnh 
bình đăng hiển hiện, cùng tâm chúng sanh chiếu sáng lần 
nhau. Chỉ vì chúng sanh mê mà chăng biết. Trí giác tròn 
sáng nên hay chiếu khắp”. 

TÙY NIỆM THỊ HIỆN là tùy tâm niệm của chúng 
sanh mà hiện hóa thân, báo thân làm lợi ích cho chúng sanh. 


Chánh văn : 


B2. BÁT GIÁC là, chẳng biết đúng như thật pháp 
chân như toàn nhất, bất giác tâm khởi mà có niệm. Niệm 
không có tự tướng, chẳng lìa bản giác. Giống như người 
mê nương nơi phương hướng mà lầm. Nếu la phương 
hướng thì không lầm. Chúng sanh cũng vậy. Y giác nên 
mê. Nếu lìa giác tánh thì không có bất giác. Vì có tâm 
vọng tưởng bắt giác nên hay biết danh nghĩa mà nói chân 
giác. Nếu lìa tâm bắt giác thì không có tự tướng chân giác 
có thể nói. 

Giải thích : 

BẤT GIÁC là đối với GIÁC mà nói. BẤT GIÁC thì 
không phải giác. Tự tánh chân như do không tự tánh nên 
không tự giữ mà vọng động. Cái động đó là do BẤT GIÁC 


94 


mà có. BẤT GIÁC vì chẳng biết đúng như thật về một cái 
toàn nhât. 


Bản giác biểu trưng cho cái không động. Nay động nên 
gọi là bất giác. Bất giác thì khởi niệm. Niệm này là do bản 
giác vọng động mà có, nên nó không có tự thể riêng mà thê 
của nó chính là bản giác, nên nói “Niệm không có tự tướng, 
chăng lìa bản giác”. Như sóng lăn tăn từ nước mà có, thê của 
nó vân là nước. 


GIÓNG NHƯ NGƯỜI MÊ.... là ví dụ đề hiểu bất giác 
nương nơi giác mà có. Bất giác không phải là bản giác, 
nhưng không lìa bản giác. GIÁC TÁNH là chỉ cho thê tánh 
của cái giác, chính là bản giác, là thể “như thật không? nói 
trên. 

Có bất giác nên có niệm tưởng, có niệm tưởng nên có 
ngôn từ, văn tự. DANH là chỉ cho tướng, hình thức. NGHĨA. 
là chỉ cho nội dung, tính chất, ý nghĩa. Cũng như từ chân như, 
lập ra CHÂN GIÁC vì có bất giác. Bất giác đã không thì 
chân giác cũng chăng thể nói. Bởi nó là thứ không năng giác 
- sở giác, không năng kiến - sở kiến nên không thê lấy tri thức 
đây mà suy lường hay nói năng. 

Đây là nêu bảy mặt duyên khởi của chân giác và bất 
giác. Không có chân giác thì không có bất giác mà không có 
bất giác thì cũng không lập chân giác, chỉ là một thê thường 
trụ không sanh không diệt, không đến không đi. Duyên khởi 
nên ngay bất giác chính là giác. Ngay cái sanh diệt chính là 
cái không sanh diệt. Ngay cái mê ấy mà biết là mê, chính là 
giác. Như người ngủ TÔI mộng, ngay trong mộng mà biết 
mình đang mộng thì lúc ấy không mộng. 


Chánh văn : 


95 


__ Lại nữa, y bất giác nên sanh 3 thứ tướng, cùng với 
bât giác kia tương ưng chăng lìa. 

Giải thích : 

Y BẤT GIÁC NÊN SANH... tức bất giác là nhân 
sanh ra 3 thứ tướng. TƯƠNG ƯNG nghĩa là phù hợp không 
trái nghịch, như nắp đi đôi với nồi. Cùng bẻ cùng lứa gọi là 
tương ưng. Phải có nhân bất giác mới có quả là 3 tướng, 


không có bất giác thì không có 3 tướng nên nói CHẲNG 
LÌA. 


Tướng trước là nhân đề tướng sau sanh khởi. Theo thứ 
tự trước sau có tât cả 9 tướng, khiên chân tâm thanh tịnh vô 
tướng khởi sanh thê giới, chúng sanh, nghiệp quả, luân hồi... 
nôi tiêp vô hạn định. 

Chánh văn : 

Thế nào là 3? 

I. VÔ MINH NGHIỆP TƯỚNG : Vì y bắt giác nên 
tâm động mà gọi là nghiệp. Giác thì bầt động. Động tức 
có khô vì quả chăng lìa nhân. 

Giải thích : 

Nghĩa VÔ MINH, ngài Hàm Thị nói như sau: “7zong 
Như Lai Tạng thật có 2 nghĩa mình và vô mình. Minh, là giác 
thê vốn mình. Vô mình, là giác thê vốn không tánh, vì Cực 
chân nên không phân biệt, trong cái không phân biệt ấy mà 
trạm nhiên thường trụ - gọi là diệu, trong cải không phân biệt 
mà mờ mịt chăng tỉnh - gọi là vô minh”. Bị cái lực mờ mịt ấy 
mà tâm không còn ở trạng thái tĩnh lặng nên nói động. Tướng 
động ây gọi là NGHIỆP TƯƠNG. Nghiệp tướng là nói về 


96 


tướng nghiệp. Nghiệp, chỉ cho hành động hoặc sự tạo tác. 
Không fnh lặng mà đã có vọng động nên gọi là nghiệp. Gọi 
VÔ MINH NGHIỆP TƯỚNG vì tướng nghiệp ấy do vô 
minh mà có. 

Bản chất của bất động là thường, lạc, ngã, tịnh. Động 
thì ngược lại với bất động, lại chính từ cái động ây mà sanh ra 
9 tướng trong phần Bất Giác đây, khiến chúng sanh chịu 
nhiều sanh tử khổ não, nên nói “Động tức có khô, vì quả 
chẳng lìa nhân”. NHÂN là chỉ cho Nghiệp Tướng. QUÁ là 
chỉ cho tướng Nghiệp Hệ Khô, là tướng cuối cùng trong 6 
thô. 


Ngài Hiền Thủ nói: “Đáy y động, nhưng động niệm 
này rất vỉ tế. Duyên khởi mà thành nhất tướng, năng sở chưa 
phân. Chính là phân tự thể của thức Alaida”. 


Chánh văn : 

__ H.NĂNG KIÊN TƯỚNG : Vì y động nên hay thấy. 
Bât động thì không có thây. 

Giải thích : 

KIÊN nghĩa là thấy. NĂNG là chỉ cho phần chủ thê. 
NĂNG KIÊN là chỉ cho chủ thê hay thấy. Tuy nói là thấy 
nhưng không nhất định phải có mắt mới thấy, mà sự rõ biết 
của tâm thức cũng gọi là thấy. Điều này sẽ được nói rõ ở 
phân Cảnh Giới Tướng sau. 

Nói NĂNG là do đối với SỞ mà nói. Sở kiến là chỉ cho 
Cảnh Giới Tướng dưới. Phân Năng Kiên này là do Nghiệp 
Tướng chuyên thành, nên nói “Y động nên hay thấy”. Tuy là 


do bất giác mà có, nhưng nó là cái thấy chưa bị PIN ô bởi 
sự phân biệt của Trí Tướng và Tương Tục Tướng. Kinh Lăng 


97 


Nghiêm gọi nó là KIÊN TINH, là cái thấy còn tinh ròng. Có 
sự vọng động của Nghiệp Tướng mới có Năng Kiến, không 
có sự vọng động đó thì THệ có Năng Kiến, nên nói “Bất 
động thì không có thấy” 


Chánh văn : 

HI. CẢNH GIỚI TƯỚNG : Vì y Năng Kiến mà 
vọng hiện cảnh giới, la Kiên thì không có cảnh giới. 

Giải thích : 

CẢNH GIỚI TƯỚNG, ngài Hám Sơn giải thích là hư 
không và tứ đại. Trong phạm vi xa nguôn hiện nay, cảnh giới 
mà một chúng sanh hữu tình đang thọ nhận chính là Cảnh 
Giới Tướng. Như với Nhân đạo thì Cảnh Giới Tướng chính 
là thế giới con người đang. sống bao gồm cả thân và các căn, 
còn tâm thuộc về Năng Kiến. 


Vì có Năng Kiến mới có Cảnh Giới Tướng, nó là phân 
SỞ KIÊN của tướng Năng Kiến nảy, nên nói Y NĂNG 
KIÉN. Không có Năng Kiến thì không có Cảnh Giới Tướng 
nên nói “LÌA KIÊN thì không có Cảnh Giới”. Nói VỌNG 
HIỆN vì cảnh giới này không có thật thê, chỉ do tâm bất giác 
mà vọng thấy có cảnh giới. Như đi trong sa mạc, do ảo giác 
mà thấy có nước. Nước ây vốn không thật có. Cái thấy do ảo 
giác ây chỉ cho Năng Kiến. Nước chỉ cho Cảnh Giới Tướng. 
Đây là do mê Như Lai Tạng mà thấy dường như có thân căn 
và cảnh giới trước mắt, nên nói VỌNG HIỆN. 

Quá trình biến khởi từ chân tâm ra cảnh giới chúng 
sanh được giải rõ trong kinh Lăng Nghiêm như sau: Khi ngài 
Phú Lâu Na hỏi: “Tánh bản nhiên thanh tịnh vì sao bông 
nhiên sanh ra núi, sông, đất liên cùng các thứ hữu vi thứ lớp 


98 


đời đổi... ?”. Trả lời từng chỉ tiết xong, Phật kết luận: “ 
Đâu do tánh rõ biết sảng suốt của giác mình. Nhơn rõ biết 
mà phái ra tưởng. Từ cải vọng thấy mà sanh ra núi, sông, đất 
liển cùng các tướng hữu vi thứ lớp đời đổi ...”. Nhơn rõ biết 
mà phát ra tướng thì cái tướng được thấy đầu tiên là SỞ 
MINH. Sở mnnh chính là MINH. Song gọi là sở minh vì cái 
minh ấy trở thành đối tượng mà ta nhận biết được. 

Nghĩa là, GIÁC TÁNH vốn là minh, song TÁNH thì 
không rơi vào năng sở, nên cái MINH này không phải là đối 
tượng để ta thấy được. Do không tự tánh, không thê tự giữ 
nên có Nghiệp Tướng. Có nghiệp tức có sự chuyên biến mà 
sanh ra sở. Chính là SỞ MINH. Sở lập thì năng sanh? chỉ 
cho Năng Kiến Tướng. Nói năng - sở vì trạng thái sáng chiếu 
thanh lương ấy vẫn là thứ mà ta cảm nhận được, không phải 
vì nó tách biệt thành chủ thể và đối tượng rõ rệt như ta thấy 
hiện nay. Chỉ thuần là một GIÁC MINH thanh tịnh. Đây là 
cảnh giới niết bàn của các vị Duyên giác.” 

Khi sở minh được lập tức giác tánh bị che mờ. Giác 
tánh đã mờ thì minh ân mà vô minh hiện, nên xem trở lại 
đồng như mờ tối, chính là hư không. Hư không mờ tối không 
chủ thì động tịnh so nhau nên đối đãi mà thành dao động, 
sanh ra phong luân năm giữ thế giới. Do sự dao động mà 
minh giác càng thêm cứng chắc nên có kim luân giữ gìn cõi 
nước. Phong đại và kim bảo cọ xát với nhau nên có lửa sáng. 


? Kinh Lăng Nghiêm nói: “Giác không phải sở minh. Nhơn minh lập 
sở. Sở đã vọng lập liền sanh cái vọng năng của ông”. Sở là sở minh. 
Vọng năng là chỉ cho Năng Kiến. Nói vậy, in tuồng như năng trước sở 
sau. Thật ra, là muốn nhấn mạnh sở minh là nhân để biết vọng năng 
đã xuất hiện, như y Năng Kiến mà có Cảnh Giới Tướng vậy. 

*”' Kinh Lăng Nghiêm — Ma sự thuộc thức ấm. 


99 


Ánh sáng của kim bảo thấu suốt trong ngoài như thủy tinh có 
hơi đượm ướt, thêm lửa liền biến thành chất lỏng nên có thủy 
đại trùm khắp mười phương v.v...” Đó là nói về quá trình 
biến khởi của hư không và tứ đại từ chân thể thanh tịnh. Từ 
hư không tứ đại ấy mới phát sanh núi, sông, đất liền và các 
pháp hữu vi. Tất cả đều thuộc Cảnh Giới Tướng. 

SỞ MINH là phân sở kiến tế, khi ấy chưa có thế giới và 
thân căn của chúng sanh, nên nói: “không nhất định phải có 
mắt mới thấy mà sự rõ biết của tâm thức cũng gọi là thấy”. 
Chưa có căn thân vì sao lập bày Năng Kiến? Vì sự rõ biết về 
cái sáng chiêu ấy không thể là nghe, ngửi hay nêm mà chỉ có 
thể là thấy, nên đây lập Năng Kiến và cũng chỉ lập Năng 
Kiến chứ không thê lập gì khác. 


Chánh văn : 
Vì có cảnh giới làm duyên lại sanh 6 tướng. 
Giải thích : 


CẢNH GIỚI LÀM DUYÊN vì Năng Kiến là nhân. 
Nhân duyên đây đủ thì trô quả, nên nói SANH 6 TƯƠNG. 


Chánh văn : 
Thế nào là 6? 


1. TRÍ TƯỚNG : Y nơi Cảnh Giới, tâm khởi phân 
biệt mà có yêu thích cùng chăng yêu thích. 


Giải thích : 


” Thủ Lăng Nghiêm, thiển sư Hàm Thị trực giải. 


100 


Nói TRÍ TƯỚNG, nghĩa của nó năm ở chữ TRÍ. Nên 
tuy nói ““Tâm khởi phân biệt mà có yêu thích cùng chắng yêu 
thích” nhưng phân chính chỉ năm ở mấy chữ KHỞI PHÂN 
BIỆT mà thôi. Song vì sao lại có thêm yêu thích cùng chăng 
yêu thích? Vì phải có phần YÊU THÍCH cùng CHĂNG 
YÊU THÍCH thì trí này mới thuộc bất giác, Thiền sư Tổ 
Nguyên nói: “Khéo hay phân biệt mà chẳng sanh yêu ghét, 
gọi là huỷ”. 


Phân biệt mà sanh yêu ghét là do không biết cảnh giới 
trước mắt chỉ là tướng sở hiện của hiện thức. PHÂN BIỆT là 
thấy mình khác người, người khác người, vật khác vật v.v... 
nói chung, những cái thấy rơi vào nhị biên đều gọi là phân 
biệt. Vì thấy thứ nào cũng có tự tánh của riêng nó, nên sanh 
tâm yêu thích hay không yêu thích. Song bản chất của các 
pháp thì không tánh, chỉ do tự tâm bất giác vọng hiện. Pháp 
không có thật thể mà lại nảy sanh yêu ghét thì biết cái yêu 
ghét ây là thứ để đánh giá TRÍ này bị vô minh chỉ phối. Vì 
thế không chỉ nói “Tâm khởi phân biệt” mà còn kèm theo 
“Có yêu thích cùng chăng yêu thích”. 


Chánh văn : 

2. TƯƠNG TỤC TƯỚNG : Y nơi Trí Tướng mà 
sanh ra khô vui, giác tâm khởi niệm tương ưng chăng 
dứt. 

Giải thích : 

Nghĩa chính của đoạn này nằm ở mây từ “Giác tâm 
khởi niệm tương ưng chăng dứt”. Y NƠI TRÍ TƯƠNG vì do 
phân biệt ta, người, tốt, xâu... mới sanh quan niệm, suy nphĩ, 


101 


cảm giác... niệm nảy nối tiếp niệm kia không dứt, kết thành 
một sự tương tục chặt chẽ. Cái tướng nối tiếp liên tục ấy gọi 
là TƯƠNG TỤC TƯỚNG. Vì ta hay hướng ra ngoài đê ý 
đến cảnh nhiều hơn tâm, nên không thấy được sự tương tục 
này. 

Người tu thiền chiếu phá vọng tâm, sẽ thấy được sự 
tương tục không dứt này. Kinh Lăng Già phân nó này thành 
11 thứ sâu kín. Do chấp pháp và chấp vào nhị biên phân biệt 
mà hình thành nên 11 loại này. Như chấp 5 ấm, chấp VÔ ngã, 
chấp nhân duyên v.v... mà có tương tục. Ngài Hiền Thủ thì 
phân thành 2 loại” là tha và tự như sau: “Ÿ nơi phân biệt 
trước, đối với cảnh yêu thích thì khởi sự vui thích, với cảnh 
chẳng yêu thích thì sanh đau khổ buôn phiên. Môi mỗi khởi 
niệm mà tương tục hiện tiễn, đáy là để rõ cái TỰ tương tục. 
Lại hay khỏi hoặc làm nhuận thấm thêm nghiệp duy trì sanh 
tử, đây là cải TH tương tục". 


Chánh văn : 


3. CHÁP THỦ TƯỚNG : Y nơi Tương Tục, duyên 
niệm cảnh giới, duy trì sự khổ vui, tâm khởi dính mắc. 


Giải thích : 

CHẤÁP là chắng chịu xa lìa. THỦ là năm giữ. Nghĩa 
của nó tương đương với từ DĨNH MÁC thêm nghĩa DUY 
TRI. 

DUYÊN NIỆM CẢNH GIỚI là chú ý đến cảnh, rồi 
duyên lây cảnh ây mà sanh ra sự khô, vui. KHÓ VUI là 2 
trạng thái đôi nghịch của tâm thức. Nóùi khô vui nhưng là nói 


® Kinh Lăng Già cũng phân thành 2 loại : Một là sự tương tục của 
đồng vọng niệm. Một là sự tương tục của sanh tử. 


102 


tất cả những øì khởi lên trong tâm như tham, sân, thích thú, 
đau khổ v.v... Chúng đều biểu hiện cho việc duyên niệm 
cảnh giới. Do tâm dính mắc với cảnh mà sanh ra những trạng 
thái đó. Dính mắc còn biểu hiện ở việc không yên lòng với 
chính mình mà cứ hướng ra ngoài bám vảo âm thanh, sắc 
tướng ... như cần một cuốn sách đề đọc, cần một ai đó đề nói 
chuyện, không chịu được sự tính lặng v.v... Ngược lại, 
không chịu được sự ồn náo mà chỉ thích chỗ tĩnh lặng cũng 
biểu hiển cho tâm dính mắc. Song dính vảo sự tĩnh lặng dù gì 
cũng gần đạo hơn là mắc vào cảnh bên ngoài. 


DÍNH MẮC có, là do sự tương tục của dòng vọng 
niệm làm nhân, cảnh giới trước mắt làm duyên mà thành sự. 
Sự tương tục của dòng vọng niệm chính là sự nối kết liên tục 
những định kiến và quan niệm của mỗi người về thế giới 
mình đang sống. Vì lây những thứ đó làm nên tảng để đánh 
giá so đo vạn pháp, nên thuận thì sanh vui thích rồi muốn 
năm giữ, nghịch thì sanh khô lạc và muốn xa lìa. Cả 2 đều chỉ 
cho sự dính mắc, chính là Chấp Thủ Tướng. 

Chánh văn : 

4. KẾ DANH TỰ TƯỚNG: Y nơi vọng chấp, phân 
biệt tướng danh ngôn hư dối. 

Giải thích : 

KẾ là tính toán so đo. PHÂN BIỆT nói đây mang 
nghĩa suy tính so đo nhiều hơn là sự phân biệt của Trí Tướng. 
Trí Tướng chỉ có phân biệt chứ chưa bị sự chi phối của 
Tương Tục Tướng và Chấp Thủ Tướng. Phân biệt của Trí 
Tướng khiến tâm tương tục không dứt, song nó chưa có tác 
dụng tạo nghiệp như sự phân biệt ở đây. Vì vậy Bồ tát ở các 


103 


địa dưới, tuy còn trí phân biệt nhưng không bị dòng nghiệp 
lực chi phôi tạo nghiệp như chúng sanh. 


VỌNG CHÁP là chỉ cho tướng Chấp Thủ trên. Gọi là 
VỌNG vì nó chỉ là thứ hư dối, do huân tập lâu đời mà thành, 
không có thật thể. Song do sự dính mắc ấy mà trên cảnh sở 
thủ mới nảy sanh tâm suy lường rồi tạo nghiệp. 


DANH NGÔN là chỉ cho danh và ngôn thuyết. Gọi là 
DANH nhưng trong đó gồm đủ cả danh và tướng. Bởi có 
tướng mới lập danh. NGÔN là ngôn thuyết vọng tưởng. 3 thứ 
danh, tướng và vọng tưởng này đi liền với nhau. Kinh Lăng 
Già nói: “Tướng và danh theo nhau mà sanh các vọng 
tưởng”. Nói chúng HƯ DỐI vì tướng là từ tâm biến hiện 
không có thật thể. Danh và vọng tưởng là y nơi cái không 
thật thê ấy mà lập, nên cũng không có thật thể. 


Chánh văn : 


5. KHỞI NGHIỆP TƯỚNG : Y nơi danh tự, tìm 
danh thủ trước, tạo mọi thứ nghiệp 

Giải thích : 

KHỞI NGHIỆP là khởi lên hành động, tạo tác. Nghĩa 
chính của nó năm ở mấy từ TẠO MỌI THỨ NGHIỆP. Làm 
các việc thiện gọi là khởi nghiệp thiện. Làm các việc ác gọi là 
khởi nghiệp á ác. Song đây đang nói về quá trình bất giác nên 
chỉ nói đến nghiệp ác chứ không nói đến nghiệp thiện. 
Nghiệp thiện thuộc về thủy giác. Giác được tướng diệt là giác 
phá được niệm ác không đề nó thành hành động, chính là phá 
được tướng Khởi Nghiệp này. Không có tướng này thì cũng 
không có tướng Nghiệp Hệ Khô sau. 


104 


Y DANH TỰ là do có tướng Kế Danh Tự trên mà sanh 
ra phần Khởi Nghiệp này. Bởi phân biệt đã mang màu sắc 
dính mắc của tướng Chấp Thủ, nên tìm danh thủ trước. TÌM 
DANH THỦ TRƯỚC là tìm tòi và ôm giữ những danh 
tướng mình thích. Một khi đã có tâm niệm như thế đối với 
những vật mình thích thì với những vật mình không thích, 
mình cũng sẽ có những hành động ngược lại. Thích thì tìm 
cách thu vào. Không thích thì tìm cách đây đi. Đây là cái 
nhân để tạo nghiệp. TẠO MỌI THỨ NGHIỆP là phát động 
thân và miệng tạo nên những hành động khiến muôn loài đau 
khô. Phần Khởi Nghiệp này là cái nhân để có cái quả là khổ. 

Chánh văn : 


6. NGHIỆP HỆ KHÓ TƯỚNG : Y nghiệp mà thọ 
báo nên chăng tự tại. 

Giải thích : 

HẸ, là trói buộc. NGHIỆP HỆ KHÔ là nói đến sự trói 
buộc của nghiệp mà sanh ra khô. Y NGHIẸP, là nương vảo 
phân Khởi Nghiệp Tướng trên. Đã có nhân thì đủ duyên quả 
sẽ có, nên nói “Y nghiệp mà thọ báo”. THỌ BẢO là chỉ cho 
việc thọ nhận cái quả từ cái nhân đã gieo trước đó. 

TỰ TẠI nghĩa là không vướng bận hay dính mắc, nó 
trái với từ HẸ. Người mà không có thứ gì trên đời làm họ nao 
núng hay vướng bận thì người ấy không thể khổ. CHĂNG 
TỰ TẠI là chỉ cho cái Nghiệp Hệ Khổ đó. 

__ Người đời gây nghiệp vì nhiều lý do : Đâu tiên là do 
thiêu trí tuệ mà gây nghiệp, sau là do hoàn cảnh bức bách mà 
gây nghiệp. Hoàn cảnh bức bách là cái quả của một cái nhân 
bất thiện trước đó. Cái bức bách ấy chỉ cho cái CHĂNG TỰ 


105 


TẠI thứ nhất. Đó là “Thọ báo nên chăng tự tại”. Từ cái bức 
bách ấy mà phải gây tạo thêm nhiều ác nghiệp, là cái 
CHẢNG TỰ TẠI thứ hai. Nghiệp một khi đã thành thói 
quen, lại bị lệ thuộc vào thói quen ây, là cái CHẲNG TỰ 
TẠI thứ ba. Bị 2 dòng họ nghiệp và khô ràng rịt chặt chẽ như 
thế, nên nói Nghiệp Hệ Khô Tướng. 

Giải thích xong 9 tướng bất giác. 9 tướng này, ngài 
Hiền Thủ nói 3 tế thuộc thức Alaida, còn 6 thô thuộc ý thức. 
Chỉ nêu bày Alaida và ý thức thông qua 3 tế và 6 thô mà 
không nói đến Mata vì : Vô minh làm động tâm thể thanh 
tịnh, khiến khởi hòa hợp là nghĩa của Alaida, không phải 
nghĩa của Matna, nên trong 3 tế không đề cập đến Matna. 
Còn Trí Tướng v.v... sanh khởi được là do tâm duyên với 
cảnh bên ngoài. Matna thì không duyên được với ngoại cảnh, 
nên trong phần 6 thô cũng không nói đến Matna. Song một 
khi Alaida khởi thì đã có thức Matna tương ưng, còn khi ý 
thức duyên với cảnh giới bên ngoài thì bên trong cũng phải 
có Matna làm chỗ y chỉ, ý thức mới sanh khởi được. Vì vậy, 
chỉ đề cập đến ý thức và Alaida mà không nói đến Matna. 
Tuy cách phân chia thấy có khác nhưng nghĩa chung giữa 
kinh và các luận thì không khác. 

Chánh văn : 

Phải biết vô minh hay sanh tất cả nhiễm pháp, vì tất 
cả nhiễm pháp đều là tướng bắt giác. 

Giải thích : 

VÔ MINH, chỉ cho cái bất giác đầu tiên sanh ra 9 
tướng trong phần Bắt Giác. NHIÊM PHÁP, chỉ cho 9 tướng 
trên. Đều do bất giác mà có nên nói “Đều là tướng bất giác”. 


106 


Chánh văn : 
Lại nữa, giác và bất giác có 2 tướng. Thế nào là 2? 
Một là tướng đông, hai là tướng khác. 


Giải thích : 

Đây là nêu bày thật tướng của bất giác và giác. 
TƯƠNG ĐÔNG và TƯỞNG KHAÁC là muôn nói đên cái 
“không một cũng không khác" giữa bât giác và giác. 

Chánh văn : 


1. Tướng đồng : Thí như mọi thứ đồ gốm đều đồng 
tánh tướng vỉ trần. Cũng vậy, mọi thứ huyễn nghiệp vô 
lậu vô minh đều đồng với tánh tướng chân như. 

Giải thích : 

TƯỚNG ĐÔNG, là nói về cái KHÔNG KHÁC giữa 
giác và bất giác, chính là chỉ cho THÉ tánh chân như. Giác Và 
bất giác tuy tướng trái nhau nhưng cùng chung cội nguồn, 
như sóng võ làm lật thuyền, nước lặng thì tải thuyền nhưng 
đều cùng chung một tánh ướt và tướng nước. MỌI THỨ ĐÔ 
GÓM là chỉ cho giác và bất giác. Tuy đồ gồm. mỗi thứ hình 
tướng khác nhau nhưng đều từ đất làm ra. Đất, đây gọi vi 
trần. TÁNH TƯỚNG VI TRẤN là dụ cho TÁNH TƯỞNG 
CHÂN NHƯ. 

Nghiệp vô lậu thuộc về giác. Nghiệp vô minh thuộc về 
bất giác. Gọi là huyễn nghiệp vì nghiệp vô lậu hay vô minh 
đều do huân tập mà có, không có thật thể. 2 tướng trái nhau 
ấy đều không rời bản thê chân như, nên nói ĐỒNG. 


107 


Chánh văn : 


Cho nên, trong Tudala — y nơi nghĩa ấy — nói “Tất 
cả chúng sanh xưa nay thường trụ nhập niết bàn”. Pháp 
bồ đề, chẳng phải là tướng có thể tu, chắng phải là tướng 
có thể tạo, rốt ráo không chứng đắc, cũng không sắc 
tướng có thể thấy. Mà có sắc tướng để thấy chỉ là do 
huyễn nghiệp tùy nhiễm tạo ra, chắng phải tánh của trí 
sắc là bất không, vì tướng của trí không thể thấy. 

Giải thích : 

CHO NÊN là kết lại như sau. Y NƠI NGHĨA ẤY là y 
nơi tướng ĐÔNG vừa nói đó. Đây là dẫn kinh để nêu bảy 
chỗ đồng của giác và bất giác. Niết bàn thuộc giác. Chúng 
sanh thuộc bất giác. Nói CHỨNG SANH là muôn nói đến 
sanh tử. Tướng sanh tử không phải là tướng niết bàn. Giác 
không phải là bất giác. Nhưng do cái ĐÔNG nói trên mà biết 
“TẬT CẢ CHÚNG SANH xưa nay thường trụ nhập niết 
bản”. Thấy sanh tử khác niết bản chăng qua là do mê và ngộ 
mà có cái thấy như vậy. Mê nên thấy có sanh tử đê ra, niết 
bản đề vào. Ngộ thì biết ngay sanh tử là niết bàn. Như ngủ rồi 
mộng mà thấy đi đây, đi kia, vui, buồn lẫn lộn. Tỉnh mộng thì 
biết trước sau vẫn trên giường. 

TƯỚNG BÒ ĐÈ là giác tánh chân như. ““Tướng bồ đề 
chăng thê ...” là nêu bày thực chất của pháp bồ đề. “Chăng 
phải là tướng CÓ THÊ TU...” vì bồ đề là pháp sở liễu 
không phải là pháp sở tác. Như ngọn đèn chỉ khiến vật trong 
phòng tối hiện rõ, không phải ngọn đèn tạo được đồ vật. 


108 


Bồ đề vốn sẵn đủ, chỉ do hoặc nhiễm mà không thể 
hiển. Tu chính là phương tiện trừ bỏ hoặc nhiễm để bồ đề 
hiển lộ, không phải bồ đề trước không nay nhờ tu mới có. 
Nên nói “Chăng phải là trớng CÓ THÊ TẠO”. 


KHÔNG CHỨNG ĐÁC bởi bồ đề không phải là pháp 
sở chứng. Nói chứng đắc là đứng ở địa vị mê mà nói. Ngay 
cái chứng ấy không có năng chứng cũng không có sở chứng. 
Không năng không sở thì không có cái thấy cũng không có 
cái bị thấy, nên nói “KHÔNG SẮC tướng có thê thấy”. Thực 
chất của bồ đề là thế, nên thứ øì còn là cái để ta thấy được thì 
thứ ấy đều do HUYẾỄN NHIÊM mà ra. 


BẤT KHÔNG ở đây tạm hiểu là “có. TÁNH CỦA 
TRÍ là chỉ cho tánh không. Cái không này không thuộc phạm 
trù KHÔNG và CÓ ở thế gian, không phải là cái bị thấy, nên 
nói “CHẲNG PHẢI tánh của trí là bất không”. Đây là nêu lý 
do để hiểu vì sao nói “Có sắc tướng đề thấy, chỉ là do huyễn 
nghiệp tùy nhiễm tạo ra”. Đó là vì chân như Phật tánh hoàn 
toàn không có sắc tướng, nhưng lại có khả năng hiện sắc 
tướng. Cái hiện ấy là do căn nghiệp của chúng sanh mà ra, 
không phải do bản thân nó tự hiện. HUYẾN NGHIỆP TÙY 
NHIEM là chỉ cho căn nghiệp của chúng sanh. Tùy mức độ 
của huyền nhiễm mà thấy được ứng hay báo thân Phật. 


Chánh văn : 


2. Tướng khác : Như mọi thứ đồ gốm, mỗi thứ 
chẳng giông nhau. Cũng vậy, vô lậu vô minh tùy huyễn 
nhiễm mà có sai biệt, vì tánh sai biệt của huyễn nhiễm. 


Giải thích : 


109 


Đây là nói về cái KHÔNG MỘT giữa giác và bất giác, 
là nói về TƯỚNG của chúng. THÉ thì đông mà TƯỚNG lại 
khác vì tùy duyên. Theo duyên tịnh, gọi là giác. Theo duyên 
nhiễm, gọi là bất giác. KHÁC là như thể. Như chén và bình 
đều từ đất mà ra, nhưng hình thức và công dụng của chén và 
bình khác nhau. Nên nói “Mỗi thứ CHÀNG GIỐNG 
NHA”. 

CŨNG VẬY là, tướng của giác và bất giác cũng như 
tướng của các thứ đồ gốm đó. Thể đồng mà tướng khác. Cái 
khác này là do duyên. Huyễn nhiễm là tịnh thì có vô lượng 
tướng công đức vô lậu thanh tịnh. Huyền nhiễm là bất tịnh thì 
có vô lượng pháp vô minh nhiễm ô. TÁNH sai biệt ở đây 
phải hiểu là SỰ sai biệt. Đại khái là, tướng của các pháp thấy 
có sai biệt, chăng qua là do sự sai biệt của huyền nhiễm tạo 
ra, không phải bản chất của pháp vốn sai biệt. Như cùng một 
khuôn mặt, nhưng tùy cách vẽ mà có hình tướng là ác qui hay 
mỹ nhân, không phải khuôn mặt vốn như thế. 


Chánh văn : 

Lại nữa, NHÂN DUYÊN SANH DIỆT là, chúng 
sanh nương tâm ý, ý thức mà chuyển. Nghĩa ấy thế nào? 
Vì y nơi thức Alaida nói có vô minh, bắt giác mà khởi hay 
thấy, hay hiện, hay thủ cảnh giới, khởi niệm tương tục 
nên nói là ý. Ý này có 5 tên. 


Giải thích : 
LẠI NỮA, là còn chuyện để nói tiếp. Đây muốn hiển 
bày NHAN DUYEN tạo ra sanh diệt. TAM mà đi liên với Y 


110 


và Ý THỨC là chỉ cho thức tâm. 3 thứ đó họp lại mà sanh thì 
xuất hiện loài hữu tình tùy tịnh nhiễm mà có sai biệt, nên gọi 
loài hữu tình ấy là CHÚNG SANH. Có 3 thứ đó mới có 
chúng sanh lưu chuyên trong 5 đường, nên nói “Nương tâm, 
ý, ý thức mả chuyển”. CHUYẼN, là sanh khởi, lưu chuyên. 


Vậy tâm, ý, ý thức chính là nhân duyên của sanh diệt. 
Căn cứ theo Ý NÀY CÓ 5 TÊN thì phải có phần Ý này thức 
Alaida mới xuất hiện, vậy TÂM nói đây là chỉ cho Như Lai 
Tạng. Không có phần tâm thê này thì ý và ý thức không 
nương đâu sanh khởi được, nên đây nêu nhân duyên của sanh 
diệt gồm đủ tâm, ý và ý thức. 

NHÂN DUYÊN sanh diệt này có 2 : Đầu tiên là Ỹ 
nương TÂM mà khởi, thứ hai là nƯƠng nơi Ý ấy mà Ý 
THÚC sanh khởi. NGHĨA ÂY THẺ NÀO là để làm rõ quá 
trình chúng sanh nương tâm, ý, ý thức chuyên ra sao. Do bất 
giác nên tâm thành thức mà có tên là Alaida, vì vậy nói “V 
NƠI THỨC Alaida nói có vô minh”. CÓ VÔ MINH là 
muốn nhân mạnh đến phần bắt giác trong Alaida.ˆ° 


BẤT GIÁC MÀ KHỞI, là do vô minh mà tâm thể 
vọng động, chỉ cho phần Nghiệp Thức. HAY THẦY, là tâm 
thê vọng động rồi chuyên thành tướng Năng Kiến trên, gọi là 
chuyển thức. HAY HIỆN, là tâm thể ấy giờ thành cái hay 
hiện, chỉ cho Hiện Thức. THỦ LÂY CẢNH GIỚI, là thủ lẫy 
cảnh mà Hiện Thức hiện ra, chỉ cho Trí Thức. Nói THỦ mà 
chỉ cho TRÍ THỨC, vì do phân biệt mới có cái thủ này. Cái 
phân biệt ấy chính là Trí Thức. Sanh phân biệt rồi KHỞI 
NIỆM TƯƠNG TỤC, gọi là Tương Tục Thức. 5 phần nảy là 


® Alaida có 2 phần là giác và bất giác. 


III 


nền tảng đề ý thức y đó mà khởi, nên luận gọi 5 thức này là 
Y. Sau là liệt kê và nói rõ về hành tướng của môi thức. 

Trên, từ bất giác phân thành 9 tướng, nhân quả trước 
sau rõ ràng. Đây gom thành 2 phân là ý và ý thức. 

Chánh văn : 

Thế nào là 5? 

Giải thích : 

Hỏi là để liệt kê 5 tên thuộc Ý. 

Chánh văn : 

1. NGHIỆP THỨC : Lực vô minh bất giác tâm 
động. 

Giải thích : 

ĐỘNG là nghĩa của nghiệp. Vì thế gọi phần tâm động 
khi chưa phân năng - sở này là Nghiệp thức. Nó là nên tảng 
đâu tiên đê có tâm thức. 

Chánh văn : 

2. CHUYÊN THỨC : Y nơi tâm động mà thấy 
tướng. 

Giải thích : 

TÂM ĐỘNG là chỉ cho Nghiệp Thức trên. Vì động mà 
có chuyên. CHUYỂN là chỉ cho sự thay đôi chuyên biên so 
với trạng thái cũ. CHUYEN THỨC là chỉ cho trạng thái tâm 
không còn tĩnh lặng mà đã có sự sanh diệt. Chuyên thức có 2 
: Một là do vô minh làm động khiên chân tánh chuyên thành 
cái năng thây, chỉ cho tướng Năng Kiên trước. Hai làø phân 


112 


chuyển thức thuộc 6 thức là ý thức, nhãn thức v.v... là do bị 
ngoại cảnh làm động mà chuyển thành hay thấy. Phần 
CHUYÊN THỨC nói đây chỉ cho Năng Kiến Tướng, và do 
tính chất CHUYÊN nảy làm nền tảng mà khi đủ duyên 6 
thức cũng chuyền. Chuyên thức trong Lăng Già chỉ cho cả 7 
thức. 


Chánh văn : 


3. HIỆN THỨC : Hay hiện tất cả cảnh giới. Như 
gương sáng hiện các sắc tượng, hiện thức cũng như vậy. 
Tùy 5 trần nào ứng đến được thì liền hiện không có trước 
sau. Vì tất cả thời nhậm vận mà khởi, thường hiện tiền. 

Giải thích : 

Hiện thức tức là thức Alaida. Alaida là chỗ chấp trì 
chủng tử của các pháp mà cũng là chỗ biến hiện ra các pháp. 
Chỉ nhắn mạnh về mặt biến hiện nên nói là hiện thức. Kinh 
Lăng Già nói: “Cái huân và biến chăng thể nghĩ bàn là nhân 
của hiện thức”. HUÂN là chân như không tánh niệm niệm 
bất giác huân thành vô minh. BIẾN là 3 tế đồng thời biến 
hiện. Cái BIẾN này là nhân để có hiện thức mà cũng là thứ 
đặt trưng biểu hiện cho khả năng HAY HIỆN của hiện thức, 
nên nói “HAY HIỆN tắt cả cảnh giới”. 


“NHƯ GƯƠNG SÁNG hiện các sắc tượng” là hình 
ảnh để ta hình dung về hiện thức. Sắc tượng nào năm trong 
phạm vi của gương thì đồng thời hiện không có trước sau, 
nên nói “ỨNG ĐÉN ĐƯỢC thì liền hiện không có trước 
sau”. Đây là do thế lực của chủng tử trong Alaida đã thành 
thục mà nó biến hiện ra tướng khí thế gian là 4 đại và 5 
TRẦN sắc, thanh, hương, vị, xúc. ỨNG ĐẾN ĐƯỢC là chỉ 
cho việc thành thục, đủ nhân đủ duyên đó. KHÔNG CÓ 


113 


TRƯỚC SAU vì một khi đủ duyên để khởi thì đồng khởi 
như gương hiện hình tượng. 

Đây núói lên chức năng của thức Alaida : Chỉ nhận thức 
hay phản ánh các sự vật xuất hiện trong nó như một tắm 
gương phản chiếu mọi hình tượng. Chỉ là sự nhận thức đơn 
thuận, không có sự chia chẽ, suy tư, tính toán, so đo. Theo hệ 
thống 8 thức, suy tư, tính toán, so đo thuộc 7 chuyền thức. 

Alaida không phải lúc có lúc không như ý thức mà từ 
vô thủy đến nay, nó sanh diệt tương tục thường hăng không 
gián đoạn, đủ duyên liền hiện nên nói “TẤT CẢ thời nhậm 
vận mà khởi, thường hiện tiền” 


Chánh văn : 

4. TRÍ THỨC : Phân biệt pháp nhiễm tịnh. 

Giải thích : 

Phân biệt là đặt trưng của thức. Phân biệt là nên tảng để 
ý thức nương đó so đo vạn pháp rôi tạo nghiệp. 


Chánh văn : 

5. TƯƠNG TỤC THỨC : Vì niệm tương ưng 
chăng dứt. Trụ trì nghiệp thiện ác trong vô lượng đời quá 
toi khiến chắng mất. Lại hay thành thục quả báo khổ, 

.. trong hiện tại và vị lai không hề sai lệch. Hay khiến 
hiện tại, bồng nhiên nhớ lại những việc đã qua, bât giác lo 
nghĩ vọng tưởng những việc chưa đên. 

Giải thích : 


114 


NIỆM TƯƠNG ƯNG CHĂNG DỨT là hiển bày 
nghĩa của 2 chữ TƯƠNG TỤC : Niệm này nối tiếp niệm kia 
sanh diệt không dứt. Còn “TRỤ TRÌ niệm thiện ác ...” trở đi 
là nói về công năng của thức tương tục. 

TRỤ TRÌ là duy trì gìn giữ. “TRỤ TRÌ NGHIỆP thiện 
ác trong vô lượng đời quá khứ khiến chăng mất. LẠI HAY 
thành thục quả báo khỏ, vui ... trong hiện tại và vị lai không 
hè sai lệch” là cái tương tục thuộc công năng của Alaida, còn 
“HAY KHIỂN hiện tại bỗng dưng nhớ việc đã qua, bất giác 
lo nghĩ vọng tưởng những việc chưa đến” thuộc về ý thức. 


Chánh văn : 


Cho nên tam giới hư ngụy chỉ do tâm tạo. Lìa tâm 
thì không có cảnh giới 6 trần. 

Giải thích : 

TAM GIỚI là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. HƯ 
NGỤY vì nó không có thật thê, chỉ do bât giác tâm động mà 
có năng kiên, sở kiên nên nói CHI DO TAM TẠO. 

DỤC GIỚI là sở kiến” của loại hữu tình có 2 thứ dục 
là ái dục và thực dục. SẮC GIỚI là sở kiến của người đạt 
được 4 thiền. VÔ SẮC GIỚI là sở kiến của người tu 4 không 
định là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cõi này không có thân thê, vật 
chât, chỉ còn tam thức trụ thiên định thâm diệu, nên gọi là vô 
sắc. 


® Sở kiến : Chỉ cho Cảnh Giới Tướng 


115 


Tùy theo mức độ thanh tịnh hay ô nhiễm của tâm mà 
có căn thân và thê giới khác nhau nên nói CHI DO TAM 
TẠO. 

6 TRẦN là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. LÌA TÂM 
có thê hiệu theo 2 nghĩa : 


1. Lìa Như Lai Tạng. Là muốn hiển bày 6 trần không 
có tự thê của riêng nó mà lây Như Lai Tạng làm thê, nên nói 
“LIA TAM thì không có cảnh giới 6 trân”. 

2. Lìa thức Alaida, tức không có cái bất giác đầu tiên để 
Nghiệp Tướng xuất hiện thì không có tướng thứ hai, thứ ba 
đê có 6 trân, nên nói “LIA TAM thì không có cảnh giới 6 
trân”. 

Chánh văn : 


Nghĩa ấy thế nào? Vì tất cả pháp đều từ tâm khởi 
vọng niệm mà sanh. Tất cả phân biệt tức phân biệt tự 
tâm. Tâm chẳng thấy tâm, không tướng có thể được. 
Phải biết, tắt cả cảnh giới ở thế gian đều nương nơi vọng 
tâm vô minh của chúng sanh mà được tồn tại. Cho nên, 
tất cả pháp như bóng trong gương, không có cái thể để 
năm bắt, duy tâm hư vọng. Vì tâm sanh thì mọi thứ pháp 
sanh, tâm diệt thì mọi thứ pháp diệt. 

Giải thích : 

NGHĨA NÀY THÊ NÀO là để giải thích vì sao nói 
“Tam giới hư ngụy chỉ do tâm tạo”. Vì tất cả pháp đều từ 
vọng niệm mà có, đều là sở hiện của tự tâm theo 2 thế lực 
nhân duyên và phân biệt. Đã giải thích ở phần Tâm Chân 
Như. 


116 


PHÂN BIỆT đây, tế thì chỉ cho Trí Tướng, thô thì chỉ 
cho Kế Danh Tự Tướng. Vì vạn pháp không ngoài tâm mà 
có nên nói “PHÂN BIỆT tức phân biệt tự tâm”. Song tâm 
chăng thê phân biệt chính tâm, như mắt chăng thê thấy chính 
nó. Muốn thấy mắt, phải nhờ gương. Vậy con mắt thây được 
đó chỉ là bóng của con mắt thật. Pháp mình thấy được cũng 
như con mắt trong gương kia, tuy là tự tâm nhưng chỉ là bóng 
dáng của tự tâm, nên nói TÂM CHẲNG THẦY TÂM. Là 
bóng thì không có thật thể, nên nói “KHÔNG TƯỚNG có 
thê được”. 


“PHẢI BIẾT tắt cả cảnh giới ở thế gian đều nương nơi 
vọng tâm vô minh của chúng sanh mà được tồn tại” là hiển 
bày vạn pháp do đâu mà có, do đầu mà tồn tại. “CHO NÊN 
tất cả pháp như bóng trong gương, không có cái thể có thể 
năm bắt” là kết luận rút được từ cái PHẢI BIẾT ấy. THÊ, là 
chỉ cho tự tánh của vạn pháp. Vạn pháp không tánh nên nói 
KHÔNG THẺ NÁM BẮT. 


VÌ, là đề hiểu vì sao nói DUY TÂM HƯ VỌNG. Tâm 
bất giác động niệm nên nói TÂM SANH. Do động niệm mà 
Cảnh Giới Tướng xuất hiện, vạn pháp từ đó mà lưu xuất, nên 
nói MỌI THỨ PHÁP SANH. Giác được niệm tối sơ làm 
tâm biến động, gọi là TÂM DIỆT. Niệm tối sơ đã giác thì 
Năng Kiến không. Không Năng Kiến thì không Cảnh Giới 
Tướng nên nói MỌI THỨ PHÁP DIỆT. Tâm là chỗ y chỉ 
qui nguyên của vạn pháp nên nói DUY TÂM. Không có tự 
thể, sanh diệt tùy duyên nên nói HƯ VỌNG. 


Chánh văn : 


Lại nữa, ý thức tức là tương tục thức. Do phàm phu 
dính mắc xoay vân sâu trong ngã và ngã sở, mỗi mỗi 


117 


vọng chấp, theo sự phan duyên, phân biệt 6 trần, gọi là ý 
thức, cũng gọi là phân ly thức, cũng gọi là phân biệt sự 
thức. Thức ấy nương nơi phiền não kiến và ái mà tăng 
trưởng. 


Giải thích : 
Đây là nói về ý thức. TỨC, là ngay đó mà không hăn là 


đó. Ý thức thuộc thức tương tục nhưng không phải là toàn bộ 
thức tương tục ấy, nên nói là TỨC. 


THÚC này lây Ý làm chỗ nương (SỞ y) để sanh khởi 
nên gọi là Ý THỨC. Gọi là PHÂN LY THỨC vì có khi ý 
thức hiện khởi độc lập với 5 thức ngoài, nhưng thường thì 
phân ra kết hợp với 5 thức ngoải duyên riêng 5 trần. Luận 
Thành Duy Thức nói: “Không phải chỉ một việc nhận rõ 
cảnh của 5 thức đang duyên mà ý thức còn giúp cho 5 thức 
khởi. Lại, ý thức đối với cảnh sở duyên của 5 thức có thể 
nhận biết được rõ ràng khác với 5 thức. Do đó Thánh giáo 
nói ÿ thức gọi là có phân biệt còn 5 thức thì Không”. “ Thì 
biết, gọi PHÂN LY là do phân ra duyên với 5 trần của 5 thức, 
không phải vì ý thức qua mắt thành nhãn thức, qua tai thành 
nhĩ thức v.v... mà gọi là phân ly. Gọi là PHÂN BIỆT SỰ 
THỨC vì thức này hay phân biệt mọi sự tướng trong, ngoài, 
đến, đi v.v... 


Duy Thức và Lăng Già đều phân THỨC thành 8 là 
Alaida, Matma, ý thức và 5 thức thuộc sắc căn, còn luận đây 
chỉ phân thành 2 là ý và ý thức. Phân như thế vì chủ ý của 
luận là thâu gọn các thứ để hành giả nhận được vấn đề dễ 
dàng. Do Alaida và Matna không bao giờ lìa nhau, chúng là 


® Thành Duy Thức Luận - Bản dịch của H.T Thiện Siêu, trang 322. 


118 


chỗ y tựa của nhau nên có Alaida tất có Matna, mà Matna là 
sở y của ý thức, nên một khi ý thức khởi thì đủ cả Alaida và 
Matna. Vì vậy đây gom chung thành Ý cho gọn. Cũng như 6 
thức ngoài, chỉ nêu bày ý thức mà không nêu bày 5 thức kia, 
vì Ý THỨC là đầu mỗi khởi hoặc tạo nghiệp, còn 5 thức 
ngoài thì việc của chúng chỉ là liễu biệt cảnh của riêng chúng 
và cảnh hiện thế nào, chúng chỉ nhận biết đúng thế ấy.” Tức 
không có phân phân biệt chấp thủ thuộc ý thức thì hiện lượng 
của 5 thức ngoài đồng với thức thứ 8. Chỉ vì mê trong khoảng 
sát na trôi vào đất ý, chớp mắt lầm qua mà không còn hiện 
lượng : Khi 5 thức ngoài cảm nhận tướng 5 trần thì ở một sát 
na đầu,” ý thức cùng duyên và cảm nhận tướng 5 trần như 5 
thức ngoài kia. Song qua sát na sau, mọi thứ đều thuộc phạm 
vi của ý thức : Nhận biết so đo, phân biệt và chấp giữ hết mọi 
cảnh giới. Ngoài khả năng nhận biết phân biệt cảnh hiện có 
trước mắt, ý thức còn khiến ta nhớ về cảnh đã qua, tưởng đến 
cảnh chưa tới, cả những thứ không có trên thế gian cũng 
tưởng ra được ...”” đều là công năng của ý thức. Công năng 


“ Duy Thức Học gọi loại cảnh được nhận biết y như chính nó này là 
TAÙNH CAÔNH, là loại cảnh không bị ý thức làm biến dạng thành 
đẹp, xấu, vui, buồn hay biến thành những vật bị đóng khung bởi sự so 
sánh. Loại tánh cảnh này được gọi là HÖÕU CHAÁT TAÙNH 
CAÔNH. Còn một loại tánh cảnh nữa là VOÂ CHAÁT TAÙNH 
CAÔNH, chỉ cho thật tánh chân như. 

” Đây là khoảnh khắc mà cái thấy chưa bị trí phân biệt chỉ phối. Sát 
na đầu này là chỗ hành giả tu thiển cần trực nhận, rồi y cứ đó mà tu 
để bỏ dần trí phân biệt khi đối duyên xúc cảnh. Cảnh được trực nhận 
ngay sát na đâu ấy chính là loại HÖÕU CHAÁT TAÙNH CAÔNH nói 
trên. 

? Loại phim khoa học giả tưởng hiện nay là một điển hình. Những 
cảnh thuộc nhớ và tưởng được nói đây, Duy Thức gọi chung là “Độc 
ảnh cảnh”. 


119 


này là một phần của thức tương tục trên, nên nói “*Ý THỨC 
tức là tương tục thức”. 

Hới : Vì sao trên đã nói 9 tướng bất giác này, ngài Hiền 
Thủ phân 3 tê thuộc thức Alaida, còn 6 thô thuộc ý thức, mà 
đây thì Trí Tướng và Tương Tục Tướng lại phân qua ý? 


Đáp : Đó là do phân theo thô và tế để phù hợp với hành 
tướng tu hành của mỗi địa vị trong quá trình ngược dòng 
hoàn tịnh. Phân 6 thô thuộc ý thức là theo kinh Lăng Già. 
Kinh Lăng Già gọi thức thứ 6 này là thức phân biệt (tức bao 
gồm luôn phần Trí Tướng). Đó là vì đối tượng tu hành của 
kinh là Bồ tát thuộc hàng Thập Địa. Hành tướng tu hành của 
các vị là tập trung phá bỏ phần trí tướng phân biệt tế nên 
không cần phân chỉ tiết. Còn luận đây thì nêu bảy hành trớng 
tu hành của cả 4 hạng là phảm phu, Nhị thừa, Bồ tát và Bồ tát 
địa tận. Nhị thừa chỉ mới phá đuợc phân hiện hành của ý thức 
mà phần tế vẫn còn, chỉ Bồ tát hàng Thập Địa mới phá thắng 
được phần tế của ý thức, nên phân Trí tướng và Tương Tục 
Tướng thuộc về ý mà không phân vào ý thức. Dù phân thế 
nảo thì cũng không lỗi, vì tuy là § nhưng không lìa nhau mà 
có. Ta sẽ thấy cái hay của cách phân chia này trong phần 
chân vọng huân tập ở phân II. 

Cách phân chia hệ thống THỨC giữa kinh và các luận 
tuy thấy có khác (nên cùng tên mà nghĩa có rộng hay hẹp 
hơn) nhưng nghĩa lý chung thì hoàn toàn không khác. 

NGÃ hiểu nôm na là cái tôi, cái ta của mình đây. NGÃ 
SỞ là những cái của tôi. Thứ gì kèm theo 2 chữ CỦA TÔI thì 
biết thứ đó thuộc phần ngã sở. 

PHÀM PHU nói đây là chỉ cho người còn vướng nặng 
ở cái tôi và của tôi. Đây là muốn nhân mạnh đến phân ý thức 


120 


còn trong địa vị mê, là của phàm phu không phải của thánh 
nhân. VƯỚNG NAEÊNG là ý nghĩa của câu “CHÁP THỦ 
dính mắc xoay vần sâu” trên. Nói SÂU vì phàm phu không 
nhận thức được sự huân tập tai hại của ý thức, nên thay vì tìm 
cách đối trị dừng bớt, lại để nó phát triển khiến sự huân tập 
ngày càng nhiều. Huân càng nhiêu thì sự chấp ngã càng sâu. 
Huân rồi lại biến, biến rồi lại huân nên nói XOAY VÂN. 

Thứ gì xâm phạm đến TÔI hoặc những thứ CỦA TÔI 
mà sanh sự thì biết mình đang “Chấp thủ dính mắc XOay vần 
sâu trong ngã và ngã sở”. Đó là ta đang để cho phần ý thức 
nảy hiện khởi và làm chủ. 

MỖI MỖI VỌNG CHẤP là đụng đâu chấp đó. 
“THEO SỰ PHAN DUYÊN phân biệt 6 trần” Jà, ý thức 
nương vào 2 thứ tương tục và trí thức mà NGOÀI thì bám 
vào cảnh khởi phân biệt so đo : Vạn pháp biến thành những 
tướng đối đãi, hòa hợp liên tục là do ý thức liễu tri nghĩa 
tướng ở quá khứ lấy đó làm căn cứ phán định các pháp trước 
mắt.” TRONG thì nghĩ về những cảnh đã qua, tính toán cho 
việc chưa tới và so đo hơn thua với việc hiện tại rồi khởi vui, 
buôn, tham, sân, thương, ghét..." 

Trong kinh Lăng Già, khi đức Phật nói niết bàn của 
Phật chính là do diệt ý thức mà có, ngài Đại Huệ đã hỏi: 
“Chẳng phải dựng lập 8 thức sao?”. Phật trả lời: “Dựng 


3 Như nhìn anh A rồi khởi lên ý niệm “Anh A mập ra”. Có niệm 
“mập” ấy là do lấy cái “ốm” của anh A trước đây làm nền tảng để so 
sánh. Đây là chỗ mà kinh nói “Thấy biết dựa trên thấy biết là gốc của 
vô minh”. 

3' Bất cứ những øì hiện lên trong tâm, biết mà buông là đang phá dần 
vào phần ý thức này. 


121 


lập?'. Ngài Đại Huệ thưa: “Nếu dựng lập vì sao chẳng nói lìa 
thức thứ 7 mà chỉ nói la ý thức?`. Phật trả lời: “Wì kia làm 
nhân và kia phan duyên. Thức thứ 7 chăng sanh ...”. Nghĩa 
là, do mê mà toàn thể Như Lai Tạng thành thức, vọng khởi 
kiến phần mới có cái chấp ngã của thức thứ 7. Song lỗi lại 
không ở thức thứ 7 mà ở ý thức : Thức thứ § biến hiện ra 5 
trần làm cảnh sở duyên cho ý thức. Ý thức nương đó khởi 
phân biệt, dẫn phát tập khí chứa trong Alaida. Do đó, thức 
thứ 7 chung khởi chấp ngã và ngã sở, suy lường so đo mà 
sanh sự tương tục xoay vần nối tiếp. Ngài Hàm Thị nói: 
“Như biển tâm và sóng ý là do thức thứ 6 duyên với cảnh giới 
tự tâm hiện ra làm giỏ thôi mà có sanh diệt. Thức thứ 6 nếu 
diệt thì tâm ý tự dừng. Như biển cả không gió thì cảnh tượng 
đây được rồng sáng vậy”. Lỗi đều từ ý thức nên Nhị thừa hay 
Đại thừa thì Phật cũng dạy phá bỏ phần ý thức mà thôi. 
Nhưng qua luận này thì hiểu, dù là quả vị giải thoát của Nhị 
thừa chăng nữa, chư vị cũng chỉ mới phá được phần hiện 
hành của ý thức. Phải tu Đại thừa mới phá luôn được phần té. 
Do chỗ khác nhau này mà một bên thì thành khô thân diệt trí, 
một bên lại đầy đủ 4 trí, 3 thân : Thể, tướng và dụng tròn đây. 

Do cái nhìn về pháp có khác, nên hành tướng diệt ý 
thức của Nhị thừa là ngoài thì hạn chế các căn không cho tiếp 
xúc với 5 trần, trong thì phá bỏ sự sanh khởi của pháp trần. 
Như trường hợp Diệt Tận Định của các vị La Hán. Do hạn 
chế sự tiếp xúc với 5 trần, chỉ tập trung phá bỏ phần pháp trần 
nên các vị nhập được cái định tương đương với định của Bát 
địa nói đây. Trong cái định ấy, do không có cảnh giới làm 
duyên nên Alaida và Matna không thê sanh khởi. Tuy cũng 
đẹp bỏ duyên như định vô tưởng của ngoại đạo, nhưng định 
của A La Hán có khác với định vô tưởng : Trong quá trình tu 


122 


hành, thánh Nhị thừa có phần quán khô, không, vô thường, 
vô ngã nên phá thêm được phần câu sanh ngã chấp thuộc 
Matna. Song do vẫn thấy có sanh tử để thoát, niết bản để 
nhập, tức tâm chấp pháp vẫn còn, nên phần câu sanh pháp 
chấp thuộc Matna chưa hết, chỉ vì không duyên nên thây 
trong lặng. Song khi xuất định đối duyên, các chủng tử ấy lại 
nây mầm, khiến các vị mất cái định trong tịnh. Đây là do 
chưa liễu tri được các pháp từ tâm sanh, vẫn cho pháp có thật 
tánh. Vì chấp pháp có thật tánh nên trí phân biệt chưa tan, đối 
với ngoại cảnh tâm chưa thể bình đẳng. Ngoại cảnh không 
bình đăng thì không thể tránh được sự sanh khởi của tâm khi 
đối duyên tiếp cảnh. Vì lý do này mà xét ra chư vị lại không 
thể ngang với Bồ tát Bát địa nói đây, động tịnh đều như nhau. 


Với Đại thừa, biết “Các pháp từ tâm sanh, tâm không 
chỗ sanh pháp không chỗ trụ” nên các vị trừ tâm, không trừ 
cảnh. Đối duyên xúc cảnh, bát phong thôi chăng động là kim 
chỉ nam. Tức ở tất cả chỗ, tất cả thời làm sao chứng được 
cảnh giới hiện lượng của tự tâm, được vô ngại với tất cả 
pháp. Song trong kinh Lăng Già đức Phật vẫn khuyến cáo: 
“Đại Bồ tát muốn biết hiện lượng của tự tâm ... phải lìa chỗ 
ôn náo, những tập tục ngủ say, đâu hôm, giữa đêm và gân 
sáng thường phải giác ngổ”. Đó là vì sự sanh khởi của ý thức 
đối với cảnh sở duyên quá nhanh chóng, khó mà giữ được 
hiện lượng của tự tâm. Trong khi hiện lượng của tự tâm ở chỗ 
vắng lại dễ giác. Cho nên, Bồ tát thì động tịnh đều tu mà tịnh 
vẫn là yêu tố cần thiết cho việc tu hành. Quán các pháp là 
biến hiện của tự tâm thì phân biệt không sanh. Phân biệt 
không sanh thì thấy các pháp y như chính nó. Tác động qua 
lại như thể lâu xa thì đối cảnh vô tâm. Sanh tử và niết bàn cả 
2 đều bình đẳng. Thật tánh các pháp sẽ hiển lộ hoàn toàn như 


123 


bóng trong gương. Đây là quá trình tu hành của Bồ tát. 
Chắng bỏ phương tiện mà chăng chấp là thật pháp. 


KIÊN là chỉ cho kiến hoặc bao gồm tất cả những mê 
hoặc về LÝ như ngã kiến, tà kiến (Nay hay gọi là Nhân sinh 
quan và Thế giới quan). Những QUAN NIỆM rơi vào tứ cú 
có - không, một - khác đều gọi là KIÊN. Chỉ Quán quyền 5 

nói: “Tất cả mưu kế toan tỉnh của hàng phàm phụ chưa bước 
vào đường thánh đạo đêu gọi là kiến”. ÁI là chỉ cho những 
mê hoặc về SỰ như tham, sân v.v... Qui Kính Nghi Thống 
Chân Ký ghi: “Kiến là nói về kiến hoặc, bao gôm 88 kiết sử, 
chỉ ở ngôi vị kiến đạo mới dứt bỏ được. Ái là tu hoặc, bao 
gôm 81 phẩm, chỉ ở ngôi tu đạo mới dứt bỏ được”. 

KIÊN là nền tảng để ÁI sanh trưởng, ÁI tăng trưởng thì 
KIÊN được củng có, khiến sự chấp thủ và phân biệt yêu ghét 
cảng nhiều, nên nói 'NƯƠNG NƠI phiền não kiến và ái mà 
tăng trưởng”. Phiền não là từ chung chỉ cho kiến và ái. 

Chánh văn : 


Nương nơi sự huân tập của vô minh, thức khởi. 
Chẳng phải là chỗ phàm phu hay biết, cũng chẳng phải 
chỗ trí tuệ của Nhị thừa giác được. Y theo Bồ tát, từ sơ 
chánh tín phát tâm quán xét, nêu chứng được pháp thân 
thì biêt được ít phân. Cho đên địa vị rôt ráo của Bồ tát 
cũng chắng thê biêt hệt. Duy chỉ có Phật là thâu được tận 
cùng. 

Giải thích : 

Đây hiển bày Duyên Khởi thậm thâm, là chỗ tối cực vi 


tế làm phát sanh thức tâm. Phàm phu không giác hoặc chỉ 
mới giác được niệm diệt, nên “CHĂNG PHẢI là chỗ phàm 


124 


phu hay biết”. Nhị thừa chỉ giác được niệm dị nên “CHẲNG 
PHẢI chỗ trí tuệ của Nhị thừa giác được”. Bồ tát đăng địa thì 
chứng được một niệm đồng chư Phật nên có thấu được chỗ 
tận cùng, nhưng qua nhất niệm ấy vẫn là Bồ tát giác tướng 
trụ. Tức chỉ mới được phần sâu chưa được phần rộng, như 
người trong tù có thể nhìn thấu được một chút trời xanh, 
nhưng chưa thê nhìn tận hết, nên nói “Biết được ít phần”. Địa 
vị tận cùng của Bồ tát tuy giác được tướng sanh, song phải 
thê nhập hoàn toàn với pháp thân Ấy, tức ở địa vị Phật, mới có 
thể biết hết, nên “CŨNG CHƯA thể biết hết”. 


Chánh văn : 


Vì sao? Tâm này từ xưa đến nay, tự tánh thanh tịnh 
mà có vô minh. Bị vô minh nhiễm, có tâm nhiễm ấy. Tuy 
có nhiễm tâm mà thường hằng, bất biến. Nghĩa ấy chỉ có 
Phật mới biết. Đó là tâm tánh thường vô niệm nên gọi là 
bất biến. Vì chắng đạt được nhất pháp giới nên tâm 
chăng tương ưng, hốt nhiên niệm khởi, gọi là vô minh. 

Giải thích : 

VÌ SAO là để giải thích chỗ chỉ Phật mới biết đó. CHÍ 
PHẬT MỚI BIẾT vì ở địa vị Phật mới thấu được nó hoàn 
toàn. “TỰ TÁNH thanh tịnh mà có vô minh, bị vô minh 
nhiễm có nhiễm tâm ấy” là chỉ ra nguyên nhân có nhiễm tâm, 
là nghĩa đinh mà thường nhiễm. “TUY CÓ NHIÊM TÂM mà 
thường hằng bất biến” là nói về nghĩa nhiễm mà thường tịnh. 
Nhiễm mà thường tịnh, tịnh mà thường nhiễm này chỉ có 
Phật mới biết. 


Đây là chỗ Như Lai Tạng biến thành thức tạng, là chỗ 
duyên khởi tôi sơ làm phát sanh nghiệp thức đê có thê giới 
chúng sanh. Kinh Lăng Già nói cảnh giới này chỉ có Như Lai 


125 


và các vị Bồ tát có trí tuệ thậm thâm mới thâu được. Trí tuệ 
thậm thâm là loại trí không do học hỏi thu gom băng trị thức. 
Nó đòi hỏi đên phân tu hành trực chứng không qua trung 
g1an suy luận. 

“VÌ CHẲNG ĐẠT được nhất pháp giới nên tâm chăng 
tương ưng” là nguyên nhân có vô minh. HỐT NHIÊN là 
muốn hiển bày cái KHỞI ấy không có gốc chỉ do bất giác mà 
có. 

Chánh văn : 

Nhiễm tâm có 6 thứ. 

Giải thích : 

_6 thứ nhiễm tâm này, 3 cái đầu là “tương ưng”, 3 cái sau 
là “bất tương ưng”. Nói TƯƠNG ƯNG vì ngoại cảnh cùng 
với tâm có sự hòa hợp. Còn tâm cảnh chưa đên với nhau, gọi 
là BẤT TƯƠNG ƯNG. Các từ này được Luận chủ định 
nghĩa rõ ngay sau phân 6 nhiễm này. 

Chánh văn : 

Thế nào là 6? 

1. CHÁP TƯƠNG ƯNG NHIÊM : Địa vị giải thoát 
của Nhị thừa và Tín Tương Ưng xa lìa. 

Giải thích : 

__ CHẤP là chỉ cho tướng Chấp Thủ và Kế Danh Tự ở 
phân Bât Giác. 

ĐỊA VỊ GIẢI THOÁT của Nhị thừa là chỉ cho quả VỊ 
A La Hán và Bích Chi Phật. 2 quả vị này đã phá được hoặc 
phiên não là kiên và ái. Trụ trong cái định của quả vị ây thì 


126 


không còn 6 trần làm duyên để sanh khởi tướng Chấp Thủ và 
Kế Danh nên nói XA LÌA. 

TÍN TƯƠNG ƯNG là quả vị cuối của Thập Tín bước 
sang Thập Trụ. Ngài Hiền Thủ nói: “Bồ f4 Sơ Phát Tâm Trụ, 
ty hoặc” vẫn còn nên chẳng chưng được Tnhhán không, 
song Bồ tát ở địa vị này đối với 'nhân không' thật được tụ 
íạf”. Như vậy, Bồ tát Tín Tương Ưng tuy chưa được ngã 
không như các vị Nhị thừa vì “hoặc” vẫn còn, nhưng không bị 
tướng Chấp Thủ và Kế Danh chi phối, nên cũng được xếp 
chung vào đây. 

Tiếp duyên đối cảnh, không vì cái vui mà muốn lưu 
giữ, không vì cái khô mà muốn xa lìa, không vì cái lợi của 
mình mà hại người, hại vật ... là biểu hiện cho cái XA LÌA 
ấy. Đây là cái LÌA của Bồ tát. Nương cái LÌA này, phá tiếp 
phần nhiễm tương tục và phân biệt dưới. 

Chánh văn : 


2. BÁT ĐOẠN TƯƠNG ƯNG NHIÊM : Tín 
Tương Ưng Địa dùng phương tiện tu học, dần dân có thể 
bỏ, đắc Tịnh Tâm Địa thì rốt ráo la. 

Giải thích : 

BÁT ĐOẠN là không đút đoạn, chỉ cho sự tương tục 
không dứt của Tương Tục Tướng. Dòng vọng niệm của 
mình là một dòng tương tục không có khoảng hở. TỊNH 
TÂM ĐỊA là quả vị Sơ địa. Trải qua các vị Thập Trụ, Thập 
Hạnh, Thập Hồi Hướng dùng các pháp chỉ, quán v.v... tu tập 
đến khi CHỨNG được pháp thân, gọi là ĐC TỊNH TÂM 
ĐỊA. Đắc Tịnh Tâm Địa thì cắt đứt được sự tương tục của 
dòng vọng niệm. Vậy theo luận đây, CHỨNG PHÁP THÂN 


127 


không chỉ là cái chuân để đánh giá hạng vị tu hành, mà còn 
để biết sự tương tục của dòng vọng niệm đã có khoảng hở. 
Nói RỐT RÁO, vì trước đó chỉ do đè nén mà thấy có khoảng 
không, không phải đã lìa được cái nhiễm tương tục này, đến 
khi chứng được một niệm nhân - pháp đều không, dòng 
tương tục mới thật sự dứùt. Dứt, không có nghĩa là dòng 
vọng niệm đã hoàn toàn hết. Phải đến Bát địa, dòng vọng 
niệm mới hết, vì lúc ấy trí phân biệt bị đẹp bỏ hoàn toản. 
Nhân dứt thì duyên mới thật sự dứt. Vì thế trong phần 4 
tướng giác trên, nhập Sơ địa rồi vẫn còn giác tướng tương 
tục. 


Ngài Hiền Thủ nói: “7? Thập Trụ trở đi, tu phương 
tiện Tâm và Tư của Duy thức, cho đến Sơ địa thì chứng được 
chân như viên mãn không có ba tánh.” ˆ Phân biệt pháp chấp 
chẳng thể hiện tiên, nên nói 'Tịnh Tâm Địa rối ráo lìđ`. 


Chánh văn : 

3. PHÂN BIỆT TRÍ TƯƠNG ƯNG NHIÊM : Cụ 
Giới Địa la dân, cho đên Vô Tướng Phương Tiện Địa 
mới rôt ráo lìa. 

Giải thích : 

CỤ GIỚI ĐỊA là Nhị địa. VÔ TƯỚNG PHƯƠNG 
TIỆN ĐỊA là Thât địa. Pháp môn bât nhị mà nhà thiên hay đề 
cập đên chính là đê phá thăng vào phân “Phân biệt trí tương 
ưng nhiêm' này. TRÍ nói đây là trí phân biệt nhiễm tịnh 
không phải là trí phân biệt mang màu sắc châp thủ của phân 
Kê Danh Tự. 


3 3 tánh : biến kế, y tha và viên thành. 


128 


Từ Cụ Giới Địa cho đến Thất địa vẫn còn dùng phương 
tiện để trừ sạch hiện tập nên nói LÌA DÂN. Tuy chưa được 
vô công dụng hạnh như ở Bát địa, nhưng ở địa vị Thất địa, 
cái giác thường hiện tiền, không còn bị phần nhiễm phân biệt 
chi phối, nên nói RÔT RÁO LÌA. Trong tất cả thời, tắt cả chỗ 
mà dụng được cái giác để niệm niệm không phân biệt, phiền 
- không hiện hành, chính là địa vị này. Kinh Hoa Nghiêm 

ói: “Bồ tát này thường siêng tu tập phương tiện huệ, khởi 
ấn thù thăng, an írụ bắt động, không một niệm thôi nghỉ phê 
bỏ. Đi, đứng, năm, ngôi, nhân đến lúc ngủ x chiêm bao 
cũng chưa từng tương ưng với các chướng .. 

Tuy ở địa vị nảy, tất cả tâm tưởng nà dứt không còn 
khởi trở lại, nhưng kinh Lăng Già vẫn cho cái trí siêu tình ấy 
là trí lừa quẻ. Chỉ khi vào được hạnh vô công dụng của Bát 
địa mới được gọi là bậc tối thăng. 

Chánh văn : 

4. HIỆN SẮC BÁT TƯƠNG ƯNG NHIÊM : Sắc 
Tự Tại Địa có thể lìa. 

Giải thích : 

Do tâm thê bất giác vọng động mà hiện Năng Kiến và 
Cảnh Giới Tướng. Cái hiện cảnh giới ấy gọi là HIỆN SẮC 
BẤT TƯƠNG ƯNG NHIÊM. Cái hiện ây do vô minh mà 
có, vô minh hết thì “hiện sắc” cũng không, nên nói NHIÊM. 


SẮC TỰ TẠI ĐỊA là chỉ cho địa vị Bát địa, còn gọi là 
Bắt Động Địa. Gọi là Bất Động vì trí vô phân biệt nhậm vận 
tương tục, tướng dụng phiền não không làm lay động được.” 
Kinh Hoa Nghiêm ví hạng Bất Động này như người vừa tỉnh 


*3 Thành Duy Thức Luận. 


129 


mộng “Jƒ nhu: có người trong giác mơ thấy mình té trong 
sông lón, vì muốn thoát nạn nên phát đại dũng mãnh, hành 
đại phương tiện. Do đại dũng mãnh và đại phương tiện nên 
liên thức giác. Khi đã thức giấc thì những việc làm trong mơ 
liển dự”. Đại đăng mãnh và đại phương tiện chỉ cho ý chí và 
phương tiện tu hành mang tính dụng công từ Sơ địa đến Thất 
địa. Nhờ sức dụng công ấy mà hoàn tỉnh, tức nhập Bát địa. 
Nhờ hoàn tỉnh mà biết tất cả chỉ là mộng mị. Sự đũng mãnh 
và đại phương tiện kia cũng là những việc làm trong mộng, 
tỉnh rồi liền không, nên nói “vô công dụng”. 


CÓ THÊ LÌA vì đã phá được cái nhiễm hiện sắc Ấy, 
nhận ra được tánh như huyễn của cảnh giới. Ngài Hàm Thị 
nói: “Đệ Bát địa thấy pháp vô ngã, giác tự tâm hiện tất cả 
cảnh giới thảy như mộng huyễn. Liên dùng tự giác chiếu liễu 
nhập như huyễn tam muội hiện tất cả thân như trăng đáy 
nước, bóng trong gương, như ý tự tại khắp các cõi Phát”. Địa 
này được 2 điều tự tại là hiện thân tướng và quốc độ nên gọi 
là SẮC TỰ TẠI. Song địa này vẫn còn bị 2 nhiễm dưới chỉ 
phối. 
Chánh văn : 


5. NĂNG KIÊN TÂM BÁẤT TƯƠNG ƯNG 
NHIEM : Tâm Tự Tại Địa có thê la. 

Giải thích : 

Đây là chỉ cho tướng Năng Kiến. Tâm Tự Tại Địa là 
Cửu địa. Cửu địa phá tiêp một phân câu sanh của sở tri, nên 
ngoài lực dụng có được khi nhập Bát địa, còn được 4 thứ trí 
vô ngại sau : l/ Thông đạt tự tại vê ngôn từ. 2/ Hiệu biệt giáo 
pháp một cách không ngăn ngại. 3/ Hiểu biệt về nghĩa không 
ngăn ngại. 4/ Biện tài vô ngại, thâu rõ mọi cơ nghi, khéo vì 


130 


người nói pháp. Được 4 cái vô ngại này là do tâm đã được tự 
tại, không bị cái nhiễm NĂNG KIÊN TƯỚNG làm ngăn 
ngại, nên nói “TÂM TỰ TẠI ĐỊA có thể lìa”. 


Chánh văn : 

6. CĂN BẢN NGHIỆP BÁT TƯƠNG ƯNG 
NHIÊM: Bồ tát địa tận nhập Như Lai Địa có thể ha. 

Giải thích : 


Đây là chỉ cho phần Nghiệp Tướng đầu tiên. Nó là nền 
táng để các tướng nhiễm khác sanh khởi nên gọi là CĂN 
BẢN. Địa vị tận cùng của Bồ tát gọi là BÒ TÁT ĐỊA TẬN. 
Địa này, km cang dụ định hiện tiên, dứt một lần 2 loại câu 
sanh sở tri vi tê và chủng tử phiên não chướng nhậm vận 
hăng khởi mà nhập biên quả Như Lai. 

Chánh văn : 

Nghĩa chăng rõ được nhất pháp giới thì từ Tín Tương 
Ứng Địa quán xét, học, đoạn ... nhập Tịnh Tâm Địa thì 
tùy phân được lìa, cho đên Như Lai Địa có thê la rôt ráo. 

Giải thích : 

“NHẬP Tịnh Tâm Địa thì tùy phân được lìa” vì đã rõ 
được ít phần về nhất pháp giới. Trải qua 10 địa đến Như Lai 
Địa thì thấu suốt hoản toàn nên nói LÌA RỐT RÁO. Lìa rỐt 
ráo là lìa cái CHĂNG RÕ ấy. Sau là giải thích về nghĩa 
TƯƠNG ƯNG và BÁT TƯƠNG ƯNG ở phân 6 nhiễm trên. 

Chánh văn : 


Nghĩa tương ưng là, tâm niệm pháp khác y nơi 
nhiềm tịnh sai biệt mà trỉ tướng duyên tướng đông. 


131 


Giải thích : 

Phần TƯƠNG ƯNG này là chỉ cho 3 nhiễm tâm đầu. 
Do tâm cảnh hòa hợp mà sanh 3 cái nhiễm này nên gọi 3 cái 
nhiễm này là TƯƠNG ƯNG NHIẼM. 


Giải thích một cách chỉ tiết thì TÂM là chỉ cho tâm 
VƯƠN, gồm Alaida, Matna, ý thức và 5 thức thuộc sắc căn. 
NIỆM PHÁP là chỉ cho tâm sở niệm pháp, gồm 51 tâm sở. 
TÂM NIỆM PHÁP KHÁC vì tâm vương không phải là tâm 
sở. Tâm sở là loại tâm hệ thuộc vào tâm vương, phải nương 
tâm vương mới khởi được. Đối với cảnh sở duyên, nó có thê 
nhận được cả tướng riêng trong khi tâm vương chỉ nhận lây 
tướng chung mà thôi. Khác là như thế. 


NHIÊM TỊNH SAI BIỆT là chỉ cho cảnh bị phân biệt. 
Y NƠI NHIÊM TỊNH thì biết TRI TƯỚNG DUYÊN 
TƯỚNG ĐÔNG là đồng ở mặt nhiễm tịnh. Ngài Hiền Thủ 
giải thích: “7m vương trì tịnh, tâm pháp cũng đồng. Tâm 
vương duyên nhiễm, tâm pháp cũng động. Trỉ tướng tức năng 
tri đồng. Duyên tướng tức sở duyên đồng”. Nghĩa là, vương 
và sở tuy khác nhau, nhưng khi chúng cùng duyên một cảnh 
mà chúng đồng nhiễm hay đồng tịnh thì gọi là TƯƠNG 
ƯNG. 


Chánh văn : 

Nghĩa bắt tương ưng là, tâm bất giác thường không 
riêng khác, chăng đông về trỉ tướng duyên tướng. 

Giải thích : 

Phần BẤT TƯƠNG ƯNG này chỉ cho 3 nhiễm sau. 3 
nhiễm này là do tâm bât giác vọng động mà ra, không phải từ 
sự hòa hợp giữa tâm và cảnh mà có, nên nói “âm bât giác 


132 


THƯỜNG KHÔNG RIÊNG KHÁC”. Với 3 BÂT TƯƠNG 
ƯNG, vương sở chưa phân thì không thê lập bày đồng khác, 
nên nói '“CHĂNG ĐÔNG về tri tướng duyên tướng”. 


Chánh văn : 

Nghĩa nhiễm tâm là, còn gọi là phiền não ngại, vì hay 
làm chướng căn bản trí chân như. 

Giải thích : 

Nhiễm tâm là chỉ 6 nhiễm trên. Do 6 nhiễm ấy mà có 
nhiễm tâm. PHIEN NÃO NGẠI là tên khác của nhiễm tâm 
nên nói CON GỌI LA. 

Mi HAY... là để giải thích vì sao gọi là phiền não ngại, 
vì che chăn không cho căn bản trí hiên, nên gọi là NGẠI. 

CĂN BẢN TRÍ CHÂN NHƯ là chỉ cho cái thê “như 
thật không" nói trên. Gọi CAN BẠN vì nó là tánh thê của tât 
cả pháp nhiễm tịnh. Cũng là căn bản của mọi loại trí nên gọi 
là CAN BẠN TRÍ. Tâm không có 6 tướng nhiễm tâm ấy thì 
chứng được phân căn bản trí này. 

Chánh văn : 

Nghĩa vô minh là, còn gọi là trí ngại, vì hay làm 
chướng thê gian tự nhiên nghiệp trí. 

Giải thích : 

VÔ MINH tức căn bản vô minh, là duyên làm chân thể 
thanh tịnh biên động. THE GIAN TỰ NHIÊN NGHIẸP TRÍ 
là chỉ cho trí Nhât thiệt chủng của Phật. Trí này thông đạt 


133 


được tổng tướng lẫn biệt tướng của tất cả pháp, lại biết được 
đạo pháp của tât cả chư Phật và nhân chủng của tât cả chúng 
sanh trong ba đời, có nghiệp dụng lợi lạc cho loài hàm thức 
chăng thê nghĩ bàn. Đây thuộc vê hậu đăc trí. Không phá 
được phân căn bản vô minh này thì không thê có được loại trí 
tuệ viên mãn như Phật nên nói HAY LÀM CHƯNG... 

Chánh văn : 

Nghĩa ấy thế nào? 

Giải thích : 

Hỏi “Vì sao nói nhiễm tâm làm chướng căn bản trí, vô 
minh làm chướng thê gian nghiệp trí?”. Sau là giải thích. 

Chánh văn : 

Vì y nhiễm tâm, năng kiến năng hiện, vọng thủ 
cảnh giới, trái với tánh bình đăng. 

Giải thích : 

Đây, giải thích phần nhiễm tâm làm chướng căn bản trí. 
Trên nói “Tự tánh thanh tịnh mà có vô minh. BỊ vô minh 
nhiễm, có tâm nhiễm ây”. Từ cái nhiêm tâm ây mà có năng 
kiên, năng hiện nên nói Y NHIEM TÂM. Năng kiên, năng 
hiện là chỉ cho tướng Năng Kiên và Cảnh Giới Tướng trên. 
Do phân năng - sở mới sanh phân biệt, trái với tánh vôn 
không năng sở phân biệt, nên nói “TRẢI VỚI tánh bình 
đăng”. 

Chánh văn : 

Vì tất cả pháp thường fĩnh lặng, không có tướng 
khởi. Vô minh bât giác, vọng cùng pháp trái, nên chăng 


134 


hay tùy thuận được với mọi loại trí thông suốt hết thảy 
cảnh giới thê gian. 

Giải thích : 

Đây là giải thích vì sao chúng sanh không có, hay chỉ 
được từng phân cái trí tròn sáng với vô vàn diệu dụng của 
Phật. Chỉ vì tâm chúng sanh động mà không có được cái 
dụng chăng thê nghĩ bàn ây. 


Giải thích phần NHÂN DUYÊN của sanh diệt xong. 
Sau là nói về TƯƠNG sanh diệt. 


Chánh văn : 
Lại nữa, TƯỚNG SANH DIỆT có 2. Thế nào là 2? 


Một là thô, vì cùng với tâm tương ưng. Hai là tế, vì 
cùng với tâm bắt tương ưng. Lại có thô trong thô là cảnh 
giới của phàm phu. Tế trong thô và thô trong tế là cảnh 
giới của Bồ tát. Tế trong tế là cảnh giới Phật. 2 loại sanh 
diệt Ấy nương nơi sự huân tập của vô minh mà có. Đó là y 
nhân, y duyên. Y nhân là nghĩa bất giác. V duyên là 
nghĩa vọng tạo cảnh giới. 

Giải thích : 

Tướng sanh diệt có 2 là THÔ và TẾ. THÔ là chỉ cho 6 
thô, TẾ là chỉ cho 3 tế, đều thuộc bất giác. 3 tế thuộc “bất 
tương ưng nhiễm nên nói “Tế vì cùng với tâm BẤT 
TƯƠNG ƯNG”. 6 thô là do sự hòa hợp giữa tâm và cảnh mà 
ra, nên nói “Vì cùng với tâm TƯƠNG ƯNG”. 

Trong 6 thô, 4 tướng sau thô hơn 2 tướng đầu nên nói 4 
tướng sau là THÔ. 4 tướng thô ấy đều thuộc 6 thô nên nói 
THÔ TRONG THÔ. Nhị thừa, Bồ tát mới phát tâm và phàm 


135 


phu giác 4 tướng này nên nói “THÔ TRONG THÔ là cảnh 
giới của phàm phu”. Gọi cả Nhị thừa và Bồ tát mới phát tâm 
là phảm phu vì các vị chưa thấy được nhân Phật tánh như Bồ 
tát đăng địa. 


Bồ tát đăng địa giác 4 tướng Tương Tục Tướng, Trí 
Tướng, Cảnh Giới Tướng và Năng Kiến Tướng. Tương Tục 
và Trí Tướng là 2 tướng đầu trong 6 thô, thuộc phân tế của 6 
thô, nên nói TÉ TRONG THÔ. So với Nghiệp Tướng của 3 
tế thì Cảnh Giới Tướng và Năng Kiến Tướng là thô, nên nói 
THÔ TRONG TẾ. Bồ tát từ Sơ địa đến Thất địa giác 2 tướng 
Trí và Tương Tục. Bồ tát từ Bát địa trở lên giác 2 tướng Cảnh 
Giới và Năng Kiến, nên nói “Tế trong thô và thô trong tế là 
CẢNH GIỚI CỦA Bồ tát”. 

TẾ TRONG TẾ là chỉ cho Nghiệp Tướng trong 3 tế. 
Bồ tát địa tận giác được phần Nghiệp Tướng, nhưng chỉ ở địa 
vị Phật mới thấu được toàn bộ cảnh giới lật mê làm ngộ này, 
nên nói “Tế trong tế là CẢNH GIỚI CỦA PHẬT”. Vì thế, 
chứng được Phật nhân thì tiêu 9 tướng không 3 tánh, nhưng 
viên mãn quả Phật lại đủ cả 4 trí lẫn 3 thân. 


Do chân như không tánh, bất giác huân thành vô minh 
mà sanh 3 t, nên nói “Y NƠI sự huân tập vô minh mà có”. 
Sanh 3 tế rồi, lại lấy cái tế thứ ba là Cảnh Giới Tướng làm 
duyên, tiếp tục sanh khởi 6 thô nên nói Y NHÂN, Y 
DUYÊN. NHÂN là chỉ cho tướng bắt giác đầu tiên tức căn 
bản vô minh, DUYÊN là chỉ cho Cảnh Giới Tướng, nên nói 
“*Y NHÂN là nghĩa bất giác, Y DUYÊN là nghĩa cảnh giới 
vọng tạo”. Cảnh giới vọng tạo là chỉ cho Cảnh Giới Tướng. 
Cảnh giới này không thật nên nói VỌNG TẠO. 


Chánh văn : 


136 


Nếu nhân diệt thì duyên diệt. Nhân diệt nên tâm bắt 
tương ưng diệt. Duyên diệt nên tâm tương ưng diệt. 

Giải thích : 

Do cái nhân là bất giác mới có 3 tế, nêu bất giác diệt thì 
3 tế không còn, trong đó có Cảnh Giới Tướng, nên nói 
“NHÂN DIỆT thì duyên diệt”. 3 tế thuộc bất tương ưng nên 
nói “NHÂN DIỆT nên tâm bất tương ưng diệt”. Cảnh Giới 
Tướng diệt thì không có duyên đề sanh khởi 3 thô thuộc tâm 
tương ưng, nên nói “DUYÊN DIỆT nên tâm bắt tương ưng 
diệt”. 

Như vậy 6 nhiễm chỉ thật sự hết khi căn bản vô minh bị 
phá. Nói vậy không có nghĩa tu thì hành giả phải phá thắng 
vào phần “căn bản vô minh' Ty, Muốn cũng không được. Vì 
nó thuộc phần quá tế. Muốn phá được cái tế này thì trước 
phải phá bớt những cái thô, như muốn thấy lõi bắp thì phải lột 
bỏ mấy lớp vỏ ngoài trước. Điều này được hiền rõ trong quá 
trình ngược dòng hoàn tịnh, thủy giác có đến 4 tướng, 6 
nhiễm cũng phải trừ dần từ thô đến tế. Đây nói NHÂN DIỆT 
THÌ DUYÊN DIỆT là để hiểu, dù trơng ưng nhiễm đã phá 
mà cội gốc vô minh chưa phá thì cũng chưa xong. Uân - XỨ - 
giới đã phá mà vô minh chưa hết thì chưa phải là niết bản rốt 
ráo. Chỉ khi phá được hoản toàn phần căn bản vô minh thì 
nhiễm tâm mới thật sự dứt. Diệt Tận Định của A La Hán chỉ 
mới là hóa thành chưa phải bảo sở cũng vì duyên diệt mà 
nhân chưa diệt. Chỉ khi nhân diệt thì duyên mới thật sự diệt. 
Chỉ là duyên diệt thì nhân chưa diệt. Vì thế không nên lưu giữ 
tư tưởng “Hành diệt thì thức diệt”. 

Chánh văn : 


137 


Hồi : Nếu tâm diệt làm sao tương tục? Nếu tương 
tục vì sao nói rốt ráo diệt? 

Giải thích : 

TÂM DIỆT là chỉ cho tâm tương ưng lẫn bất tương 
ưng. TƯƠNG TỤC là chỉ cho sự nối tiếp sau khi đã diệt hết 6 
loại nhiễm tâm. Đại khái là, người nghe do quen với tư tưởng 
TƯỚNG và THẺ là một, nên khi nghe tâm diệt thì thắc mắc 
rằng “Nếu tâm đã diệt thì trí và dụng của Phật là gì? Nếu trí 
và dụng của Phật còn, chúng sanh vẫn có chỗ y chỉ để tương 
tục thì sao lại nói là rốt ráo điệt??. Sau là giải thích. 

Chánh văn : 

Đáp : Nói diệt, chỉ là tướng của tâm diệt, chẳng phải 
thể của tâm diệt. Như gió nương nước mà có tướng động. 
Nếu nước diệt thì tướng gió đoạn dứt không có chỗ y chỉ. 
Vì nước chắng diệt, tướng øió tương tục. Chỉ là gió diệt mà 
tướng động diệt theo, chẳng phải nước diệt. Vô mỉnh cũng 
vậy, nương nơi thể của tâm mà động. Nếu thể của tâm diệt 
thì chúng sanh đoạn dút, không có chỗ y chỉ. Vì thể chẳng 
diệt mà tâm được tương tục. Chỉ là sỉ diệt nên tướng của 
tâm diệt theo, chắng phải tâm trí diệt. 

Giải thích : 

Trên đã phân rõ tâm chúng sanh có 2 phần là THÊ 
không sanh diệt và TƯỚNG thì sanh diệt. Đây nói DIỆT, chỉ 
là tướng của tâm diệt, không phải là thể của tâm diệt. Tướng 
ô nhiễm diệt mà thể tánh vô vàn công đức không diệt nên 
không rơi vào đoạn diệt mà hiển bày vô lượng trí, vô lượng 
dụng. Nói RỐT RÁO DIỆT là diệt hết tướng ô nhiễm của 


138 


tâm, không phải diệt cái thê của tâm. Ô nhiễm hết thì tâm 
diệu giác hiên bày, như bụi hết thì mặt gương lộ rõ. 
Đưa ra ví dụ gió và nước đây là nhăm đề người hiểu 


TƯỚNG không lia THẺ nhưng TƯỚNG không phải là 
THẼ. 


Gió là chỉ cho vô minh bất giác. Biển nước chỉ cho 
chân thê thường trụ. Gió vô minh tác động vào biển nước 
chân thể ấ ây khiến nó thành đủ thứ hình tướng nhấp nhô, gọi 
là sóng. Nếu không có cái chân thẻ ấy thì gió vô minh nhiều 
bao nhiêu, sóng cũng không thê có. Nghĩa là, chúng sanh lưu 
chuyên biến dạng qua 6 đường là do vô minh, nhưng phải có 
sản cái chân thê thường trụ làm nền tảng thì vô minh ấy mới 
có chỗ tác động mà có biến sóng trong 6 đường. Không có 
biển nước ấy thì vô minh không nương đâu mà tạo được 2 
tướng thô tế trên, chúng sanh cũng không nương đâu mà lưu 
chuyển. Giờ nói DIỆT không phải là diệt biển nước chân thể 
mà là diệt vô minh. Gió vô minh diệt thì biển sóng đừng. 
Biển sóng dừng thì ngay đó là biển nước. Nhiễm ô hết thì 
ngay chỗ hết ây là chân như thường trụ đầy đủ vô lượng 
tướng công đức thanh tịnh. 

SI là chỉ cho vô minh. Nói TRÍ là do đối với SI mà nói. 
Nói TÂM là đối với TƯỚNG CỦA TÂM mà nói. Diệt là 
diệt SI và TƯỚNG CỦA TÂM không phải là diệt TRÍ và 
TÂM nên nói “Chắng phải TÂM TRÍ diệt”. 

Đại Thừa Khởi Tín Luận 
Hết phân I 


139 


140 


ĐẠI THƯA KHƠI TÍN LUẬN 
BÒ TÁT MÃ MINH tạo luận 
TAM TẠNG CHÂN ĐÉ dịch từ Phạn sang Hán 
Phân II 


ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 


Chánh văn : 

Lại nữa, có 4 loại pháp huân tập nghĩa, nên nhiễm 
pháp và tịnh pháp khởi chắng dứt. Thê nào là 42 

1. Tịnh pháp, gọi là chân như. 

2. Nhân của tất cả nhiễm ô, gọi là vô minh. 

3. Vọng tâm, gọi là nghiệp thức. 

4. Cảnh giới hư vọng, đó là 6 trần. 

Giải thích : 

HUẦN là xông tỚp. TẬP là lặp đi lặp lại, ta hay dùng 
từ thói quen đề chỉ cho việc này. Như vậy HUÂN TẬP là chỉ 
cho tính xông ướp do việc lặp lui lặp tới mà thành. Những gì 
được lặp lui lặp tới mãi mới thành huân tập. Như ngày nào 
cũng ngôi thiền là mình đang huân tập việc ngôi thiền vào 
thức tạng. Ngày nào cũng học Hán văn là mình đang huân 
tập Hán văn vào thức tạng. Ngày nào cũng nôi sân là đang 
huân cái sân vào thức tạng. Ngày nào cũng hét là đang huân 
cái hét vào thức tạng. 

Đặc tính của huân tập là thứ gì được huân tập nhiều thì 
thứ đó trở nên bền bĩ và có sức mạnh vượt trội. Như áo quần 
đem ướp hương càng lâu thì mùi thơm càng nhiều. Thần 
đồng về âm nhạc, toán học v.v... là do âm nhạc hay toán học 
được huân tập sâu xa trong thức tạng. Bảy tám tuôi đã muôn 
xuât gia vì chủng tu hành được huân tập sâu dày. 


141 


CÓ 4 LOẠI PHÁP HUÂN TẬP là việc huân tập dựa 
vào 4 pháp này mà phát khởi. NGHĨA, là ý nghĩa của 4 loại 
đó. Đó là chân như, vô minh, nghiệp thức và cảnh giới 6 trần. 
4 thứ này huân tập qua lại mà có nhiễm pháp và tịnh pháp. 
NHIÊM PHÁP là chỉ cho pháp thuận dòng với bất giác. 
TỊNH PHÁP thì thuộc thủy giác ngược dòng hoàn tịnh. 


TỊNH PHÁP mà đây chỉ nói CHÂN NHƯ vì chân như 
là nền tảng của tịnh pháp. Ngài Hiền Thủ nói: “7jnh pháp, 
gọi là chân như là chân như trong môn sanh diệt. Vì có 3 
nghĩa nên nói là tịnh pháp. 1. Uớc về thể mà nói, từ xưa đến 
nay nó vốn thanh tịnh. 2 Ước về tướng của thể mà nói, vì nó 
làm nội huân lật nhiễm thành tịnh. 3.Uớc vê dụng huân biển 
mà nói, là ứng cơ thì thành tịnh duyên". 

NHIÊM Ô là chỉ cho 6 nhiễm, 3 tế và 6 thô. Tất cả đều 
do vô minh mà có. Vô minh là nhân sanh ra các thứ đó nên 
nói “NHÂN nhiễm ô gọi là vô minh”. 

VỌNG TÂM là chỉ cho tâm vọng tưởng của chúng 
sanh. Bất giác tâm động sanh cái năng thây cùng cảnh giới Dị 
HỘ, Trên những thứ hư vọng ấy lại sanh phân biệt, chấp thủ 

. Tất cả đều thuộc vọng tâm. Nghiệp thức là nhân nên 
đói “VỌNG TÂM gọi là nghiệp thức”. 

Chân như, vô minh, nghiệp thức và 6 trần huân tập qua 
lại ra sao khiến tịnh pháp và nhiễm pháp khởi chắng dứt sẽ 
được làm rõ ở các phần sau. Đầu tiên là nêu ví dụ đề có thể 
hình dung về nghĩa HUÂN TẬP. Sau, đi vào chỉ tiết. 

Chánh văn : 


Nghĩa HUẦN TẬP là, như ở thế gian áo quân thật 
không hương, nêu người dùng hương xông ướp thì tât có 


142 


mùi hương. Đây cũng vậy, chân như tịnh pháp thật 
không ô nhiễm, chỉ do vô minh mà huân tập nên có 
tướng nhiễm. Vô minh nhiễm pháp thật không có nghiệp 
thanh tịnh, chỉ do chân như mà huân tập nên có dụng 
thanh tịnh. 

Giải thích : 

Nghĩa HUÂN TẬP, đây dùng ví dụ áo quần vốn không 
có mùi hương, nhưng do dùng hương xông ướp mà thành có 
mùi hương đê hình dung về nghĩa của huân tập. XÔNG ƯỚP 
là chỉ cho việc huân tập. 

ĐÂY CŨNG VẬY là, nhiễm pháp và tịnh pháp cũng 
như áo quần bị đem ủ hương mà có mùi thơm : Nhiễm pháp 
là do vô minh xông ướp chân như mà thành. Tịnh pháp là do 
chân như xông ướp lại vô minh mà có dụng thanh tịnh. Việc 
huân tập đã như dùng hương xông ướp thì khi không xông 
ướp mùi hương sẽ hết. Không để vô minh huân mà chỉ lây 
chân như huân thì nhiễm pháp hết, tịnh pháp sẽ hiển lộ hoàn 
toàn. Sau là đi vào chỉ tiết. 


Chánh văn : 
_Thế nào là HUÂN TẬP KHỞI NHIÊM PHÁP 
CHÁNG DỨT? 
Giải thích : 
Đây hỏi để giải thích quá trình chân như bị vô minh 
huân mà có nhiêm pháp. Chính là quá trình bât giác. Nói 
CHÀNG DUƯT vì một khi sự huân tập thành hình thì nó có 


143 


lực khiến sự huân tập càng nói tiếp. Như trạng thái nghiện 
thuốc hoặc nghiện rượu. Do đã tập quen với thuốc lá và rượu 
nên thói quen ấy tạo ra một lực khiến việc uống và hút ấy tiếp 
diễn không ngừng. Vì thế một khi thứ gì đã thành thói quen 
thì bỏ rất cực. 


Chánh văn : 


Đó là, do nương pháp chân như mà có vô mỉnh. Vì 
có vô minh nhiễm pháp làm nhân liền huân tập chân 
như. Do huân tập nên có vọng tâm. Vì có vọng tâm liền 
huân tập vô minh. 

Giải thích : 

Đây là nói sơ qua quá trình huân tập khởi nhiễm pháp. 
Đầu tiên là giới thiệu vô minh từ đâu mà có. Trong Như Lai 
Tạng có 2 nghĩa minh và vô minh. Minh, là giác thể vốn 
minh. Vô minh, là giác thê vốn không tánh, vì cực chân nên 
không phân biệt, trong cái không phân biệt mà trạm nhiên 
thường trụ gọi là diệu, trong cái không phân biệt mà mờ mịt 
chắng tỉnh gọi là vô minh. Vì vậy nói 'NƯƠNG PHÁP chân 
như mà có vô minh”. 

“Vì có vô minh nhiễm pháp làm nhân liền HUÂN TẬP 
CHÂN NHƯ” là, vô minh nương chân như mà khởi, rồi lại 
lấy chân như làm chỗ huân, huân chân như thành nghiệp 
thức. Nghiệp thức xuất hiện lại huân tập vô minh mà thành 
các tướng bất giác kế tiếp nên nói “Vì có vọng tâm liền 
HUẦN TẬP VÔ MINH”. Theo đây thì thấy, năng huân có 2 
thứ là VÔ MINH và VỌNG TÂM. Phần dưới phân thành 2 
là vọng tâm huân tập và vô minh huân tập là vì vậy. 

Kế là trình bày quá trình trên một cách chỉ tiết. 


144 


Chánh văn : 


Chẳng rõ được pháp chân như, bất giác niệm khởi 
hiện cảnh giới hư vọng. Do có cảnh giới hư vọng và 
nhiễm pháp làm duyên liền huân tập vọng tâm khiến tâm 
ấy niệm trước tạo mọi thứ nghiệp, thọ tất cả khổ của thân 
lẫn tâm. 

Giải thích : 

“CHẲNG RÕ ĐƯỢC pháp chân như” là nói vô minh 
nương chân mà khởi. BẤT GIÁC NIỆM KHỞI là chỉ cho 
quá trình vô minh nhiễm pháp huân chân như thành vọng 
tâm. Vọng tâm đây chỉ cho phân tế là nghiệp thức. Nghiệp 
thức lại huân tập vô minh làm phát sanh 2 tướng Năng Kiến 
và Cảnh Giới Tướng nên nói HIỆN CẢNH GIỚI HƯ 
'VỌNG. Trên cảnh hư vọng ấy lại sanh phân biệt và chấp thủ 
nên nói “Do có cảnh giới ... làm duyên liền huân tập vọng 
tâm, khiến tâm ấy NIỆM TRƯỚC”. NIỆM là chỉ cho Trí 
Tướng và Tương Tục Tướng. TRƯỚC là chỉ cho Chấp Thủ 
Tướng và Kế Danh Tự Tướng. Đã chấp thủ dính mắc thì 
TẠO MỌI THỨ NGHIỆP, chỉ cho Khởi Nghiệp Tướng. 
Tạo nghiệp rồi thì phải THỌ TẤT CÁ KHÔ của thân lẫn 
tâm, chỉ cho Nghiệp Hệ Khổ Tướng. 


Chánh văn : 


Nghĩa huân tập cảnh giới hư vọng có 2 thứ. Thế nào 
là2? 


1. Huân tập tăng trưởng niệm. 
2. Huân tập tăng trưởng thủ. 
Giải thích : 


145 


Đây là nói rõ lại quá trình “Cảnh giới hư vọng và 
nhiễm pháp làm duyên liền huân tập vọng tâm khiến tâm ấy 
niệm trước” trên. Cảnh giới làm duyên huân tập vọng tâm là 
vọng tâm nương nơi cảnh giới hư vọng mà xông ướp thêm 
vô minh nên nói HUÂN TẬP CẢNH GIỚI. Tức lẫy nghiệp 
thức làm nhân, cảnh giới hư vọng làm duyên, sanh 4 tướng 
đầu của 6 thô. Trí Tướng và Tương Tục Tướng thuộc vê 
NIỆM. Chấp Thủ và Kế Danh Tự thuộc về THỦ. 


Bởi quá trình trên được lặp lui lặp tới với tất cả pháp ở 
thê gian khiên người đời CAẢNG THEM phân biệt, so đo, 
dính mắc đối với ngoại cảnh, dòng vọng niệm ngày một 
tương tục bền chắc, nên nói HUÂN TẬP TĂNG TRƯỞNG 
NIỆM và HUẦN TẬP TĂNG TRƯỞNG THỦ. 

Dưới là nói rõ về sự huân tập của vô minh và vọng tâm. 
Vô minh và vọng tâm làm năng huân, huân tập chân như và 
nghiệp thức. 

Chánh văn : 

A. Nghĩa VỌNG TÂM HUẦN TẬP có 2. Thế nào là 2? 

Giải thích : 

Vô minh nương chân mà khởi, rồi huân lại chân như 
mà có nghiệp thức. Đây thuộc vô minh huân tập. Còn nghiệp 
thức huân vô minh làm phát sanh cảnh giới hư vọng, rôi 
nương nơi cảnh giới hư vọng ây mà khởi 4 thô ... thì thuộc 
VỌNG TÂM HUẦN TẠP. Vọng tâm huân tập này có 2 thứ 


Chánh văn : 


146 


1. Căn bản nghiệp thức huận tập : Làm cho A La 
Hán, Bích Chỉ Phật và tât cả Bô tát phải chịu cái khô 
sanh tử. 

Giải thích : 

CẢI KHÔ SANH TỪ là lấy theo bản trực giải của ngài 
Hám Sơn, còn bản sớ giải của ngài Hiện Thủ thì ghi là “Cái 
khô sanh diệt”. Song khô của sanh diệt hay sanh tử cũng đêu 
chỉ cho cái khô của “biên dịch sanh tử”. 

Đây là nghiệp thức làm năng huân, huân tập vô minh 
làm phát sanh Năng Kiên và Cảnh Giới Tướng. A LA HAN 
và BÍCH CHI PHẬT là quả tôi cùng của Thanh văn và 
Duyên giác. Trụ trong định này thì chư vị không còn bị sanh 
tử trong 3 cõi, lia được cái khô của phân đoạn thô, nhưng vân 
bị SỰ sanh diệt của phân “chuyên thức' chi phôi, nên nói 
“PHAI CHỊU cái khô của sanh diệt. TẤT CÁ BỘ TATlà 
chỉ cho Bô tát từ Tín Tương Ưng Địa trở đi, là các vị Bồ tát 
đôi với nhân không đã được tự tại (đã nói trong phân 6 nhiễm 
trên). Các vị đã lia được cái khô thô nhưng còn cái khô tê nên 
nói “CHỊU CẢI KHÔ của sanh diệt”. 

Chánh văn : 

2. Tăng trưởng phân biệt sự thức huân tập : Làm 
cho phàm phu phải chịu cái khô do nghiệp trói buộc. 

Giải thích : 

PHÂN BIỆT SỰ THỨC là chỉ cho ý thức trên. Đây, ý 
thức làm năng huân, huân tập nghiệp thức làm tăng trưởng 
tướng Châp Thủ và Kê Danh, rôi khởi hoặc tạo nghiệp mà 
chịu cái khô của “phân đoạn sanh tử”, nên nói “CHỊU CAI 
KHÔ do nghiệp trói buộc”. 


147 


Chánh văn : 
B. Nghĩa VÔ MINH HUÂN TẬP có 2. Thế nào là 2? 
Giải thích : 
Đây, vô minh làm năng huân. Năng huân đều là vô 
minh nhưng tùy thô tê mà có 2 thứ : 


Chánh văn : 

I1. Căn bản huấn tập : Vì hay thành tựu nghĩa 
nghiệp thức. 

Giải thích : 

CĂN BẢN là chỉ cho căn bản vô minh. Vô minh này 
huân tâm thê thành nghiệp thức v.v... nên gọi là CAN BAN 
HUẦN TẬP. 

Chánh văn : 

2. Sở khởi kiến và ái huân tập : Vì hay thành tựu 
nghĩa phân biệt sự thức. 

Giải thích : 

SỞ KHỞI, là được sanh khởi từ ... Dùng bồ nghĩa cho 
từ kiến và ái. Kiến và ái là 2 thứ được sanh ra từ căn bản vô 
minh nên gọi là SỞ KHỞI KIÊN VÀ ÁI. Tên khác của 
chúng là tứ trụ địa vô minh hay chỉ mạt vô minh. Được 2 thứ 
nảy xông ướp mà ý thức tăng trưởng, nên nói “Vì THANH 
TỰU nghĩa phân biệt sự thức”. 

Trên là nhiễm huân, dưới là tịnh huân. 

Chánh văn : 


148 


"Thế nào là HUÂN TẬP KHỞI TỊNH PHÁP 
CHÁNG DỨT? 


Giải thích : 

Đây hỏi để giải thích quá trình chân như huân vọng tâm 
mà có tịnh pháp. Đó là quá trình ngược dòng hoản tịnh, nói 
về trí thủy giác. 

Chánh văn : 


Là, vì có pháp chân như nên hay huân tập vô minh. 
Do lực nhân duyên huân tập, khiến vọng tâm chán sanh 
tử khô, thích cầu niết bàn. Vì vọng tâm ấy có nhân duyên 
chán và cầu nên liền huân tập chân như. 

Giải thích : 

LÀ, tức trình bày quá trình huân tập khởi tịnh pháp. 
Chân như tuy bị vô minh huân thành 6 nhiễm, nhưng bản 
thân nó vẫn có lực huân lại vô minh. Tâm chán cái khổ ở thế 
gian muốn cầu sự yên tịnh thánh lạc của niết bàn là biêu hiện 
cho lực tác dụng ây. Ngay đời sống đây, đang quay cuông 
trong tình cảm, vật chất hay gia đình mà bỗng khởi niệm 
ngao ngán và muốn sống một đời sống bình lặng, không đâu 
tranh v.v... dù chỉ một thoáng, cũng là biểu hiện của lực chân 
như. Hình tướng biểu hiện này bao gồm nhiều dạng, tùy thô 
tế mà thấy khác nhau. Song chúng có cùng một điểm chung 
là không muốn dính mắc vào danh lợi thế gian và mang 
khuynh hướng vị tha. 


149 


Tâm chán thế gian và cầu niết bàn xuất hiện thì quá 
trình vọng tâm huân tập chân như bắt đầu. Nói vọng huân vì 
cái chán và cầu ấy thuộc vọng tâm sanh diệt, song nó chịu sự 
chi phối của chân như nên tuy là vọng huân mà lại thành tịnh 
hạnh. Đây là phân thô của trí thủy giác. 


Chánh văn : 


Tự tin tánh mình, biết tâm vọng động, không có 
cảnh giới trước mắt, tu pháp xa la. Vì như thật biết 
không có cảnh giới trước mắt nên mỗi mỗi phương tiện 
khởi hạnh tùy thuận, không thủ không niệm, cho đến lâu 
xa... 

Giải thích : 

Tm “Tức tâm tức Phật, tin “Tam giới duy tâm, vạn 
pháp duy thức”, tin mình có khả năng làm Phật v.v... đều gọi 
là TỰ TIN TÁNH MÌNH. Song cái TIN nói đây chỉ mới là 
tin vào kinh luận hay thiện hữu tri thức giảng dạy mà tu tập, 
chưa phải là niềm tin bắt nguồn từ việc trực chứng của bản 
thân. Vì thế, BIẾT đây cũng là do tin mà biết, vẫn còn năm 


trong sự hiểu biết thuộc ý thức nhưng là phần ý thức hoàn 
tịnh. 

BIẾT TÂM VỌNG ĐỘNG là biết những thứ mình 
vẫn cho là âm mình như suy nghĩ, phân biệt, nhớ thương, vui 
buồn ... chỉ là tâm hư vọng không có thật thể. KHÔNG CÓ 
CẢNH GIỚI TRƯỚC MÁT vì vạn pháp chỉ do thức biến. 
Do có niềm tin như thế nên bắt đầu tu tập. 

TU PHÁP XA LÌA là dùng những phương tiện giúp 
trừ bỏ những thứ làm tâm mình vọng động. Quán những suy 
nghĩ, vui buôn khởi lên trong tâm là vọng rồi buông, không 


150 


đề chúng núi tiếp là đang thực hiện tu pháp xa lìa. Miên mật 
niệm Phật để nhiếp dòng vọng niệm là đang tu pháp xa lìa 
v.v... Tùy căn cơ của chúng sanh ở mỗi thời mà pháp tu để 
xa lìa này nhiều vô số. Song nhiều thế nào thì điểm chung 
của chúng vấn là đưa tâm trở vẻ trạng thái vốn trong lặng, 
không dính mắc mà thôi. 

NHƯ THẬT BIẾT là biết không do học hỏi mà là qua 
sự trực nghiệm của bản thân. Đây là chỉ cho cảnh giới trực 
chứng của Bồ tát Sơ địa. “MỖI MỖI PHƯƠNG TIỆN, khởi 
hạnh tùy thuận, không thủ không niệm, cho đến lâu xa ...” là 
nói về quá trình tu hành của hàng Thập địa HẠNH TÙY 
THUẬN là tu hạnh tùy thuận với chân như pháp tánh. Sơ địa 
chứng được nhất niệm vô sanh, y cứ nhất niệm ấy mà tu chân 
như tam muội nên nói là TÙY THUẬN. Bồ tát Sơ địa trở đi 
tập trung phá trừ phần Trí Tướng là nhân của 3 tướng Tương 
Tục, Chấp Thủ và Kế Danh nên nói KHÔNG THỦ KHÔNG 
NIỆẸM, chính là tu chân như tam muội nói trên. Song chỉ ở 
Bát địa, trí phân biệt mới thật sự dứt, nên từ Sơ địa đến mãn 
tâm Thất địa cái “không thủ không niệm” này vẫn còn trong 
vòng dụng công. Đến Bát địa mới thật là hoàn toàn “không 
thủ không niệm'. 

CHO ĐỀN LÂU XA là trải qua quá trình tu hành lâu 
xa”... đến địa vị cuối cùng của Bồ tát, thì có kết quả như 
sau : 


Chánh văn : 


.„« Nhờ lực huân tập nên vô minh diệt. Do vô mỉnh 
diệt nên tâm không khởi. Do không có khởi, cảnh giới 


* LAÂU XA, có thể chỉ là một kiếp, cũng có thể là vô số kiếp. Đây là 
tùy theo chủng tánh tu hành được huân tập trước đây của mỗi người. 


151 


diệt theo. Do nhân duyên đều diệt nên tướng của tâm đều 
hết, gọi là đắc niết bàn thành nghiệp tự nhiên. 

Giải thích : 

Do lực huân tập của trí thủy giác, ngược dòng 4 tướng 
là diệt, dị, trụ và sanh mà diệt được căn bản vô minh. Tuy quá 
trình diệt là diệt từ thô đi lần về tế - phải là tâm không khởi thì 
mới thấy được phân căn bản vô minh mà diệt - nhưng chỉ khi 
cái tế dứt rồi thì cái thô mới thật sự hết, vì nhân diệt thì quả 
mới thật sự diệt, nên nói “DO VÔ MINH diệt nên tâm không 
khởi”, là từ tế thuận lại thô. KHÔNG KHỞI nảy là chỉ cho 
Nghiệp Tướng và Năng Kiến Tướng. Vô minh hết thì tâm 
không còn bị lực ấy làm động mà có Nghiệp và Năng Kiến. 
Năng Kiến không thì Cảnh Giới Tướng cũng không, nên nói 
“Do KHÔNG CÓ khởi, cảnh giới diệt theo”. Cảnh giới diệt 
rồi thì tâm không nương đâu mà khởi phân biệt, tạo nghiệp, 
chịu khổ... Tức căn bản vô minh hết thì 9 tướng trong phần 
Bắt Giác cũng hết. Căn bản vô minh là NHÂN, Cảnh Giới 
Tướng là DUYÊN làm sanh khởi 6 thô, nên nói “Do nhân 
duyên đều diệt nên tướng của tâm đều hết”. TƯỚNG CỦA 
TÂM là chỉ cho 9 tướng bất giác hay 6 nhiễm. 


ĐẮC NIẾT BÀN là chỉ cho quả vị Phật. Đây là chỉ cho 
tâm thê đã sạch hết vọng nhiễm, thuần thanh tịnh và sáng 
suốt. Thành Phật thì có được tất cả mọi loại trí thông hết tất 
cả cảnh giới của chư Phật cũng như chúng sanh mà khởi 
nghiệp dụng chăng thể nghĩ bản, nên nói THÀNH NGHIỆP 
TỰ NHIÊN. Loại nghiệp dụng này chăng do tác ý mà thành, 
chỉ tùy sự cảm ứng với chúng sanh mà hiện nên nói TỰ 
NHIÊN. 


152 


Phần “Huân tập khởi tịnh pháp chăng dứt này? cũng có 
2 phân là vọng tâm huân và chân như huân. Huân tập khởi 
tịnh pháp mả nói VỢNG TÂM HUÂN, vì phần tu tập này 
vẫn còn y cứ trên tâm sanh diệt mà tu. Song phần vọng tâm 
này không phải là thứ vọng tâm gây nghiệp đê thọ khổ trong 
6 đường mà là phần vọng tâm chịu sự chỉ phối của chân như. 
Luận đây gọi là trí thủy giác. 


Chánh văn : 

A. Nghĩa VỌNG TÂM HUÂN TẬP có 2. Thế nào là 2? 

Giải thích : 

VỌNG TÂM HUẦN TẬP tức vọng tâm làm năng 
huân. Vọng tâm huân này có 2 thứ. Một là Y THÚC huân 
tập. Hai là Y huân tập. 

Chánh văn : 

1. Phân biệt sự thức huấn tập : Phàm phu và Nhị 
thừa chán cái khổ sanh tử, tùy sức mình mà tu tập, từ từ 
hướng về đạo vô thượng. 

Giải thích : 

PHÂN BIỆT SỰ THÚC chính là ý thức trên. CHÁN 
CÁI KHÔ SANH TỪ vì còn chấp ngoài tâm có cảnh giới. 
ĐẠO VÔ THƯỢNG là chỉ cho quả vị Phật. Phàm phu và 
Nhị thừa thây cái khô vô thường ở thê gian mà tu quả giải 
thoát, không hê biệt có thức Alaida. Đó là lý do hướng vê đạo 
vô thượng chậm nên nói TU TƯ. Ngài Hiên Thủ nói: “7ưức 
này chăng biết các trán chỉ do thức biên hiện nên cháp ngoài 
tâm thật có cảnh giới. Phàm phu và Nhị thừa tuy có phái tâm 


153 


hướng đến giải thoát, mà còn tính có sanh tử đáng chán, niết 
bàn đáng vui, chăng rõ đạo lý duy tâm, vẫn còn lực tác ÿ, 
phải lâu xa về sau mới hoàn đắc được bô đê, nên nói 'Tùy 
sức tu lập, từ từ hướng về đạo vô thượng ””. 


Chánh văn : 


2. Ý huân tập : Chư vị Bồ tát phát tâm dũng mãnh, 
chóng đạt niết bàn. 

Giải thích : 

YÙ đây bao gồm 5 thứ là nghiệp thức, chuyền thức, 
hiện thức, trí thức và tương tục thức. Vì chư Bồ tát biết thân, 
tâm và cảnh giới chung quanh đều là duy tâm sở hiện. Sanh 
tử hay niết bàn chỉ do phân biệt mà ra : Vì có ta có người, có 
thân có sơ, có yêu có ghét v.v... mà khổ đau và hạnh phúc 
tràn đầy, 6 đường trói buộc, thế gian mới thành sanh tử đáng 
chán, rôi tìm cầu niết bàn đề ra. Một khi phân biệt đã buông 
thì thân sơ không khác, yêu ghét không còn, sanh tử không 
khác niết bàn... Vì thế, chư vị tập trung xả bỏ sự phân biệt đôi 
với ngoại cảnh. Căn cứ theo 9 tướng bất giác thì chỗ hành ở 
địa vị này là phá thăng vào phần Trí Tướng, là tướng đầu 
trong 6 thô. Trí tướng đã phá thì sự tương tục của dòng vọng 
niệm cũng hết, tâm chấp thủ ngoại cảnh chăng còn. 


Chỉ cần một động tác BUÔNG mà ngay sanh tử là niết 
bàn, nên nói CHÓNG ĐẠT NIẾT BÀN. Xét về quá trình 
ngược dòng của 9 tướng bất giác thì chỗ hành của chư vị 
cũng gần với quả vị Phật hơn phàm phu và Nhị thừa, nên nói 
là CHÓNG. Tu thắng pháp môn bắt nhị đây, nêu không phải 
là người đầy đủ thiện căn đời trước, niềm tin và ý chí không 
vững thì không dám hành, nên nói PHÁT TÂM DŨNG 
MĂNH. 


154 


Theo cách phân đây thì thấy, gọi phàm phu, Nhị thừa 
hay Bồ tát là căn cứ vào hướng phát tâm, chỗ hành trì cũng 
như phần lý mà hành giả nhận được. Ngược lại, muốn biết 
chỗ hành trì của mình thuộc Ý HUÂN TẬP hay Ý THỨC 
HUÂẦN TẬP cũng căn cứ vào hướng phát tâm, chỗ hành trì 
và phần lý nhận được mà biết. Nếu phát tâm tu Phật, tin vào 
lý duy tâm, tất cả mọi phân biệt, niệm thiện, niệm ác gì cũng 
buông thì công phu của mình thuộc phần Ý HUÂN TẬP. 
Còn tu hành chỉ để có một cuộc sống ở tương lai sung sướng 
hơn, hoặc tu để nhập niết bàn mà thoát cái khổ ở thế gian .. 
Nói chung, chưa thấu đượïc lý duy tâm hoặc có hiểu mà việc 
tu hành còn đặt nặng trong sự phân biệt thiện ác mang tính 
đối trị thì công phu ấy thuộc Ý THỨC HUÂN TẬP. 


Chánh văn : 

B. Nghĩa CHÂN NHƯ HUÂN TẬP có 2. Thế nào là 2? 

Giải thích : 

Đây là chân như làm năng huân. Chân như huân có 2 
loại. Một là tự thê huân tập. Hai là dụng huân tập. TỰ THÊ 
HUÂẦN TẬP là nói về cái dụng của tự tánh. Dụng này mọi 
loài hữu tình đều sẵn đủ. DỰNG HUÂN TẬP là nói về cái 
dụng của chân như. Không phải tự tánh khác chân như mà 
lập ra 2 cái dụng khác nhau. Tự tánh không khác chân như 
nhưng phân dụng tự tánh hay dụng chân như vì dụng chân 
như này chỉ có khi hành giả đã trực chứng lại được pháp thân, 
tức đã qua quá trình sàng lọc ô nhiễm. Nó thuộc về dụng làm 
lợi ích cho tha nhân. Tùy mức độ địa mà dụng nảy nhiều hay 
ít. Địa càng cao thì dụng càng khắp. 


155 


Chánh văn : 


1. Tướng tự thể huân tập : Từ vô thủy đến nay, đầy 
đủ pháp vô lậu, có đủ nghiệp chăng thê nghĩ bàn làm 
tánh cảnh giới. Y nơi 2 nghĩa ây thường hắng huân tập. 
Bởi có lực này nên hay khiên chúng sanh chán cái khô 
sanh tử, thích câu niệt bàn, tự tin thân mình có pháp 
chân như, phát tâm tu hành. 

Giải thích : 

__ Đây đủ PHÁP VÔ LẬU và NGHIỆP DỤNG chẳng 
thê nghĩ bàn là 2 thứ mà tự thê săn đủ từ xưa đên nay, mê hay 
ngộ thì vân đó, chăng qua là ân hay hiện mà thôi nên nói 
LÀM TẢNH CANH GIỚI. Việc này không phải là chỗ thức 
tâm đền được nên nói CHÁĂNG THE NGHĨ BẢN. 

VÔ THỦY là không có mờ mé ban đầu. Do 2 thứ trên 
làm nhân ngâm huân tập bên trong mà chúng sanh mới có thê 
chán sanh tử khô thích tìm cái vui niệt bàn. Tin tâm mình là 
Phật, tin có pháp chân như và phát tâm tu hành đêu do dụng 
của phân tự thê huân tập này. Đặc tính của dụng này là dù 
còn trong địa vị mê, nó vân có tác dụng đôi với chúng sanh. 

Chánh văn : 

-_ Hỏi: Nếu nghĩa đúng như vậy thì tất cả chúng sanh 
đêu có chân như, đêu cùng huân tập, vì sao “có tin và 
không tin” trước sau vô lượng sai biệt? Đêu nên đồng 
thời tự biết có pháp chân như, siêng tu phương tiện, cùng 
nhập niêt bàn. 

Giải thích : 


156 


Đây là nêu thắc mắc khi nghe sự phát biểu trên : Nếu 
mọi người đều có sự huân tập thường hăng của tự thể mà hay 
phát tâm tu hành vì sao hiện nay có người tin, có người 
không tin? TIN là chỉ cho những người tin tâm mình là Phật 
rồi phát tâm tu hành. KHÔNG TIN là chỉ cho những người 
có khi nhân quả cũng không biết, thấy người ăn chay thì nói 
ngu, thấy người giữ giới tu hành thì bïu môi khinh bị, „ 
người ngôi Xêp bằng quán tâm cho là làm chuyện ruồi bu .. 
Đây đều thuộc dạng không tin. 

Đó là về mặt tin và không tin. Còn về mặt tu hành thì vì 
sao cũng đồng có sự huân tập của tự thê vô lậu mà việc thành 
Phật lại không đồng, người trước kẻ sau đều sai khác? 


Chánh văn : 


Đáp : Chân như vốn một mà có vô lượng vô biên vô 
minh - từ xưa đến nay — tự tánh sai biệt dày mỏng chắng 
đồng. Vô lượng loại thượng phiền não nương vô minh 
khởi sai biệt. Phiền não ngã kiến và ái nhiễm nương vô 
minh khởi sai biệt. Như vậy tất cả phiền não đều nương 
nơi vô minh mà khởi, trước sau vô lượng sai biệt. Chỉ 
Như Lai hay biết mà thôi. 

Giải thích : 

Đây là lời giải thích : Tuy chân như là đồng nhưng có 
sự sai khác là do mức độ vô minh trong mỗi người có khác 
nhau. “TỰ TÁNH sai biệt dày mỏng chắng đồng” là muốn 
nói về tính chất của vô minh sai biệt chăng đồng. Gồm 2 loại 
: THƯỢNG PHIEN NÀO là chỉ cho sở tri chướng. PHIÊN 
NÃO ngã kiến và ái là chỉ cho phiền não chướng. Tính theo 6 
nhiễm thì cái nhiễm tương ưng đầu thuộc phiền não, 5 cái 
nhiễm kế thuộc thượng phiền não. 2 thứ này gốc đều từ vô 


157 


minh mà có nên nói NƯƠNG VÔ MINH MÀ KHỞI. Tắt cả 
những thứ này chỉ có một mình Như Lai hay biết. HAY 
BIẾT là thấu được chỗ vô minh sản sanh ra vô lượng thượng 
phiền não và phiền não ở chúng sanh. 

Phần vô minh nói đây là yếu tố căn bản để hiểu vì sao 
cùng được sự huân ngầm của tự thể chân như bên trong mà 
chúng sanh lại có sự sai khác trong việc phát tâm cũng như tu 
hành. Yếu tố căn bản này kết hợp với nhân duyên của mỗi 
người mà càng có nhiều cái khác trên cái đồng đó. Phần sau 
sẽ nói rõ về nhân duyên ấy. 

Chánh văn : 


Lại, pháp của chư Phật có nhân có duyên. Nhân 
duyên đầy đủ thì pháp mới được thành. Như tánh lửa 
trong cây là nhân chánh của lửa, nếu người không biết, 
chăng mượn phương tiện mà cho là cây tự cháy thì 
không có chuyện này. Chúng sanh cũng vậy. Tuy có lực 
huân tập của chánh nhân, nếu chẳng gặp chư Phật, Bồ 
tát và các bậc thiện tri thức lấy đó làm duyên, mà có thể 
tự đoạn phiền não, nhập niết bàn thì không có việc ấy. 
Nếu, tuy có lực của ngoại duyên mà trong chưa có lực 
huân tập của tịnh pháp thì cũng chắng đến mức có thể 
chán cái khổ sanh tử thích cầu niết bàn. Nếu nhân duyên 
đầy đủ, nghĩa là tự có cái lực huân tập, lại được cái 
nguyện từ bỉ của chư Phật và các vị Bồ tát hộ trì thì hay 
khởi cái tâm chán khổ, tin có niết bàn, tu tập thiện căn. 
Bởi tu thiện căn thành thục nên được gặp chư Phật và Bồ 
tát chỉ dạy mà lợi hỉ, mới có thể tiến thắng đến đạo niết 
bàn. 


158 


Giải thích : 

Duyên Khởi là thật lý chi phối thế gian. Vì thế, việc tu 
hành cũng không thê thoát khỏi cái lý ấy. DUYÊN KHỞI là, 
bất cứ pháp nào ở thế gian cũng phải đủ 2 phần là nhân và 
duyên mới thành tựu được. NHÂN là yếu tô chính, DUYÊN 
là các yêu tố phụ. Phụ và chính phải đủ, pháp mới thành hình. 
Như lửa muốn có thì yếu tố chính là năm ở chất dễ cháy. Đây 
lấy chất dễ cháy là cây. Song chỉ có cây không thì không thê 
tìm thấy lửa, mà phải có các điều kiện khác như nhiệt độ cực 
nóng v.v... thì cây mới có thê tạo ra lửa. Các điều kiện ấy gọi 
là duyên. 

Tương tự, dù mỗi người có đủ cái nhân huân tập bên 
trong là tự thể chân như, nhưng nếu không có cái duyên bên 
ngoài là thiện tri thức chỉ dạy, hoặc có thiện trị thức bên 
ngoải, nhưng bên trong việc huân tập tịnh pháp chưa đủ thì 
đều rơi vào trường hợp nhân duyên không đủ. Nhân duyên 
không đủ thì việc tu hành không thể thành tựu. Như Hòa 
thượng Trúc Lâm dạy thiền, thành lập các Chiếu từ năm 
1275. Không phải mình không biết, nhưng bận làm ăn và 
nhiều thứ khác nữa nên biết thì biết mả tu thì không tu. Mười 
mấy năm sau hoặc đến bây giờ, gần hết một quãng đời lên 
voi xuống chó, cộng thêm kinh sách và băng giảng của Hòa 
thượng, mình mới nhận ra được sự bấp bênh giả tạo của danh 
lợi mà chịu phát tâm tu hành. Nhận ra được sự vô thường của 
danh lợi, biểu hiện cho sự huân tập của chánh nhân chân như. 
Song phải nhờ lực ngoại duyên là sự bấp bênh về tiền tài và 
danh lợi, cùng với duyên thiện tri thức là khơi lại tâm Bát nhã 
sẵn đủ trong mỗi chúng sanh, mình mới có thê phát tâm chán 
thế gian cầu Phật đạo. Không có cái duyên bấp bênh về danh 
lợi thì chánh nhân dù có cũng không đủ mức làm mình chán 


159 


và cầu. Chưa chán thì thiện tri thức có đó mà cũng như 
không. Chán rồi mà không gặp được thiện tri thức dạy cầu 
Phật đạo lại gặp các vị tu tiên, xuất hôn thì mình lại thành tiên 
ông hay xuất hồn tản mạn đâu đó, còn không thì nhảy cầu 
Bình Lợi chăng hạn ... Đó là nói về chủng nhân bên trong 
chưa được vững nên cần nhiều duyên bên ngoải. Nếu người 
mà chủng nhân bên trong đã vững, như Lục Tổ chắng hạn, 
thì không cần đến cái duyên bắp bênh như trên, nhưng cũng 
phải có cái duyên là nghe được kinh Kim Cang, gặp được Tô 
Hoằng Nhẫn v.v... mới tu hành thành đạo được. 


Bậc tri thức của người dù thuộc Phật giáo chăng nữa, 
cũng hăng hà sa số dạng : Vị có công phu chứng ngộ, vị thì 
chỉ toàn tri thức, vị thì danh lợi không thiêu chút gì, rồi Đại 
thừa và Tiểu thừa v.v... Gặp thiện tri thức rồi, việc huân tập 
tịnh pháp ở mỗi người cũng không giống nhau. Người khỏe 
tu hành tốt hơn người ốm yếu thì lực huân tập tịnh pháp 
mạnh hơn. Song có khi người khỏe gặp duyên thuận lại 
không muốn thành Phật, chỉ tu tà tà cho qua ngày qua tháng, 
nên việc huân tập tịnh pháp trở thành yêu. Cứ vậy mà sự sai 
khác ngày càng nhiều... Nên tuy cùng được chân như nội 
huân mà lòng tin, sự tu hành và kết quả làm Tổ thành Phật có 
sai khác. '““Tu THIỆN CĂN thành thục được gặp chư Phật...” 
là chỉ cho nhân duyên đầy đủ. LỢI HỈ là lợi ích và hoan hi. 
Sau nói về dụng của chân như. 

Chánh văn : 

2. Dụng huân fập : Chính là lực ngoại duyên của 
chúng sanh. Như vậy, ngoại duyên có vô lượng nghĩa. 
Lược nói có 2 thứ. Thế nào là 2? Một là duyên sai biệt. 
Hai là duyên bình đẳng. 


160 


Giải thích : 

Loại dụng này phải chứng pháp thân rồi mới có, dùng 
làm ngoại duyên giúp chúng sanh tu hành. Dụng này tùy vào 
căn nghiệp của chúng sanh hữu duyên mà ứng hiện. Bởi tâm 
chúng sanh có vô lượng sai biệt nên ngoại duyên cảm ứng 
cũng có vô lượng nghĩa. VÔ LƯỢNG NGHĨA là nhiều hình 
thái khác nhau đến nỗi không đếm xuê. Song sai biệt thế nào 
cũng không ngoài 2 thứ là bình đẳng và sai biệt. Vì sao gọi là 
bình đắng và sai biệt, phần sau sẽ giải thích. 

Chánh văn : 


2a. Duyên sai biệt : Người ấy, trong khoảng thời 
gian từ khi mới phát tâm cầu đạo cho đến khi thành 
Phật, đều nương nơi chư Phật và các vị Bồ tát. Trong đó, 
hoặc thấy, hoặc niệm, hoặc làm quyến thuộc, cha mẹ, 
người thân, hoặc làm người giúp việc, hoặc làm bạn hữu, 
hoặc làm oan gia, hoặc khởi tứ nhiếp... cho đến tất cả việc 
làm với vô lượng duyên hạnh. Bởi do lực huân tập đại bi 
phát khởi nên hay khiến chúng sanh tăng trưởng thiện 
căn, nếu thấy nếu nghe đều được lợi ích. 

Giải thích : 

Khi một người phát tâm cầu Phật đạo là có sự hộ trì của 
chư Phật và chư vị Bồ tát. Việc hộ trì này được thể hiện bằng 
nhiều cách. HOAEC THẦY là thấy thân tướng của các ngài. 
HOAEC NIỆM là nhớ nghĩ đến công đức của các ngài. Nhờ 
cái thấy và nghĩ ấy mà tỉnh tấn tu hành. HOAEC LÀM 
quyến thuộc, cha mẹ, người thân v.v... là những cách khác 
mà chư vị Bồ tát dùng đề trợ giúp người cầu đạo. Thuận hạnh 
như làm những người thương yêu, nghịch hạnh như làm kẻ 
oan gia ... đều là tùy căn nghiệp của chúng sanh mà ứng 


lóI 


hiện. Như người phải dùng biện pháp cứng rắn là la rầy hay 
gặp khổ nạn mới chịu tu thì chiêu sách oan gia và la mắng 
được lập bày. Người mà sự la măng chỉ khiến họ điên tiết, chỉ 
có sự chịu đựng và tha thứ mới khiến họ hôi tâm thì hình ảnh 
nhân đức luôn tha thứ xuất hiện... Tùy căn nghiệp của người 
tu mà ứng hiện thành đủ loại duyên với nhiều hình thức khác 
nhau, nên nói VÔ LƯỢNG DUYÊN HẠNH. 

Theo đây thì thấy, tu hành không phải chỉ có thầy mới 
là bậc thiện tri thức của mình. Chồng, vợ, con cái, cha mẹ, 
người thân hay những chuyên gia chuyên làm mình điêu 
đứng khổ sở đều có thê là ứng thân của chư vị Bồ tát giúp 
mình phá trừ bản ngã, chóng được bất động. Hướng ra mà 
than thở, phiền trách là không nên. Đây mới thấy giá trị của 
câu nói “Phản quan tự ký bốn phận sự' trong nhà thiền. 
Nghịch hay thuận chỉ nên quay về quán ở tâm mình. 

TỨ NHIÉP gồm 4 pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và 
đồng sự. Dùng 4 pháp này cũng với mục đích là tạo mọi thứ 
duyên hạnh đề dẫn dắt chúng sanh về đạo vô thượng. 


Chánh văn : 

Duyên ấy có 2 loại. Một là duyên gần nên chóng 
được độ. Hai là duyên xa nên lâu xa mới được độ. 2 
duyên xa và gần này, phân biệt có 2 loại. Thê nào là 22 
Một là duyên tăng trưởng hạnh, hai là duyên thọ đạo. 

Giải thích : 

Duyên sai biệt này có 2 loại là xa và gần. Nói xa và gần 
là căn cứ vào thời gian được độ mà nói. Duyên xa và gân này 
lại có 2 loại là tăng trưởng hạnh và thọ đạo. 


162 


DUYÊN TĂNG TRƯỞNG HẠNH là nói về những 
duyên giúp người tu tăng trưởng thiện hạnh. DUYEN THỌ 
ĐẠO là duyên giúp người tu thọ nhận hay nhập đạo. 


Chánh văn : 


2b. Duyên bình đẳng : Tắt cả chư Phật và Bồ tát đều 
nguyện độ thoát hết thảy chúng sanh, tự nhiên huân tập 
thường hăng chăng bỏ. Bởi cùng lực trí thể nên tùy theo 
thấy nghe cảm ứng mà hiện làm các nghiệp. Nghĩa là, 
chúng sanh nương nơi tam muội mới được bình đắng 
thấy chư Phật. 

Giải thích : 

BÌNH ĐĂNG là như nhau, không có sai khác. Chư 
Phật và Bồ tát đều có tâm bình đẳng độ thoát chúng sanh. 
Chư vị không có ý độ người này bỏ người kia như người đời 
khi làm việc thiện : Nghèo thì cho, giàu thì không, thương thì 
cho, ghét thì không. Tâm bình đăng â ây được huân tập một 
cách thường hằng chăng bỏ. Vì cái bình đẳng ấy mà tất cả 
chúng sanh bất kê là giàu hay nghẻo, già hay trẻ, nam hay nữ 
v.v... một khi có được tam muội thì đều sẽ thấy được chư 
Phật. ĐƯỢC TAM MUỘI là muốn nói đến tâm thức đã 
được lóng lặng các loại phiền não kể trên. Như chỗ nào nước 
trong thì trăng liền hiện không có chọn lựa phân biỆt. THẦY 
nói đây là muốn nói đến việc thê nhập cảnh giới Phật. 

Chánh văn : 

Thể dụng huân tập ấy, phân biệt lại có 2. 


163 


THÊ DỤNG HUÂẦN TẬP là nói về tướng thê huân tập 
và dụng huân tập. Đây đều thuộc về chân như huân. Thể 
dụng huân tập này phân làm 2 thứ là huân chưa tương ưng và 
huân đã tương ưng. 


Chánh văn : 
Thế nào là 2? 


(I+2) a. Huân chưa tương ưng : Phàm phu, Nhị 
thừa và các vị Bồ tát sơ phát tâm v.v... do ý, ý thức huân 
tập, nương nơi tín lực mà tu hành, nên chưa được tâm vô 
phân biệt cùng thể tương ưng, chưa được nghiệp tu hành 
tự tại cùng dụng tương ưng. 

Giải thích : 

HUẦN CHƯA TƯƠNG ƯNG là, tuy là huân tập tịnh 
pháp nhưng sự huân tập này chưa tương ưng được với chân 
như. Nói CHƯA TƯƠNG ƯNG vì sự huân tập này do ý và 
ý thức huân tập. Đây là phân thủy giác thô, tương đương với 
2 tướng giác đầu là bất giác và tương tợ giác của phàm phu, 
Nhị thừa và Bồ tát mới phát tâm. Chưa chứng được nhân 
Phật tánh nên nói “Nương nơi TÍN LỰC mà tu hành”. Lúc 
này chưa phá được trí phân biệt khiến tâm chưa tương ưng 
được với trạng thái bình đẳng của chân như, nên nói “Chưa 
được TÂM VÔ PHÂN BIỆT cùng với thê tương ưng”. Mọi 
thứ vẫn còn trong vòng tác ý dụng công, nên nói “Chưa được 
nghiệp TU HÀNH TỰ TẠI cùng dụng tương ưng”. 


164 


Ngài Hám Sơn nói: “Đây làm rõ, năng huân là chân 
nhự thì thể và dụng bình đăng mà sở huân là căn cơ thì có sai 
biệt. Phàm phu, Nhị thừa, Bồ tát sơ phát tâm v.v... chỉ y nơi ý 
thức huân tập, chỗ phát tâm cạn, chỉ nhờ tín lực mà tu hành, 
chưa thể thâm nhập chán nhự tam muội nên chưa được tâm 
vô phân biệt cùng thể tương ưng, chưa được trí nghiệp tự tại 
cùng đụng tương ưng. Sự sai biệt này có là tại căn cở`”. 


Chánh văn : 


(I+2) b. Huân đã tương ưng : Pháp thân Bồ tát 
được tâm vô phân biệt” cùng với trí dụng của chư Phật 
tương ưng, chỉ nương nơi pháp lực, tự nhiên tu hành, 
huân tập chân như, diệt trừ vô minh. 

Giải thích : 

HUÂN ĐÃ TƯƠNG ƯNG là sự huân tập tịnh pháp 
lúc này đã tương ưng được với chân như. Đây thuộc phần 
thủy giác tế, tương đương với 2 tướng giác sau là tùy phần 
giác và cứu cánh giác. PHÁP THÂN BÒ TÁT là chỉ cho Bồ 
tát thuộc hàng Thập Địa. Sơ địa chứng được căn bản trí chân 
như nên bắt đầu tương ưng với chân thê chân như. Đến Bát 
địa về sau được tương ưng luôn với dụng, nên nói “Được tâm 
vô phân biệt cùng với trí dụng của Phật tương ưng”. PHÁP 
LỤC là chỉ cho phân lực có được khi chứng nhân Phật tánh. 
Y cứ nhất niệm ấy mà tu nên nói “CHÍ NƯƠNG nơi pháp 
lực”. Từ Bát địa trở đi, mọi hành tác đều thuộc vô công dụng 
hạnh nên nói TỰ NHIÊN TU HÀNH. 


*Š Bản của ngài Hiền Thủ ghi: “Pháp thân Bồ tát được tâm vô phân biệt 
cùng với tự thê của chư Phật tương ưng, được tự tại nghiệp cùng với trí 
dụng của chư Phật tương ưng ...” 


165 


Như vậy, TỰ THÊ chân như tuy vẫn âm thầm huân tập 
bên trong một cách thường hăng nhưng với phàm phu, Nhị 
thừa và Bồ tát sơ phát tâm thì cái huân ấy chưa tương ưng, 
bởi tác dụng của nó còn bị vô minh che phủ. Phải đến Sơ địa 
trở đi, tuy chưa hoản toản nhưng tự thê chân như đã thật sự 
hiển lộ, nên từ đó trở đi mới gọi là tương ưng. Còn DỰNG 
HUÂẦN TẬP của chân như thì trong khoảng từ Sơ địa đến 
Thất địa không phải không có, nhưng phải đến Bát địa mới 
gọi là tương ưng vì lúc ây dụng này mới thật sự có tác dụng 
đúng mức của nó. 

Đến đây là xong phần nhiễm tịnh huân tập qua lại. 
Dưới là làm rõ nghĩa tận và bất tận của việc huân tập giữa 
nhiễm và tịnh. 

Chánh văn : 


Lại nữa, nhiễm pháp từ vô thủy đến nay huân tập 
chăng dút, đến khi thành Phật sau mới đoạn dứt. Tịnh 
pháp huân tập thì không có đoạn, tận đến vị lai. Nghĩa Ấy 
thế nào? Vì pháp chân như thường hằng huân tập nên 
vọng tâm tất diệt, pháp thân hiển hiện, khởi dụng huân 
tập nên không có đoạn. Lại, tướng tự thể chân như của 
tất cả phàm phu, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, chư 
Phật không có tăng giảm, chẳng phải mé trước sanh 
chẳng phải mé sau diệt mà rốt ráo thường hằng. Từ xưa 
đến nay, tự tánh đầy đủ tất cả công đức. 


Giải thích : 
Nhiễm pháp thì có đoạn dứt mà tịnh pháp thì không 
bao giờ đoạn vì chân như vốn không có bờ mé, thường hằng 


bắt biến, nên sự huân tập của nó cũng không có bờ mó. Thấy 
đầu, thấy cuối, thấy sanh, thấy diệt là do vô minh mà thấy. 


1ó6 


Đến quả vị Phật thì vô minh diệt nên sanh diệt cũng diệt. Nói 
vô minh diệt là không còn lâm. Phân thành phảm phu, Thanh 
văn, Duyên giác, Bô tát hay Phật là theo phân nhiễm vô minh 
mà phân, không phải vì ở phàm phu chân như giảm còn ở 
Phật chân như tăng. Chân như tùy duyên mà có thân Phật, 
thân chúng sanh còn bản thân nó thì chưa từng tăng chưa 
từng giảm. 

TỪ XU A ĐẾN NAY là khi nào cũng vậy, tự tánh chân 
như luôn đây đủ các công đức, chỉ vì vô minh che lâp mà 
phàm phu, Nhị thừa và Bô tát không sử dụng được các công 
đức ây. Sau là kê vê nghĩa của công đúc. 

Chánh văn : 

Đó là : 

Đại trí tuệ quang mỉnh 

Chiếu khắp pháp giới 

Chân thật hiểu biết 

Tự tánh thanh tịnh tâm 

Thường, lạc, ngã, tịnh 

Thanh lương, bất biến, tự tại 

Giải thích : 

Đây là nêu các công đức mà tự tánh chân như vốn đầy 
đủ. ĐẠI TRÍ TUỆ QUANG MINH là chỉ cho trí tuệ của 
Phật, được biêu trưng băng con mắt thứ ba phát sáng giữa 2 
chặng mày của đức Như Lai. Vì là quang minh nên nó 
CHIEU KHÁP PHÁP GIỚI. Trí tuệ ây thâu đạt được tật cả 
mọi cảnh giới đúng như chính chúng, nên nói CHÂN THẬT 


167 


HIẾU BIÉT. Vì đã la hết hoặc nhiễm nên tâm được TỰ 
TÁNH THANH TỊNH. Vì tánh đức tròn đầy nên được 
THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH. Vì tánh đức không biến đối 
nên THANH LƯƠNG, BÁT BIÉN, TỰ TẠI. 


Chánh văn : 


Như vậy có đầy đủ vô lượng Phật pháp chẳng lìa, 
chăng đoạn, chăng khác, chăng thê nghĩ bàn, cho đên đây 
đủ không thiêu một nghĩa nào, gọi là Như Lai Tạng, cũng 
gọi là pháp thân Như Lai. 

Giải thích : 

Đây là phần tông kết về công đức của pháp thân. Đầy 
đủ VÔ LƯỢNG PHẬT PHÁP là chỉ cho mọi loại công đức. 
Các thứ này không ngoài chân như mà có nên nói CHĂNG 
LÌA. Vô thủy tương tục nên nói CHÁNG ĐOẠN. Đồng vị 


với chân thể nên nói CHĂNG KHÁC. Chẳng thê dùng trị 
thức đây mà lường định nên nói CHĂNG THẺ NGHĨ BÀN. 


Ngài Hiền Thủ nÓI: “Nếu chân thể này không có tánh 
đức thì Như Lai chứng rồi, chẳng nên đây đủ công đức. Còn 
chứng tánh rồi mà vạn đức tròn đủ thì biết chân như vốn đây 
đủ vô lượng công đức. Nên nói Đây đủ không thiếu một 
nghĩa nào. Khi ân thời có thể sản sanh ra Như Lai nên gọi là 
Như Lai Tạng. Khi hiển thời làm chỗ y chỉ cho vạn đức nên 
ọi là pháp thân. 

Chánh văn : 


Hỏi : Trên nói thể chân như bình đẳng, ly tất cả 
tướng, vì sao đây lại nói thê ây có mọi thứ công đức? 


Giải thích : 


168 


Đã nói chân như lìa ngôn không tướng, vì sao đây nói 
có đầy đủ vô lượng Phật pháp chăng lìa, chăng đoạn, chăng 
khác, chăng thể nghĩ bản, cho đến đầy đủ không thiếu một 
nghĩa nào? 


Chánh văn : 


Đáp : Tuy thật có các nghĩa công đức ấy nhưng 
không có tướng sai biệt, cùng đồng một vị chân như duy 
nhất. Nghĩa ấy thế nào? Bởi do không phân biệt, la 
tướng phân biệt, cho nên không hai. Lại do nghĩa gì mà 
nói sai biệt? Vì y nơi tướng nghiệp thức sanh diệt mà nói. 

Giải thích : 

Tuy có các nghĩa công đức ấy nhưng chúng đều đồng 
một vị chân như, không có tướng sai biệt. KHÔNG TƯỚNG 
SAI BIỆT vì không có năng phân biệt cùng sở phân biệt. Nói 
sai biệt đây là y nơi nghiệp thức sanh diệt mà nói, cũng như 
thấy sai biệt là y nơi nghiệp thức mà thấy sai biệt. Dưới là giải 
thích. 


Chánh văn : 

Vì sao nói vậy? Bởi tất cả pháp vốn chỉ là tâm, thật 
không có niệm. Mà có vọng tâm, bắt giác khởi niệm, thấy 
các cảnh giới, nên nói vô minh. Tâm tánh chẳng khởi tức 
là nghĩa đại trí tuệ quang minh. Nếu tâm khởi thấy thì có 
tướng chăng thấy. Tâm tánh lìa thấy tức là nghĩa chiếu 
khắp pháp giới. Nếu tâm có động thì chẳng phải là sự 
hiểu biết chân thật, không có tự tánh, chẳng phải thường, 
chẳng phải lạc, chăng phải ngã, chẳng phải tịnh, nhiệt 
não suy biến thì chắng tự tại, cho đến có đủ vô lượng 


169 


nghĩa vọng nhiễm. Đối lại với nghĩa ấy là tâm tánh bất 
động, thì có vô lượng các tướng công đức thanh tịnh thị 
hiện. Nếu tâm khởi, lại thấy các pháp hiện trước có thể 
niệm, thì có chỗ “thiếu”. Như vậy vô lượng công đức tịnh 
pháp tức là nhất tâm, hoàn toàn không có chỗ niệm, cho 
nên đây đủ, gọi là pháp thân Như Lai Tạng. 

Giải thích : 

VÌ SAO NÓI VẬY là để giải thích vì sao nói y nơi 
nghiệp thức mà nói sai biệt. Vì tâm vốn vô niệm, chỉ do bất 
giác vọng động mà sanh cái thấy cùng cảnh giới bị thấy, rồi y 
nơi trí phân biệt mà pháp pháp thành sai biệt. Nếu tâm tánh 
không khởi, tức không bị vô minh làm động chuyên thành 
nghiệp thức, thì chỉ là đại trí tuệ quang minh chiếu khắp, 
không có tướng sai biệt. Nói vô lượng các tướng là do đối lại 
với vô lượng vọng nhiễm mà nói. Nghĩa là, tâm không vọng 
động thì pháp pháp đều chân, không có tướng sai biệt, mọi 
thứ trí tuệ công đức đều hiển bảy nên nói ĐÂY ĐỦ. Vô 
lượng tướng công đức â ấy không lìa nhất tâm mà có, nên nói 
TỨC. Nếu tâm vọng động thì tất cả công đức trí tuệ kia đều 
ân, mọi thứ trở thành hạn cuộc, có cái thấy được có cái không 
thấy được. Như cái thấy hiện nay của mình, bị ràng buộc 
trong các căn nên không thể thấu hết mọi thứ. Đó là nghĩa 
THIẾU. 

Pháp thân với đầy đủ công đức thanh tịnh gọi là pháp 
thân Như Lai Tạng. 


Chánh văn : 


Lại nữa, dụng chân như là chư Phật Như Lai khi 
còn ở tại nhân địa, phát đại từ bị, tu các ba la mật nhiêp 
hóa chúng sanh, lập đại thệ nguyện muôn độ hêt thảy 


170 


chúng sanh trong các cõi, chắng giới hạn kiếp số, đến 
cùng tận vị lai. Bởi vì coi hết thảy chúng sanh như thân 
mình mà chẳng nắm giữ tướng chúng sanh. Nghĩa ấy thế 
nào? Vì như thật biết tất cä chúng sanh cùng với thân 
mình, chân như bình đẳng không có sai khác. 

Giải thích : 

Đây nói về dụng của chân như. NHÂN ĐỊA là chỉ cho 
địa vị khi mới tu, là nhân để có cái quả là Phật quả. Dụng này 
có là do khi mới phát tâm tu Bồ tát đạo - địa vị Tín Thành 
Tựu Phát Tâm dưới - đã phát 3 thứ tâm, trong đó có tâm 
muốn bạt tất cả khô cho chúng sanh. Phát tâm xong, tu 4 thứ 
hạnh và chuyên sang giai đoạn Giải Hạnh Phát Tâm. Từ đó 
trở đi, tùy thuận tu 6 độ ba la mật mới đủ năng lực thực hành 
hạnh nguyện đã phát này, nên nói “TU CÁC BA LA MẬT 
nhiếp hóa chúng sanh”. Vì sao phải tu các ba la mật? Vì 
không tu 6 ba la mật thì ngã tướng không hết. Không hàng 
phục được ngã thì nhiếp chính thân mình còn khó, huống là 
nhiếp người khác với thời gian vô tận. 


Lập đại thệ nguyện muốn độ hết chúng sanh trong các 
CỐI, chăng giới hạn kiếp số, cùng tận đến vị lai là nhờ TRÍ và 
BI đã hiển, nên nói “VÌ coi hết thảy chúng sanh như thân 
mình mà chắng năm giữ tướng chúng sanh”. “CHĂNG 
NĂM GIỮ tướng chúng sanh” là không dính mắc vảo tướng 
thân tâm của chúng sanh mà mình đang nhiếp hóa. Không 
dính mắc vì nhận ra được mặt huyễn tướng của vạn pháp. 
Tuy mọi thứ là như huyễn nhưng khi đang mê thì khổ đau 
không như huyễn, nên vì chúng sanh đang mê mà phát bi 
nguyện độ hết tất cả. COI CHỨNG SANH NHƯ THÂN 


171 


MÌNH vì như thật biết “Chúng sanh cùng với thân mình, 
chân như bình đăng không có sai khác”. 


Chánh văn : 


Vì có trí đại phương tiện như vậy, trừ diệt vô minh, 
thấy pháp thân mình, tự nhiên có mọi thứ dụng của Bắt 
tư nghì nghiệp, liền cùng chân như đồng khắp tất cả chỗ. 
Lại cũng không có tướng dụng có thể được. 


Giải thích : 

TRÍ ĐẠI PHƯƠNG TIỆN, là những gì đã thực hành 
khi còn ở nhân địa. Do những phương tiện ấy mà trừ diệt 
được vô minh. Vô minh hết thì pháp thân hiển bày. Đây là cái 
quả tự lợi. Pháp thân hiển bày thì đối cơ ứng duyên hiện mọi 
thứ báo hóa thân, lợi ích khắp tất cả, nên nói “Tự nhiên có 
mọi thứ dụng của Bất tư nghì nghiệp”. BẤT TƯ NGHÌ 
NGHIỆP nói đây là chỉ cho “Bất tư nghì nghiệp tướng” ở 
phần Tâm Chân Như. Dụng này do vô tâm mà ra, không do 
tác ý mà thành, nên nói “Không có tướng dụng có thể được”. 
Đây là nói về cái quả của lợi tha. 

Chánh văn : 


Vì sao? Vì chư Phật Như Lai chỉ là thân trí tướng 
pháp thân đệ nhất nghĩa đế, không có cảnh giới thế đé, la 
hành tác, chỉ tùy theo sự thấy nghe của chúng sanh khiến 
họ được lợi ích, nên nói là dụng.” 


Giải thích : 


172 


VÌ SAO là để giải thích câu “Không có tướng dụng có 
thể được”. Vì thật tướng của chư Như Lai chỉ là chân trí 
quang minh, chiếu khắp v.v... không có tướng thân tâm như 
ta thấy thân tướng Phật Thích Ca Mâu Ni. Thân đó chỉ là hóa 
thân cảm ứng theo tâm chúng sanh mà hiện. Thân Như Lai 
thật sự thì không có hình tướng, nên nói “THÂN TRÍ 
TƯỚNG pháp thân đệ nhất nghĩa đề, không có cảnh giới thế 
để”. THÉ ĐỀ còn øọl là tục đề, là chỉ cho những øì thuộc về 
thế gian. ĐỆ NHẤT NGHĨA ĐÉ còn gọi là chân đề, là chỉ 
cho chân lý thâm diệu như thật tướng, chân như v.v... 


Không tướng, không thân, song có cảm liền ứng, khiến 
chúng sanh được muôn vàn lợi ích nên ĐỌI là DỤNG. Dụng 
nảy không do tác ý mà thành nên nói LÍA HÀNH TÁC. 

Dụng ấy như thế nảo sẽ được làm rõ ở phân sau. 

Chánh văn : 

Dụng ấy có 2, thế nào là 2? 

Giải thích : 

Dụng này có 2. Một là cảnh giới do tâm phàm phu và 
Nhị thừa cảm mà ứng ra. Hai là cảnh giới do hàng Bô tát cảm 
mà ứng ra. SỞ KIÊN là chỉ cho cảnh giới ấy. Nó là đối tượng 
của tâm Năng Kiến. Đề nguyên từ sở kiến không dịch là để 
nhớ, cảnh giới ấy không lìa tâm mà có. Tuy nói dụng của chư 
Phật, song chân tâm của chúng ta cùng với thê tánh của chư 
Phật bình đăng không hai. Cho nên, Phật thân là ứng hóa thân 
hay báo thân đêu không lìa tâm này mà có, chỉ tùy sự huân 
tập của ý thức hay nghiệp thức mà trên dụng thây có sai biệt. 

Chánh văn : 


173 


1. Sở kiến của tâm phàm phu và Nhị thừa, là y nơi 
phân biệt sự thức, gọi là ứng thân. Vì chẳng biết là 
chuyển thức hiện, thấy từ ngoài đến, nhận lấy phần tê 
của sắc, nên chăng thể biết hết. 


Giải thích : 


“SỞ KIÊN của phàm phu và Nhị thừa” là chỉ cho phần 
Phật thân mà phàm phu và Nhị thừa thấy được. PHÂN BIỆT 
SỰ THỨC là chỉ cho ý thức. Song phân ý thức này là phần ý 
thức ngược dòng hoàn tịnh, là phân thô của trí thủy giác. Nhị 
thừa không biết có thức Alaida, chưa thấu đạt lý duy tâm, 
thấy ngoài tâm có pháp là nghĩa của “phân biệt sự thức”, nên 
nói “Y NƠI phân biệt sự thức”. Cảnh giới Phật thân chỉ là sở 
kiến của tướng Năng Kiến, tùy nhiễm tịnh mà có sai biệt. 
Song phàm phu và Nhị thừa chỉ mới biết có ý thức, nên nói 
“VÌ CHĂNG BIÉT là chuyền thức hiện, thấy từ ngoài đến”. 
THẦY TỪ NGOÀI ĐỀN như thấy thân Phật với 32 tướng 
tốt, 80 vẻ đẹp mà không biết là duy tâm sở hiện. 


PHẢN TÊ CỦA SẮC là chỉ cho sắc với từng phân, 
từng đoạn, có giới hạn và phân chia rõ ràng như hiện trạng ta 
đang thấy hiện nay. “NHẬN LẦY phân tê của sắc” tức chấp 
những sắc chất ấy là thật. Thấy vạn pháp thật là cái thấy bị vô 
minh chỉ phối, không phải là đại trí tuệ quang minh chiều 
khắp pháp giới nên KHÔNG THÊ BIÉT HÉT. 

Chánh văn : 


2. Sở kiến của tâm Bồ tát từ sơ phát tâm đến cứu 
cánh địa, y nơi nghiệp thức, gọi là báo thân. Thân có vô 
lượng sắc, sắc có vô lượng tướng, tướng có vô lượng 
tướng tốt. Chỗ trụ y nơi quả cũng có vô lượng. Mọi thứ 
trang nghiêm, tùy chỗ mà thị hiện, không có bờ mé, 


174 


chăng thể cùng tận, la tướng phần tẻ, tùy chỗ cảm ứng, 
thường hay trụ trì, chắng hủy, chằng mắt. Các công đức 
như thế, đều nhơn nơi các hạnh vô lậu ba la mật huân 
tập và sự huân tập chẳng thể nghĩ bàn mà được thành 
tựu, đầy đủ vô lượng tướng lạc nên nói là báo thân. 

Giải thích : 

Vì chịu sự huân của nghiệp thức nên sở kiến của tâm 
Bồ tát từ khi mới phát tâm cho đến địa vị tận cùng không gọi 
là ứng thân mà gọi là báo thân. Bồ tát từ địa vị Tín Thành 
Tựu Phát Tâm đã được học hiểu về nghĩa duy tâm sở hiện, 
nên nói Y NGHIỆP THỨC. Dưới là nói về báo thân. 

“THÂN CÓ VÔ LƯỢNG SÁC, sắc có vô lượng ...” 
ngài Hám Sơn nói: “Đây là Hoa Nghiêm Lô Xá Na Phái, 
thân tự độ tha không chướng không ngại, đẳng động pháp 
giới nên lìa phân ranh, chỉ là một bảo cảnh chân thật”. CHÔ 
TRỤ Y NƠI QUÁ là chỉ cho phần y báo. Chánh báo là nhân 
để có cái quả là y báo nên nói chỗ trụ y nơi quả. Chánh và y 
báo đó là do tu tập các ba la mật như bồ thí, trì giới v.v... mà 
có, nên nói “NHƠN NƠI CÁC HẠNH vô lậu ba la mật huân 
tập”. Khi thực hành sự tu tập thường hằng không bỏ â ấy là ta 
đang nương lực chân như huân tập lại vọng tâm, khiến vô 
minh diệt, pháp thân hiển bày, nên nói “Nhơn NƠI SỰ 
HUẦN TẬP chăng thể nghĩ bản mà được thành tựu”. 


Dưới là nói về sở kiên Phật thân của mỗi hạng vị. 


Chánh văn : 


175 


Lại sở kiến của phàm phu là sắc thô, tùy theo 6 
đường mà có cái thấy chăng đồng, mọi loài khác nhau, 
chăng phải là tướng thọ lạc nên nói là ứng thân. 

Giải thích : 

Sắc thô là chỉ cho sắc có phần đoạn như hiện nay. 
“TÙY THEO 6 ĐƯỜNG mà có cái thấy chăng đồng, mọi 
loài đều khác” là tùy theo tập nghiệp của từng loài mà thấy 
thân Phật có khác nhau. Ngài Hiền Thủ nói chúng sanh ở 3 
cõi địa ngục, nøạ qui, súc sanh thấy thân Phật là thân đen dài 
3 thước to như chân voi, cõi Trời thì thấy Phật là thần cây hay 
thiên thần ... Tất cả đều chắng phải là tướng xuất thế nên 
CHĂNG PHẢI LÀ TƯỚNG THỌ LẠC. Còn Nhị thừa thì 
thấy Phật là bậc thánh A La Hán xuất thế. 


Chánh văn : 


Lại nữa, sở kiến của các bậc Bồ tát sơ phát tâm là 
do tin sâu pháp chân như nên hiểu được ít phần. Biết sắc 
tướng và các sự trang nghiêm này không đến không đi, 
la hắn phần tè, chỉ y tâm hiện, chẳng la chân như, 
nhưng các vị Bồ tát ấy còn tự phân biệt, bởi chưa nhập 
được vị pháp thân. 

Giải thích : 

Sở kiến của Bồ tát thì khác với phảm phu và Nhị thừa. 
Phàm phu và Nhị thừa vẫn cho thân tâm và cảnh giới quanh 
mình là thật. Bồ tát dù là sơ phát tâm, tuy chưa thấu đạt vạn 
pháp vô ngã nhưng đã BIẾT vạn pháp duy thức nên nói 
“BIẾT SẮC TƯỚNG và các sự trang nghiêm ...”. Cái BIẾT 
này fuy còn trong giới hạn của sự học hỏi và lòng tin, nhưng 


176 


nó là kim chỉ nam cho việc tu tập cũng như cách hành xử của 
hàng Bồ tát này. 

BÔ TÁT SƠ PHÁT TÂM nói đây là chỉ cho những vị 
chưa chứng được chân như. Tức bao gồm 2 hạng Tín Thành 
Tựu và Giải Hạnh nói trong phần Tướng Đạo Phát Tâm sau. 
Song nói TIN SÂU, thì biết đây đặt nặng ở hạng Giải Hạnh. 
Hạng này, về LÝ thì đã được thâm hiểu rõ ràng lý chân như, 
về SỰ thì đã giác vào tướng dị, đã được “tương tợ giác”. 

CÒN TỰ PHÂN BIỆT là muốn nói : LÝ thì biết như 
vậy nhưng trên SỰ thì chưa được hoàn toàn như LÝ, phải 
dụng công tu tập và dùng pháp đối trị nhiều. Theo kinh và 
luận đây thì phải đến địa vị Bát địa trở về sau SỰ và LÝ mới 
viên dung. Đây là chỗ tâm chứng của chư Tổ. 


Chánh văn : 


Nếu đạt được tâm thanh tịnh thì sở kiến vi diệu, 
dụng của nó trở nên thù thắng, cho đến Bồ tát địa tận 
thấy được cứu cánh. Nếu lìa nghiệp thức thì không Kiến 
Tướng. Vì pháp thân của chư Phật không có sắc tướng 
đây kia đắp đối qua lại cùng thấy. 

Giải thích : 

Đây là nói về phần sở kiến tế của hàng Bồ tát Thập địa. 
Không phải là ứng hóa thân với sắc thô như của phàm phu và 
Nhị thừa, nên nói “Dụng của nó TRỞ NÊN THỦ THẮNG”. 
Tâm càng thanh tịnh thì sở kiến càng vi diệu, tức không cần 
đến sự dụng công mà tâm cảng KHÔNG bao nhiêu thì báo 
thân càng vi diệu bấy nhiêu. THẦY ĐƯỢC CỨU CÁNH là 
thấy được chỗ rốt ráo sanh ra thức tâm. KIÊN TƯỚNG, để 
nguyên âm Hán như vậy vì có nhiều nghĩa : Người cho nó là 


177 


Năng Kiến Tướng. Người cho nó là KIÊN và TƯỚNG. Kiến 
là chỉ cho cái thây. Tướng là chỉ cho cái bị thấy. Nếu Việt 
dịch thì thành TƯỚNG THÁY. Do trong bộ luận, không 
thấy dùng từ TƯỚNG để chỉ cho cái bị thấy mà chỉ thấy 
dùng từ Cảnh Giới Tướng. Nếu Việt dịch thì nó cũng chỉ cho 
tướng Năng Kiến. Nên đây chọn nghĩa của kiến tướng là 
NĂNG KIÊN TƯỚNG. Song dù dùng theo cách nảo thì ý 
cũng như nhau. Vì một khi năng kiến xuất hiện thì sở kiến 
cũng xuất hiện, chỉ là thô hay tế mà thôi. 


LÌA NGHIỆP THỨC là chỉ cho cảnh giới của người tu 
khi đạt được cội nguôn chân thật, là thê nhập thê tánh của vạn 
pháp. Lúc ấy không có năng thấy sở thấy, nói chính xác là 
không còn năng biết SỞ biẾt. Không năng biết nhưng không 
gì chăng biết. Vì nếu không năng biết mà không biết gì hết là 
đang ngủ gục hay rơi vào hang Ổ của vô minh. 


“Pháp thân của chư Phật KHÔNG CÓ SẮC TƯỚNG 
đây kia đắp đổi qua lại cùng thấy” là muốn hiền bảy, pháp 
thân không phải là đối tượng của cái thấy cũng như sự nhận 
biết. Đó là do đã lìa nghiệp thức nên không có Kiến Tướng 
cùng Cảnh Giới Tướng. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói: “Kiến 
kiến chỉ thời, kiến phi thị kiến”. Khi thấy tánh thì cái thấy ấy 
không có thấy. Ngài Hám Sơn nói: “Chân hể pháp thân là 
nhất tâm chân nguyên, chăng thuộc mê ngộ, chăng mượn 
duyên sanh. Chính cái thiên chân này là chánh nhân Phát 
tánh, nên ý tóm kết đấy là chuẩn mực để hiểu về chỗ rốt ráo 
vậy”. Nghĩa là, muôn biết mình đã thấy được chỗ rốt Táo 
chưa thì cứ lẫy đoạn kết này làm tiêu chuẩn. Nếu chưa thì tiếp 
tục công phu đến khi nào thâm nhập được những điều luận 
đã nói đây mà tâm không còn chút nghi ngờ. 


178 


SƠ ĐỊA tuy cũng chứng pháp thân nhưng chỉ mới 
chứng được cái thê, gọi là nhân Phật tánh. Luận đây gọi là 
“không”, chỗ khác nói “tánh không”. Còn ở quả vị Phật thì 
nhân đã tròn đây nên thể, tướng và dụng đầy đủ. Luận đây 
gọi là 'không, bất không”, chỗ khác nói 'Chơn không diệu 
hữu”. Đây là cảnh giới sự sự vô ngại của thế giới Hoa 
Nghiêm. Trên mặt lý thì TÁNH KHÔNG hay CHÂN 
KHÔNG DIỆU HỮU không khác, song khác tên là do một 
bên chỉ nói đến thể, một bên đã đủ thê - tướng - dụng. Cái 
khác này là do sự gọt giũa vô minh có cạn sâu, không phải tự 
chân như có sai khác. Như phân trên nói về dụng của tự tánh 
và dụng của chân như vậy. Song chỉ mới là thê hay đầy đủ cả 
thể - tướng - dụng thì tất cả đều không thuộc cái thấy năng sở 
của ta hiện nay. 


Cho nên, ngôi thiền mà còn thấy đủ thứ thì chưa dính øì 
đến việc thấy tánh, huống chỉ mới tin tâm là Phật. Song thây 
tánh rồi thì sao? Cũng phải tu 2 a tăng kỳ nữa mới thành 
Chánh đăng chánh giác. Cũng phải giác 5 tướng Tương Tục, 
Trí Tướng, Cảnh Giới, Năng Kiến và Nghiệp Tướng mòn 
con mắt đến khi chúng hiện nguyên hình là vọng mới thôi. 
Không phải kiến tánh là xong. Hòa thượng Trúc Lâm nói 
KIÊN TÁNH KHỞI TU. Nó có thể áp dụng cho người mới 
tin mà tu, lúc ấy tu là có tu. Cũng có thể áp dụng cho người 
đã thật kiến tánh mà tu, thì tu mà không tu, nhưng không hắn 
là không tu. Đến khi vọng tưởng đều dứt, huyền cảnh thật sự 
hiển bày, lúc ấy mới là tu mà không tu. 


Chánh văn : 


Hỏi : Nếu pháp thân của chư Phật lìa sắc tướng, vì 
sao hay hiện sắc tướng? 


179 


Giải thích : 

Hỏi để hiểu vì sao pháp thân lìa sắc tướng mà có thê 
hiện sắc tướng? 

Chánh văn : 


Đáp : Pháp thân ấy chính là thể của sắc nên hay 
hiện sắc. Nghĩa là, từ xưa đến nay, sắc và tâm chẳng phải 
hai. Bởi sắc tánh chính là trí nên thể của sắc không hình, 
gọi là trí thân. Bởi trí tánh tức là sắc nên gọi là pháp thân 
khắp giáp tất cả chỗ. Sắc sở hiện ấy không có phân tè, tùy 
tâm hay hiện mười phương thế giới, vô lượng Bồ tát, vô 
lượng báo thân, vô lượng trang nghiêm, mỗi mỗi sai biệt, 
đều không có phần tÈ mà chẳng ngăn ngại | lẫn nhau. Đó 
chăng phải là chỗ thức tâm phân biệt có thể biết, vì nó là 
dụng của chân như tự tại. 

Giải thích : 

Pháp thân Như Lai có 2 thứ : LÝ PHÁP THÂN là chỉ 
cho tánh thê tịnh sáng mà chúng sanh và Phật đồng, xưa nay 
ly niệm, khắp giáp tất cả chỗ. TRÍ PHÁP THÂN là trí rốt ráo 
của thủy giác khế hợp hoàn toàn với lý bản giác. Ngài Hàm 
Thị nói: “Mê lÿ pháp thì thành vọng giác, theo nhân duyên 
vọng giác ấy mà có 12 loại thân trong 3 cõi. Ngộ lý pháp thì 
chuyển vọng giác làm thủy giác. Thúy giác hợp nhất với bản 
giác thành căn bản trí. Do sức căn bản trí vô tác này cảm 
phát bi nguyện mà bảo và hóa thân thành tựu”. Đây là LÝ và 
TRÍ dung nhau. Sắc và tâm chăng phải hai. SẮC nói đây là 
chỉ cho sắc thân Phật, tức là báo và hóa thân. 


BẢO THÂN có 2 thứ : TỰ THỌ DỤNG THÂN là 
viên mãn báo thân, do chư Phật trải qua vô sô kiệp tu tập 


180 


thiện căn mà cảm nên, khắp giáp cả pháp giới, thân và cõi 
chẳng lìa nhau, gọi là thật báo trang nghiêm độ. Thân này 
chư vị Bồ tát chỉ được nghe tên chứ không thê thấy. THA 
THỌ DỤNG THÂN là thân do cảm với từng căn cơ của 
chúng sanh mà ứng hiện. Đây là do chư Phật muốn chư vị Bồ 
tát thọ đại pháp lạc, tiến tu thắng hạnh mà tùy nghi ứng hiện. 


Các thứ sai biệt của báo thân gọi là hóa thân. HÓA 
THÂN có 3 thứ : ĐẠI HÓA là chỉ cho thân Lô Xá Na ngàn 
trượng, hoặc hiện vi trần vô số tướng tỐI... gia bị cho Bồ tát 
Đại thừa. TIỂU HÓA là chỉ cho thân vàng một trượng sáu 
với 32 tướng tốt... ứng cho Tiểu thừa, trời và người. TÙY 
LOẠI HÓA là tùy loài mà hóa hiện như voi lớn, anh võ, 
VƯỢn, nại, Chuyển luân thánh vương... Báo và hóa này đều 
nhiếp thuộc sắc thân, từ trí pháp thân mà được. Trí pháp thân, 
luận đây gọi là TRÍ THÂN. 


SẮC là từ TRÍ THÂN mà hiện. Song TRÍ THÂN tức là 
PHÁP THÂN. Vậy PHÁP THÂN chính là tánh thê của SẮC, 
nên nói “Pháp thân â ấy chính là thê của sắc nên hay hiện sắc. 
Bởi sắc tánh chính là trí nên thể của sắc không hình, gọi là trí 
thân”. 


SẮC và TRÍ vốn không hai, nên nói “Bởi SẮC TÁNH 
chính là TRÍ nên thể của sắc không hình. Bởi TRÍ TÁNH tức 
là SẮC nên gọi là pháp thân khắp giáp tất cả chỗ”. SẮC là 
thứ được hiện từ TRÍ nên gọi là SẮC SỞ HIỆN. 

PHẢN TẾ là có hạn định, phân ranh, không toàn nhất. 
Chúng là những thứ được thấy bởi nghiệp thức phân biệt. 
Pháp thân thì lìa nghiệp thức, chỉ là một thê toàn nhất, không 
có bờ mé, nên sắc sở hiện của nó không có bờ mé cũng 
không phân ranh. Vì vậy nói “Sắc sở hiện ấy không có phần 


181 


tÈ?. TÙY TÂM là tùy theo căn cơ của chúng sanh mà ứng 
hiện. Có cảm liên ứng không chướng ngại, kháp giáp tât cả 
chỗ nên nói HIẸN MƯƠI PHƯƠNG THE GIỚI. 


“VÔ LƯỢNG BÔ TÁT... mà chăng ngăn ngại lẫn 
nhau” là nói về cảnh giới sự sự vô ngại của thế giới Hoa 
Nghiêm. Ngài Hám Sơn nói: “Sở đĩ frong Ì biển Hoa Nghiêm, 
các độ duyên khỏi trùng trùng vô tận, môi mỗi giao kết với 
nhau là do lý sự vồ ngại nên được sự sự vô ngại. Đây chăng 
phải là chỗ biết của thức tâm. Đêu là đại dụng của chân như 
tự tạ”. THỨC TÂM là chỉ cho tâm thức hiện tại mình đang 
dùng nó đề quan sát mọi sự mọi vật đây. Bởi nó bị chi phối 
bởi thức phân biệt nên mọi thứ trở thành có phân ranh, ngăn 
ngại. DỰNG CỦA CHÂN NHƯ là chỉ cho báo hóa thân 
Phật. 


Phần Hiển Thị Chánh Nghĩa được phân làm 2 là Tâm 
Chân Như và Tâm Sanh Diệt, là muốn hiển bảy từ nhất tâm 
chân như khởi thành 2 môn phân biệt, động và tịnh chẳng 
phải một. Sau là hiển động và tịnh chẳng phải hai. Nhờ cái 
không hai này mà chúng sanh mới có thể thành Phật. 


Chánh văn : 


Lại nữa, hiển thị từ môn sanh diệt ngay đó mà nhập 
môn chân như. Nghña là, truy tìm 5 ấm, sắc và tâm cùng 
cảnh giới 6 trần rốt ráo đều vô niệm. Vì tâm không hình 
tướng, tìm khắp mười phương chắng thể được. Như 
người mê nên cho đông là tây mà phương hướng thật 
chăng dời đối. Chúng sanh cũng vậy. Bởi vô minh mà 
lầm nên cho tâm là niệm. Tâm thật chẳng động. Nếu hay 
quán xét biết tâm vô niệm thì được tùy thuận vào môn 
chân như. 


182 


Giải thích : 

HIẾN THỊ là nêu bảy. '“Từ môn sanh diệt NGAY ĐÓ 
MÀ NHẬP môn chân như” là ngay nơi tâm sanh diệt đây mà 
về lại cái không sanh diệt. Về băng cách nào? Nhận ra đúng 
bản chất của tâm sanh diệt tức là đang tùy thuận với tâm 
không sanh diệt. 


SẮC là chỉ cho sắc ấm. TÂM chỉ cho thọ, tưởng, hành. 
thức ấm. “TRUY TÌM 5 âm, sắc và tâm cùng cảnh giới 6 trần 
rốt ráo đều vô niệm” là quán tận đến cội nguồn của sắc tâm 
cùng cảnh giới 6 trần thì thấy tất cả đều vô niệm. Vốn vô 
niệm nhưng do bất giác vọng động mà thành sắc tâm cùng 
cảnh giới 6 trần, niệm niệm tương tục. Lại nhận cái sắc ây 
làm thân, nhận cái tâm niệm niệm tương tục ấy làm tâm mà 
quên mất cội nguồn vô niệm. Luận đây dùng ví dụ NHƯ 
NGƯỜI MÊ lầm đông là tây mà phương hướng thật chằng 
đôi” đề ta hình dung về cái lầm đó của mình. NHƯ NGƯỜI 
MÊ là chỉ cho người không tỉnh, hay lầm lẫn. Do lầm lẫn nên 
dù đang đứng ở phương đông nhưng vẫn cho là phương tây. 
Nói tây là do lầm mà nói chứ phương đông vẫn là phương 
đông. Đang trong tâm vô niệm nhưng do lầm nên không 
nhận tâm vô niệm ấy mà chỉ nhận những tơ tưởng, suy nghĩ, 
vui, buồn là tâm mình, rồi nhận cảnh giới hư vọng bên ngoài 
là thế giới của mình. Song nhận đó là tự mình nhận chứ 
không phải tâm và cảnh vốn như vậy. Tâm và cảnh vốn vô 
niệm. Chỉ vì nhận những thứ hư vọng là mình nên sự hư 
vọng mới nối tiếp mà che mờ cái không hư vọng. Ý là, dù 
trong cảnh giới nào, chúng ta vẫn không hề rời cái chân thật, 
chỉ cần ngay nơi cảnh giới ấy mà quán thấy tướng hư vọng 
của nó là mình đang trở vẻ cái chân thật của mình. 


183 


Do vô minh mới lầm niệm là tâm, nên nói “BỞI VÔ 
MINH mà lầm, nên cho tâm là niệm”. TÂM THẬT 
CHĂNG ĐỘNG là nói về bản chất của tâm. Nếu thật là tâm 
mình thì nó không động, không có tướng sanh diệt. Thứ gì là 
sanh diệt vọng động thì thứ ấy không phải tâm chân thật của 
mình. 

“NÉU HAY QUÁN XÉT biết tâm vô niệm” là phương 
cách tu tập để nhập môn chân như. HAY là thường hằng. 
QUÁN XÉT biết tâm vô niệm là quán tất cả những niệm 
tưởng hiện lên trong tâm đều không có thật thể. Như Hòa 
thượng Trúc Lâm dạy “Biết tất cả là vọng”. Biết là vọng thì 
không để những thứ ấy dẫn thành hành động mà tạo nghiệp 
thọ khổ, nên nói BIẾT VỌNG KHÔNG THEO. Biết được 
vậy là mình đang tùy thuận để nhập môn chân như. Được vô 
niệm là nhập môn chân như. 


Ngài Hám Sơn nói: “5 ẩm của chúng sanh đêu nhơn 
nơi nhất niệm mà có. Nay bát tất phải so đo chúng sanh là 
chân hay giả? Chỉ cần quản chỗ khởi của nhất niệm vốn tự 
vồ niệm. Vô niệm fức vô sanh. Vô sanh thì chúng sanh vốn 
không, lại hỏi có sắc lâm cùng các pháp 12 Sở dĩ dạy quán 
thăng vô niệm là vì quản vô niệm là đốn ngộ ngay môn chân 
như. Một cái thuật quán vô niệm này là yêu chỉ tu hành bí 
truyền của Phật Tổ. Nên Tổ Đạt Ma từ Táy sang dạy Nhị Tô ồ 
'Đơm tâm ra ta an cho!“ Nhị Tồ ổ trả lời 'Con tìm tâm chẳng 
thể được”. Lục Tổ cũng nói “Xưa nay không một vật. Các 
Tổ về sau không gì không chỉ rõ cảnh giới ly niệm. Nên nay 
tham thiên, chăng biết ÿ chỉ vô niệm, lại khởi mọi thứ tư 
hương huyễn diệu, há là ý của Tổ sư từ Tây sang w? Chăng 
phải chỉ có một luận này mà ngay cả toàn bộ Đại Tạng 1700 
tắc cũng đêu qui về một câu vô niệm. Học giả nên ghỉ nhớ”. 


184 


Phân Hiển Thị Chánh Nghĩa đã xong. Sau là phần Đối 
Trị Tà Châp, là phân thứ 2 của chương Giải Thích. 


II ĐÔI TRỊ TẢ CHẤP 

Chánh văn : 

Tắt cả tà chấp đều nương nơi ngã kiến. Nếu lìa ngã 
thì không có tà châp. Ngã kiên này có 2 loại. Thê nào là 
2? Một là nhân ngã kiên, hai là pháp ngã kiên. 

Giải thích : 

Những gì không phù hợp với Lý Duyên Khởi gọi là 
TÀ. Ôm chặt những thứ ấy làm của riêng gọi là CHẤP. 


NGÃ KIỀN là chỉ cho những quan niệm cho rằng vạn 
sự vạn vật ở đời này đều có chủ tê hoặc tự tánh của riêng nó. 
Nói cách khác, ngã kiến là cái kiến cho rằng các pháp ở thế 
gian là thật có hay thật không. Vì quan niệm vạn pháp đều có 
chất thật mà sanh ra vô số những quan niệm sai lệch khác, 
nên nói “Tắt cả tà chấp đều NƯƠNG NƠI NGÃ KIÊN”. 


Tà chấp nương vào ngã mà có thì lìa ngã ắt không còn 
tà châp, nên nói “Nêu LIA NGA thì không có tà châp”. 

Cái thây vạn pháp là thật này bao gồm 2 thứ là nhân 
ngã kiên và pháp ngã kiên. Nghĩa của nhân ngã kiên và pháp 
ngã kiên sẽ được giải thích rõ ở những phân sau. 


A. Nhân ngã kiên 
Chánh văn : : 
Y nơi phàm phu mà nói thì có 5 loại. Thê nào là 5? 


185 


Giải thích : 

NHÂN NGÃ KIÊN này, phảm phu hay vướng phải 
nên nói “Y phàm phu mà nói”. Theo cách phá của 5Š loại 
nhân ngã kiến dưới thì hạng phàm phu nói đây không phải là 
hạng phàm phu bình thường mà là những người đã có sự 
hiểu biết đối với Phật pháp, song chưa được sâu xa. Ngài 
Hiền Thủ nói: “Đây là sự vọng khởi của những người mới 
học Đại thừa trong Phật pháp do lầm giáo mà ra, chẳng phải 
là chỗ khởi của ngoại đo”. 

Chánh văn : 

1. Nghe Tudala nói: “Pháp thân Như Lai rốt ráo 
văng lặng giống như hư không”. Bỏi chắng biết chỉ là phá 
sự dính mắc, lại cho hư không là tánh Như Lai. 

Giải thích : 

Pháp thân Như Lai không sắc tướng lại trùm khắp nên 
mượn hình ảnh hư không để người đời tạm hình dung về 
pháp thân Như Lai, cũng là để người hiểu Như Lai không 
phải là thân tướng với 32 vẻ đẹp v.v... Song nghe nói như hư 
không lại chấp ngôn làm nghĩa, cho hư không chính là pháp 


— 


phá bỏ tư tưởng cho pháp thân Như Lai là hư không. 


Chánh văn : 

Làm sao đối trị? Phải rõ tướng hư không là pháp 
hư vọng, thể ` không, không có thật, vì đối với sác mà có, là 
tướng bị thấy, khiến tâm sanh diệt. Bởi tất cả sắc pháp 
vốn là tâm, thật không có sắc bên ngoài. Nếu không có 
sắc thì không có tướng hư không. Nghĩa là, tất cả cảnh 


186 


giới chỉ từ nhất tâm vọng khởi mà có. Nếu tâm lìa vọng 
động thì tất cả cảnh giới đều diệt, chỉ là nhất chân tâm, 
không chỗ nào là chắng khắp. Đây là nghĩa rốt ráo về 
tánh trí quảng đại của Như Lai, chẳng phải như tướng 
hư không. 


Giải thích : 
Có 2 điểm để thấy hư không không phải là pháp thân 
Như Lai. 


a. Hư không là pháp duyên khởi với sắc. Duyên khởi 
thì không có thật thê. Sắc và hư không là do tự tâm bất giác 
mà hiện.” Không bất giác thì sắc và hư không đều không. Vì 
thế, hư không không phải là pháp thân Như Lai. Vì pháp thân 
Như Lai thì rốt ráo vắng lặng, không phải là pháp nhờ duyên 
TỚI CÓ. 

b. Hư không là pháp bị thấy, trong khi pháp thân Như 
Lai thì lìa năng sở đối đãi, không năng kiến, sở kiến. 

Phẩm “Phá Lục Chủng' của Trung Luận, cũng phá cái 
chấp hư không này. Là phá cái thấy của các hành giả khi tu 
thiền định, thấy thân mất và tâm trải đồng với hư không, lại 
chấp cái hư không ấy là pháp thân. 


Chánh văn : 


2. Nghe Tudala nói: “Các pháp thế gian, thể rốt ráo 
là không” cho đến “Pháp niết bàn chân như cũng rốt ráo 
không, xưa nay tự không, lìa tất cä tướng”, vì chắng biết 
là do phá sự dính mắc, lại cho tánh của niết bàn chân như 
đều không. 


* Phân này đã giải thích rõ ở 9 tướng bất giác. 


187 


Giải thích : 

Vì người đời chấp TƯỚNG hiện thấy đây có thật tánh 
nên nói tât cả đêu không, là muôn nói những tướng đó chỉ 
như mộng huyển bảo ảnh không có tánh thật. Do nghe 
“không” lại cho tánh thật không. Đây là cái thây đoạn diệt. 

Chánh văn : 


Làm sao đối trị? Phải rõ pháp thân chân như, tự 
thê chăng không vì đây đủ vô lượng tánh công đức. 

Giải thích : 

LÀM SAO ĐÓI TRỊ là làm sao trị được bịnh chấp đó? 
Giải thích : Pháp thân chân như tuy không, nhưng cái không 
này cũng không, nên đầy đủ vô lượng tướng công đức chăng 


thể nghĩ bàn, không phải là không ngơ vô tri vô giác như 
thuyêt đoạn diệt của ngoại đạo. 


Chánh văn : 


3. Nghe Tudala nói: “Như Lai Tạng không có tăng 
giảm, thể của nó sẵn đủ tất cả pháp công đức”. Vì chẳng 
hiểu, liền cho Như Lai Tạng có pháp sắc tâm, tự tướng 
sai biệt. 

Giải thích : 

SẮC TÂM nói đây là sắc tâm nói ở phần “°Vì sao pháp 
thân la sác mà hay hiện să sắc”, là chỉ cho Như Lai Tạng đầy 
đủ các công đức. SẮC là chỉ cho sắc báo hóa thân của Phật. 
Do quen sử dụng cái “một, khác, ít, nhiêu” của tâm phân biệt, 


188 


nên khi nghe nói TẤT CÁ TƯỚNG CÔNG ĐỨC, liền chấp 

răng các sắc công đức ây có tự tướng sai biệt. tức cho sắc và 

tâm đều có tự thê sai biệt riêng lẻ của nó. Vì có riêng lẻ mới 

nói TẤT CA. Đây là châp tánh đức đông với pháp hư vọng. 
Chánh văn : 


Làm sao đối trị? Đó chỉ là y nơi nghĩa chân như mà 
nói. Nói sai biệt là nhơn nơi sự thị hiện của nghĩa nhiễm ô 
sanh diệt mà nói. 

Giải thích : 

SẮC báo hóa thân của Phật là dụng của chân như nên 
chỉ khi lìa nghiệp thức phân biệt thì sắc báo hóa thân ây mới 
đây đủ. Đã không phân biệt thì “Sắc và tâm chăng phải hai” 
mà “Sắc sở hiện ấy cũng không có phần tÈ”. Không hai 
không phân ranh thì không có tự tướng sai biệt. Nói TAT CA 
là do đôi với các tướng nhiễm ô sanh diệt sai biệt khi tâm 
động mà nói, không phải vì bản thân nó có nhiêu thứ sai biệt 
mà nói “tât cả). 

Chánh văn : 


4. Nghe Tudala nói: “Tất cả pháp nhiễm ô sanh tử 
ở thế gian đều y nơi Như Lai Tạng mà có. Tắt cả , pháp 
chăng la chân như”. Vì chẳng hiểu, lại cho tự thể Như 
Lai Tạng có đủ tất cả pháp thế gian sanh tử... 


Giải thích : 

Nói “Tất cả pháp nhiễm ô sanh tử ở thê gian đều y nơi 
Như Lai Tạng mà có. Tât cả pháp CHÁNG LÌA CHÂN 
NHU” là muôn nói pháp thê gian không ngoài tâm mà có, 
chúng không có thật thê. Do không hiệu lại châp vào chữ 


189 


LÌA, cho tất cả pháp thế gian sanh tử không bao giờ lìa được 
Như Lai Tạng. Có Như Lai Tạng là có pháp nhiễm ô sanh tử. 
Đây là châp vọng làm chân. 


Chánh văn : 


Làm sao đối trị? Bởi Như Lai Tạng, từ xưa đến 
nay, chỉ có vô lượng các công đức thanh tịnh, chăng lìa, 
chăng đoạn, chắng. khác nghĩa chân như. Còn vô lượng 
pháp nhiễm ô phiền não chỉ là vọng có, tánh vôn tự 
không, từ vô thủy đến nay chưa từng cùng Như Lai Tạng 
tương ưng. Nếu thể của Như Lai Tạng có pháp hư vọng 
mà cho răng chứng đắc có thế dừng hắn được vọng, ắt 
không có việc này. 

Giải thích : 

Pháp nhiễm ô sanh tử là do vô minh bắt giác tâm động 
mà sanh cái thấy cùng cảnh giới bị thấy, từ đó có nhiễm ô 
sanh tử. Vô minh hết thì những thứ ấy cũng không, chỉ còn 
lại vô lượng tướng công đức mà thôi. Như do mắt bịnh mà 
thấy trong hư không có hoa đốm. Một khi mắt hết bịnh thì 
hoa đôm cũng không. 


| “Nếu thê của Như Lai Tạng CÓ pháp hư vọng mà CÓ 
THÊ CHỨNG ĐẮC dừng hắn được vọng ...” là, nghĩa của 
câu này đặt nặng ở chữ CÓ. Nghĩa là, nếu pháp hư vọng ấy là 
thứ thật có trong Như Lai Tạng, tức chúng không phải là 
vọng thì khi chứng được quả vị Phật rồi, cái thật có ấy không 
thể hết. Trên thực tế, những thứ ấy không còn khi Như Lai 
Tạng hiển lộ hoàn toàn. Thì biết, những thứ ấy không có chất 
thật, không phải là thứ có sẵn trong Như Lai Tạng. Câu kết 
này chủ yếu cho thấy, nói Y hay nói KHÔNG LÌA là muốn 
hiển bày pháp sanh tử thế gian chỉ là một loại vọng pháp, chỉ 


190 


do tự tâm bất giác vọng hiện. Không bất giác thì không. Chấp 
CO là rơi vào tà kiên. 
Chánh văn : 


5. Nghe Tudala nói: “Y Như Lai Tạng nên có sanh 
tử. VY Như Lai Tạng nên đắc niết bàn”. Do chắng hiểu 
nên nói chúng sanh có chỗ khởi đầu. Do thấy có khởi đầu 
nên nói niết bàn Như Lai đạt được có tận chung, trở lại 
làm chúng sanh. 

Giải thích : 

Đây là chấp sanh diệt có thật tánh. Y NHƯ LAI TẠNG 
nên có sanh tử là muốn nói sanh tử không có chất thật, không 
có nơi chốn, chỉ do bất giác mà có. Do không hiểu, nghe “V 
NHƯ LAI TẠNG nên có sanh tử” lại tưởng chân có trước, 
vọng có sau nên chấp chúng sanh có chỗ khởi đầu. Một khi 
đã cho có chỗ khởi đâu thì chấp niết bàn là chỗ tận chung, trở 
lại làm chúng sanh. 


Cái chấp này tương tự như cái chấp của các vị ngoại 
đạo cho cái mờ mờ mỊt mịt là ban sơ (minh sơ) và từ cái ban 
sơ ấy sanh ra sự hiểu biết (giác) v.v... Với họ, đắc niết bản 
chính là lúc chúng sanh tận chung hoàn trở về chỗ mờ mờ 
mịt mịt ấy. Vì cái mờ mờ mịt mịt ấy không phải là cội nguồn 
chân thật, nên thấy nhập niết bàn rồi lại thấy xuất niết bàn 
sanh ra sự hiểu biết, liền cho chúng sanh đắc niết bản xong 
trở lại làm chúng sanh. Đây là chỗ ngoại đạo chứng thực qua 
quá trình thiền định, không phải là những suy luận suông trên 
sách vở. Vì thế những kiến giải này có khi trở thành những 
kiến chấp rất kiên cô. 

Chánh văn : 


191 


Làm sao đối trị? Bởi Như Lai Tạng không có mé 
trước nên tướng vô minh cũng không có khỏi đầu. Nếu 
nói ngoài tam giới lại có chỗ khởi đầu của chúng sanh là 
kinh của ngoại đạo nói. Như Lai Tạng không có mé sau, 
niết bàn mà chư Phật đạt được tương ưng với đó, nên 
cũng không có mé sau. 

Giải thích : 

Thấy các pháp có trước sau hạn định là do mê Như Lai 
Tạng mà thấy như vậy. Như Lai Tạng vốn không có bờ mé 
nên không có chỗ khởi đầu cũng không có chỗ chấm dứt. 
Vọng pháp là do Như Lai Tạng bất giác mà khởi, làm sao có 


chỗ khởi đầu và châm dứt? Chăng qua do mê mà thấy như 
vậy. Hết mê thì chỉ là một thê thường nhất không có bờ mé. 


“NGOÀI TAM GIỚI lại có chỗ khởi đầu” là cho niết 
bàn chính là chỗ khởi đâu sanh ra tam giới như trường hợp 
minh sơ sanh ra sự hiệu biết trên. Cái châp nảy tương tự cái 
châp có bôn tÊ từ đó phát sanh vạn vật trong Trung Luận. 
Đây là châp mệt bàn có chồ nơi. 

B. Pháp ngã kiên 

Chánh văn : 

Do Nhị thừa độn căn nên Như Lai vì họ mà nói 
nhân vô ngã. Vì chỗ nói chăng phải là cứu cánh, thây có 
pháp ngũ âm sanh diệt, sợ hãi sanh tử, vọng thủ niêt bàn. 

Giải thích : 

Pháp ngã kiến là chỉ cho chỗ chấp của Nhị thừa. Nhị 
thừa gôm 2 hạng là Thanh văn và Duyên giác. PHAP NGÀ 
KIEN là cái thây cho răng vạn pháp là có thật : Tuy thây ngũ 


192 


ấm vô ngã nhưng vẫn cho sanh tử và niết bản là thật nên thấy 
ngũ ấm diệt mà hiện niết bàn. 

ĐỘN CĂN là căn tánh không sáng. Không sáng đây là 
so với trí tuệ của chư vị Bồ tát đăng địa và các Như Lai, 
không phải so với phàm phu mà nói là độn căn. Chỉ mới giác 
ngộ được nhân vô ngã mà chưa thấy được pháp vô ngã, chưa 
thây được “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, nên chư 
vị bỏ cái này năm cái kia, sợ sanh tử mà níu niết bản. Đây 
cũng giống như bỏ trăng trong lạch mà bắt trăng trên sông, 
cũng chỉ là bóng mặt trăng không phải mặt trăng thật, nên nói 
VỌNG THỦ. Vì còn vọng thủ mà nói ĐỘN CĂN. 


Chánh văn : 


Làm sao đối trị? Vì pháp ngũ ấm, tự tánh chẳng 
sanh thời không có diệt, vốn vẫn là niết bàn. Lại nữa, chỗ 
cứu cánh thì la vọng chấp. Phải biết nhiễm pháp tịnh 
pháp đều là tương đãi, không có tự tướng có thể nói. Cho 
nên tất cả pháp từ xưa đến nay, chẳng phải sắc chắng 
phải tâm, chẳng phải trí chắng phải thức, chẳng phải có 
chăng phải không. Rốt ráo, chăng có tướng có thể nói. 
Mà có ngôn thuyết, phải biết đó là phương tiện thiện xảo 
của Như Lai, mượn lấy ngôn thuyết để dẫn đạo chúng 
sanh, còn chỉ thú của ngài đều là ly niệm qui về chân như. 
Vì niệm tất cả pháp khiến tâm sanh diệt, chăng nhập 
được thật trí. 

Giải thích : 

Cách đối trị là nêu bày thật tánh của ngũ âm và niết 
bản. Sanh hay diệt chỉ do mê mà thấy. Pháp vốn chăng sanh 
nên chưa từng diệt. Thấy diệt là do vọng chấp mà ra. Song 
chỗ cứu cánh thì lìa vọng chấp. CHÖ CỨU CÁNH là chỉ cho 


193 


cội nguồn chân thật nhất tâm. Chỗ cứu cánh thì lìa vọng chấp 
vì còn chấp là còn thấy vạn pháp là thật. Chấp sanh tử tức 
thấy sanh tử thật, chấp niết bản tức thấy niết bàn thật. Nếu 
không thật vì sao lại chấp? Đã níu giữ tức đã có tâm thấy thật. 
Song nếu thật trở về được với cội nguồn chân thật thì phải có 
cái trí thấy vạn pháp như huyễn, sanh tử niết bản như hoa 
đốm trong hư không, không còn gì để chấp. Vì thế, nói “Chỗ 
cứu cánh thì LÌA VỌNG CHÁP”. 


TƯƠNG ĐÃI là đợi chờ nhau mà thành, là muốn nói 
đến tính duyên khởi của pháp, như nói về nhân duyên và 
nhân quả. NHÂN DUYÊN thì phải có DUYÊN mới gọi là 
NHÂN, hoặc như duyên thì phải có NHÂN mới gọi là 
DUYÊN. Nhân quả cũng vậy. Phải có cái này, cái kia mới có 
danh có phận, mới xuất hiện ở cõi đời nảy. Do phải đợi nhau 
mới thành nên gọi là PHÁP TƯƠNG ĐÃI. 


Tắt cả pháp thế gian đều do nhân duyên sanh, nên đều 
là pháp tương đãi. Đặc tính của pháp tương đãi là không tánh. 
Nếu có tánh thì nó phải tự có, duy nhất và thường trụ. Song 
nếu tự có thì không phải đợi nhau. Đã đợi nhau thì biết là 
không tánh. Vì thế nói “Không có tự tướng có thê nói”. ĐỢI 
NHAU mới thành thì không thê là TỰ. Tướng ấy không tánh 
nên không có TỰ TƯỚNG. 

CHO NÊN, là từ những việc nói đó mà hiểu ra một 
điều : Thật tánh hay thật tướng của vạn pháp vốn không phải 
sắc cũng không phải tâm, không phải trí cũng không phải 
thức ... Do chúng sanh lập CÓ mà phải đưa vê KHÔNG, 
chúng nh dùng THỨC nên mới có vấn đề TRÍ ... Còn thật 
tướng của 2 mặt tương đãi ấy thì không phải THỨC cũng 
không phải TRÍ, không phải CÓ cũng không phải KHÔNG. 


194 


Vì không phải nên mới có thể tùy duyên mà thành TRÍ hay 
thành THỨC, thành CÓ hay thành KHÔNG... Trong kinh 
Lăng Già, đức Phật trả lời 108 câu của ngài Đại Huệ bắt đầu 
bằng một từ PHI. Trung Quán Luận mở đầu bằng 4 về đối 
đãi “Chăng sanh cũng chẳng diệt, chăng đến cũng chẳng đi 

”. Nói CHẢNG PHẢI là muốn hiển bày “RỐT RÁO 
tiền có tướng có thê nói”. Sanh tử hay niết bàn chỉ là pháp 
đối đãi. Vì có sanh tử mà nói niết bàn. Không sanh tử thì niết 
bàn cũng không lập. Không lập thì không trụ. Không trụ là 
niết bản. 

Rốt ráo, chăng có tướng có thê nói. Còn nói dài dòng 
văn tự đây thì biết chỉ là phương tiện thôi. PHƯƠNG TIỆN 
là chỉ cho những thứ chưa phải là cứu cánh như văn từ, chữ 
nghĩa, pháp môn ... Khéo và hay thì gọi là THIỆN XẢO. 
Nói khéo và hay vì nó phù hợp với căn cơ của chúng sanh mà 
không rời khỏi LÝ, tức vừa khế 'lý vừa khế cơ, khiến người 
có thể nương đó mà đến được chỗ rốt ráo là vô niệm. 


CHÍ THÚ là mục đích mà Như Lai muốn nhắm đến. 
Nói nhiều thứ như thế nhưng chủ ý của ngài chỉ muốn chúng 
sanh “LY NIỆM qui về chân như”, vì chân như vốn vô niệm. 
Nếu ai một bước có thê “ly niệm' rồi “vô niệm” như Lục Tổ 
thì không cần văn tự cũng chắng cân Niệm Phật, Chỉ Quản 
Song Hành hay Biết Vọng Không Theo. Song sanh ra đời thì 
ai cũng đầy vọng niệm. Con nít năm nôi cũng ú ớ luôn 
miệng. Người lớn, mở mắt suy nghĩ đã đành, nhắm mắt cũng 
mơ này mơ kia, làm đủ thứ chuyện. Nếu không nương vào 
kinh luận và các pháp môn thì khó mà gạt bỏ dòng vọng 
tưởng đề tùy thuận chân như. 


195 


Như vậy, phương tiện thì không phải là chỗ cứu cánh 
nhưng là thứ giúp chúng sanh ly niệm để quay dần về cảnh 
giới vô niệm của tâm. Vô nệm mới là chỗ rốt ráo. Rốt ráo thì 
không phải phương tiện. Vì thế văn từ, pháp môn đều thuộc 
phương tiện. Là phương tiện thì phải khế lý mà không được 
thiếu khế cơ. Khế lý mà thiếu khế cơ thì không lợi ích gì cho 
chúng sanh. Khế cơ mà không khê lý thì tu Phật mà thành tà 
ma ngoại đạo, vì tùy duyên mà thiếu bất biến... Cho nên phải 
khế cả lý lẫn cơ. 


KHÊ LÝ là pháp môn nào có khuynh hướng đưa tâm 
ta về vô niệm gọi là khế lý. Nói ĐƯA bởi pháp môn là 
thuyền bè đưa ta đến đích chứ không phải là ngay chính đích 
đó. Pháp môn nào có khuynh hướng đưa tâm từ cái nhiều về 
cái ít, từ cái ít về cái không, đề thê nhập trạng trái vô niệm 
của tâm gọi là khế lý. Khế lý là vậy, không phải khế lý là làm 
cho phương tiện thành cứu cánh. 

KHÉ CƠ là pháp môn ấy có phù hợp Với Căn cơ của 
mình không. Phù hợp nghĩa là dùng pháp môn ấy, tâm mình 
ngày một ít dính mắc với cảnh bên ngoài, lòng tin đối với 
Phật Tổ tăng trưởng, đối cảnh tâm bớt khởi phân biệt líu lo, 
kinh sách ngày một tường tận ... ấy gọi là khế cơ. Do dụng 
pháp đúng căn cơ mà tật bịnh tiêu trừ nên gọi là khế cơ. Còn 
dùng một pháp môn mà tâm không bớt phiền não, chỉ tăng 
thêm sở tri, người khi nào cũng chướng, dụng pháp thì phù 
thủng cả người, hết dụng pháp lại lành bịnh ... thì biết pháp 
ấy hoặc không khế lý hoặc không khế cơ. KHÔNG KH LÝ 
vì pháp môn ấy chỉ khiến làm tăng sở tri mà phiền não thì 
không giảm. KHÔNG KH CƠ vì có khi nó khế lý, nhưng 
vượt quá căn cơ tu tập của người tu, nên chỉ khiến mình sanh 
bịnh mà không thẻ tiêu trừ được tật của mình. 


196 


Như chúng ta thời nay, không biết những suy nghĩ của 
mình là vọng, tha hồ vung vẫy, niệm khởi liền theo, không hề 
tính chuyện dừng nghĩ, nên gây nghiệp tạo tội vô vàn. Nếu 
không dạy mình “biết vọng không theo” mà dạy “vọng tức 
chân" thì mình sẽ theo dòng vọng tưởng tiếp tục tạo nghiệp. 
Đồ nợ như vậy là do cái “vọng tức chân” trên LÝ thì không 
sai, nhưng do áp dụng không đúng căn cơ mà thành tầm bậy. 
“Vọng tức chân chỉ khi nào mình đã thấy rõ vọng đúng là 
vọng. Vọng đã là vọng thì không vì nó mà gây nghiệp tạo tội. 
Cũng không vì nó mà sợ thiệt thòi cho bản thân khi việc đó 
mang lại lợi ích cho muôn người. Lúc đó mới có thê nói 
“vọng tức chân. Còn vọng với mình đang là một, nệm khởi 
LIÊN THEO mà “vọng tức chân' thì gây nghiệp tạo tội 
không cơ mang nào đêm xuê. Cho nên, NIỆM KHỞI LIÊN 
THEO phải có cái tương đãi là BIẾT VỌNG KHÔNG 
THEO thì LÝ kia mới được hiển bảy. Thành nói BIẾT 
VỌNG KHÔNG THEO thì phải nhớ đó là pháp hành. Pháp 
hành này đưa tâm chúng ta thuận dần với pháp tánh chân như 
chứ không phải chính là lý chân như. Không phải, thì khỏi 
bàn nó là cứu cánh hay không cứu cánh, chỉ một việc là hành. 
Hành rồi sẽ thấy, đi rồi sẽ đến. 


Phải đủ 2 tiêu chuẩn là khế lý và khế cơ thì pháp môn 
ấy mới đưa người đến chỗ rốt ráo. Chư Phật, Tổ sư cùng các 
vị thiện tri thức ngày nay lập ra pháp môn cũng y cứ vào 2 
mặt LÝ và TƯƠNG ĐÃI này mà lập. Thiếu một thì việc lập 
pháp chắng tới đâu. Song đã nói khế cơ thì không có gì cỗ 
định. Bởi duyên khởi thì tùy duyên mà có pháp. Xoay 
chuyền thế nào cho phù hợp với căn cơ của từng người, từng 
thời miễn không ngoài LÝ là được. Có người hỏi ngài Triệu 
Châu “Con chó có Phật tánh không?”. Câu trả lời lúc CÓ, lúc 


197 


KHÔNG. Đó là tùy cơ của chúng sanh mà đáp, là tùy duyên 
mà lập pháp đề không đánh mắt cái LÝ. Nếu nhìn cách hành 
xử của chư vị bằng cái nhìn thiếu duyên khởi, mình sẽ dễ 
dàng kết luận chư vị xảo ngôn. Thấy pháp của các bậc Cô 
đức đối ngược kình chống lẫn nhau cũng vì thiếu cái nhìn 
duyên khởi này. 

Thấu LÝ thật sự thì phải năm được mặt TƯƠNG ĐÃI 
của vạn pháp. Năm được mặt TƯƠNG ĐÃI của vạn pháp thì 
mới thật là nắm được LÝ. vì thế, trong kinh Trung Bộ Phật 
nói “4i /hấy pháp, người ấy thấy duyên khỏi. Ai thấy duyên 
khởi, người ấy thấy được pháp”. Theo DUYÊN bỏ LÝ là 
chúng sanh. Thấy LÝ mà không thấy DUYÊN là Nhị thừa. 
Biết và hiểu là một chuyện. Lý sự viên dung là chuyện khác. 


IIL PHÂN BIỆT TƯỚNG ĐẠO 
PHÁT TÂM 


Chánh văn : 

Phân biệt tướng đạo phát tâm là phân biệt cái nghĩa 
phát tâm tu hành hướng đên đạo (mà chư Phật đã chứng 
được) của tât cả Bồ tát. 

Giải thích : 

_ĐẠO là chỗ chư Phật chứng được. PHÂN BIỆT 
TƯƠNG ĐẠO PHÁT TÂM là phân biệt các tướng phát tâm 
tu hành hướng về đạo của tật cả Bộ tát. TẤT CÁ BO TÁT là 
chỉ cho Bô tát từ khi mới phát tâm cho đên địa vị tận cùng. 

Chánh văn : 


198 


Phát tâm lược nói có 3 thứ. Thế nào là 3? 
1. Tín thành tựu phát tâm. 

2. Giải hạnh phát tâm. 

3. Chứng phát tâm. 


Giải thích : 

Đây là nói về những giai đoạn tiêu biểu trong quá trình 
tu hành hướng vê đạo. ĐẠO nói đây là chỉ cho pháp tánh 
chân như. Tướng phát tâm này có 3 thứ. 

-L Do TIN minh có pháp chân như mà tu hành hướng 
vê pháp chân như, nên nói TÍN THÀNH TỤU PHÁT TÂM. 

2. Do HIẾU và TU TẬP mà hướng về nên nói là GIẢI 
HẠNH PHÁT TAM. 

3. Do chứng được tánh thể chân như mà hướng về nên 
nói CHUNG PHÁT TÁM. 

___ Cái HƯỚNG VỀ nói đây là chỉ cho mục đích tới. Còn 
TÌN, GIẢI HẠNH và CHƯNG PHÁT TÁM là chỉ cho 3 câp 
độ trong quá trình hướng về ây. 


199 


A. Tín thành tựu phát tâm 
Chánh văn : 


VY nơi hạng người nào, tu những hạnh øì được 
thành tựu niêm tỉn mà chịu phát tâm? 

Giải thích : 

Muốn phát tâm tu thì đầu tiên phải tin trước, nên nhắn 
mạnh “Hạng người nào, chịu tu những hạnh gì mà đủ nêm 
tin chịu phát tâm?” 


Chánh văn : 


Đó là y nơi chúng sanh bắt định tụ, có lực huân tập 
thiện căn nên tin nghiệp quả báo, hay khởi 10 điều thiện, 
chán cái khô sanh tử, muốn cầu Vô Thượng Bồ Đề, được 
gặp chư Phật đích thân cúng dường, tu hành tín tâm. 
Qua một vạn kiếp, tín tâm thành tựu nên được chư Phật, 
Bồ tát giáo hóa khiến họ phát tâm. Hoặc vì đại bi nên hay 
tự phát tâm. Hoặc do chánh pháp muốn diệt, vì nhân 
duyên hộ pháp nên hay tự phát tâm. Tín tâm thành tựu 
được phát tâm như thế thì nhập chánh định tụ, rốt ráo 
chăng còn bị thối thất, gọi là trụ trong chủng tánh Như 
Lai, tương ưng với chánh nhân. 

Giải thích : 

BẤT ĐỊNH TỤ, là chỉ cho nhóm người tâm chưa 
quyết với việc tu hành. Ngài Hiền Thủ nói: “Bồ /át từ địa vị 
cuôi Thập Tín trở đi, nhất định chẳng còn thối thất nên gọi là 


CHÁNH ĐỊNH TỰ. Chưa nhập Tháp Tín, chẳng tin nhân 
quả gọi là LA ĐỊNH TỰ. Giữa 2 hạng này, là những người 


200 


thuộc vào hàng Tháp Tin, muốn câu đại quả mà tâm chưa 
quyết, lúc tiễn lúc thối, nên kinh Bồn Nghiệp nói 'Bồ tát Thập 
Tĩn như lông phát phơ trong hư không, gọi là BẤT ĐỊNH 
TỤ””. Lông phất phơ trong hư không là muốn diễn tả tình 
trạng gió thôi đâu thì theo nấy, chắng dừng trụ đâu được, nên 
nói bất định. Đây là trả lời câu hỏi “*Y nơi hạng người nào?” 
đã nêu trên. 

Như vậy hạng TÍN THÀNH TỰU PHÁT TÂM nói 
đây, tuy là hạng chúng sanh bất định tụ nhưng lại có lực huân 
tập thiện căn, muốn câu vô thượng bồ đề, được gặp chư Phật 
tu hành v.v... Đến khi nhập vào hàng CHÁNH ĐỊNH TƯï 
mới gọi là Tín Thành Tựu Phát Tâm. 


TIN NGHIỆP QUÁ BÁO là tin nhân nảo quả nấy, gây 
nghiệp lành được quả báo lành, gây nghiệp ác bị quả báo xấu. 
HAY KHỞI 10 ĐIÊU THIỆN là tu thập thiện. CHÁN CÁI 
KHÔ SANH TỬ là chán những bmh hoạn, đau khổ, chết 
chóc vả những vô thường ở thê gian. Như thấy mạng người 
mỏng manh như sương mai, tiền bạc danh vọng có đó mắt đó 
rôi sanh chán v.v.. . đều thuộc dạng chán này. CÂU VÔ 
THƯỢNG BỘ ĐÈ là cầu quả vị Phật. Tất cả những thứ trên 
đều do LỰC HUÂN TẬP THIỆN CĂN của những đời trước 
phát khởi. 

Nhân như vậy nên gặp được duyên là CÚNG DƯỜNG 
CHƯ PHẬT. Qua thời gian MỘT VẠN KIÉP thì tín tâm 
mới thành tựu. TÍN TÂM THÀNH TỤU nói đây là tin mình 
có pháp chân như, tin “Tức tâm tức PhậƯ$v.v... Tín tâm 
thành tựu, tức nhân cảng tốt thì duyên cảng tốt, nên được chư 
Phật và Bồ tát giáo hóa. Nói tốt, vì được 2 hạng vị này giáo 


201 


hóa đương nhiên là phải phát tâm tu Phật chứ không thể tu 
thứ gì khác. 

“Hoặc vì ĐẠI BI nên tự phát tâm” là, do thấy chúng 
sanh vì bị vô minh che lắp mà cùng khô mãi trong bịnh (tật, 
đói nghẻo, sanh tử nên phát tâm tu Phật để có năng lực giúp 
họ thoát cái khổ sanh tử. Duyên vì đại bi và hộ pháp mà phát 
tâm đều là những duyên chân chánh, phải do lòng tin thành 
tựu mới phát tâm được, nên nói ““Tín tâm thành tựu mà phát 
tâm như thế thì ...”. Phát tâm như vậy thì nhập được 
CHÁNH ĐỊNH TỤ. Không còn thuộc hạng bất định, nên nói 
KHÔNG CÒN BỊ THÔI THẤT. Đến đây gọi là “Trụ trong 
chủng tánh Như Lai, tương ưng với chánh nhân”. Nhân 
tương ưng với chủng vô lậu đã phát khởi nên nói TRỤ. Nhân 
này sẽ có quả là niết bàn tự tánh thanh tịnh, là cội nguồn chân 
thật nhất tâm, nên nói CHÁNH NHÂN. Phân sau là chỉ cho 
nhóm bắt định tụ. 

Chánh văn : 

Nếu có chúng sanh thiện căn ít ỏi, từ lâu xa đến nay, 
phiền não sâu dày, tuy cũng được gặp Phật Tổ cúng 
dường, nhưng lại khởi chủng tử trời người, hoặc khởi 
chúng tử Nhị thừa. Giá như có cầu Đại thừa thì căn tánh 
cũng bắt định, lúc tiến lúc thối. Hoặc là cúng dường chư 
Phật chưa đến một vạn kiếp, trong khoảng ây gặp duyên 
cũng có phát tâm, như là thấy sắc tướng của chư Phật mà 
phát tâm đó, hoặc nhơn cúng dường chúng tăng mà phát 
tâm đó, hoặc nhơn các vị Nhị thừa giáo hóa khiến phát 
tâm đó, hoặc học thứ khác mà phát tâm v.v... Phát tâm 
như vậy đều là bất định. Gặp nhân duyên xấu dễ bị thối 
thất, rơi vào Nhị thừa. 


202 


Giải thích : 

Đây là nói về hạng thiện căn kém cỏi thành phát tâm 
không đúng. Thiện căn kém cỏi hơn trước nên nói THIỆN 
CĂN ÍT ỎI. Thiện căn ít ỏi ấy được biểu hiện thành PHIÊN 
NÃO SÂU DÀY, là chỉ cho cái kiến thì lệch lạc, cái ái cũng 
bộn bẻ. Bị 2 thứ đó che chắn nên tâm trí không được sáng 
suốt thành phát tâm không đúng. 


“Tuy cũng được GAEP PHẬT TÔ cúng dường” là cái 
duyên đồng với hạng thiện căn trên. NHƯNG, là duyên cũng 
như thế mà việc làm lại không như thế. KHỞI CHỨNG TỬ 
TRỜI NGƯỜI là chỉ cho những việc làm và suy nghĩ mang 
tính phúc thiện cầu quả báo. Nếu có cúng đường cho Tam 
bảo cũng chỉ với mục đích là hưởng phúc đời này đời sau, 
không nghĩ đến chuyện “Trên thì cầu Phật quả, dưới nguyện 
độ chúng sanh”. KHỞI CHỬNG TỬ NHỊ THỪA là thấy các 
pháp thuộc Nguyên thủy, Tiểu thừa, Trung thừa thì chịu mà 
nghe đến tên Đại thừa thì nhảy đùng đùng, cho là pháp của tà 
ma ngoại đạo, không phải của Phật lập ra. 


GIÁ NHƯ CÓ CÂU ĐẠI THỪA là, đù có duyên học 
được pháp Đại thừa thì căn tánh cũng bất định. BÂT ĐỊNH 
là không ổn định, lúc thì bên Tiểu thừa, lúc nhảy qua Đại 
thừa rồi trở ngược ra học Cao cấp Phật học. Lúc thì tu để 
thành Phật, lúc thì bỏ đi làm việc phúc thiện mong cầu cái vui 
trời người v.v... Nói chung, không có tâm dứt khoát với Đại 
thừa mà cứ nhảy tới nhảy lui, thấy khó liền nản... đều thuộc 
loại căn tánh bất định này. 


_ “Cúng dường chư Phật CHƯA ĐẾN MỘT VAN 
KIEP” là duyên khiên hạng căn cơ này không đủ tín tâm như 
hạng trên. “THAY SẮC TƯỞNG mà phát tâm đó” là thây 


203 


sắc tướng của Phật rồi phát cái tâm có được sắc tướng ấy. 
Như ngài A Nan thấy sắc thân của Phật quá đẹp mả phát tâm 
tu hành đề có được thân tướng ấy. Sắc tướng là thứ giả hợp 
mà dùng làm hướng phát tâm nên không phải là sự phát tâm 
chân chánh. “NHƠN CỨNG DƯỜNG CHÚNG TĂNG mà 
phát tâm đó” là chỉ phát tâm cúng dường chúng tăng chứ 
không phát tâm tu hành cầu Phật đạo. Chưa hướng về bản 
tánh chân như của mình nên cũng chưa phải là sự phát tâm 
chân chánh. Đây đều còn trụ ở sắc tướng mà phát tâm. 


“NHƠN CÁC VỊ NHỊ THỪA GIÁO HÓA mà phát 
tâm” là phát cái tâm tu theo Nhị thừa. Các vị Nhị thừa nói 
đây là muốn nói đến các vị chỉ ôm khư khư quả vị La Hán 
hay Bích Chi Phật cho là niết bàn rốt ráo. Được chư vị này 
giáo hóa thì tu thật giỏi cũng chỉ đến quả vị La Hán và Bích 
Chi Phật là cùng. Chưa phải là chỗ rốt ráo thật sự nên cũng 
không phải là chỗ phát tâm chân chính. 

“HỌC CÁC THỨ KHÁC mà phát tâm” là không phát 
tâm tu Phật mà lây các thứ khác làm sự nghiệp. Như hướng 
tu của mình là tu Phật nhưng trong quá trình tu hành, ngoải 
việc thiền định mình học thêm kinh luận hay chữ Hán để 
khỏi lạc lỗi tu hành và có ít phương tiện giúp đỡ người khác 
thì không rơi vào trường hợp này. Song không đặt mục đích 
tu Phật làm chỗ đến mà chỉ lấy việc học hỏi hay bằng cấp 
làm mục đích tối thượng của người tu thì rơi ngay vào trường 
hợp “HỌC CÁC THỨ KHÁC mà phát tâm”. Đây là lấy 
phương tiện làm cứu cánh nên không phải là hàng phát tâm 
chân chánh. Ngoài ra, tu các loại thiền như xuất hôn, tu tiên, 
tu thiền đề trưởng dưỡng tâm thân, ngoài tâm cầu Phật v.v... 
đều gọi là “Học các thứ khác mà phát tâm đó”. 


204 


Tắt cả những phát tâm trên đều không hướng về bản 
tánh chân như, vì tín tâm đối với Đại thừa chưa thành tựu, 
nên đều gọi là bất định. Nhị thừa vốn thấy nhân vô ngã 
nhưng pháp chưa vô ngã. Sanh tử niết bàn chưa phải là thứ 
huyễn hóa, tức vẫn còn vướng ở sắc tướng, nên đây liệt 
chung các loại trên thành “Gặp duyên xấu dễ bị thối thất RƠI 
VÀO NHỊ THỪA”. 


Dưới là nói về sự phát tâm khi tín tâm đã thành tựu. 


Chánh văn : 

Lại nữa, tín thành tựu phát tâm là phát những tâm 
nào? Lược nói có 3 thứ. Thê nào là 32 

1. Trực tâm, vì chánh niệm pháp chân như. 

2. Thâm tâm, vì thích gom tất cả các thiện hạnh. 

3. Đại bi tâm, vì muốn bạt tất cả khổ cho chúng 
sanh. 

Giải thích : 

Một khi đã có niềm tin đối với Đại thừa thì hành giả có 
được 3 thứ tâm là trực tâm, thâm tâm và đại bị tâm. 

TRỤC TÂM là tâm không điên đảo. Không điên đảo 
gọi là TRỤC. Không điên đảo vì không còn bị vô minh sai 
sử khiên cái nhìn bị thiên lệch, đây chỉ cho tâm chân như. 
Song phân này thuộc Tín Thành Tựu Phát Tâm, tức chỉ mới 
tin vào chân như mà tu nên trực tâm đây chưa chỉ cho tâm 
chân như mà chỉ mới là hướng vê chân như mà tu, nên nói 


205 


CHÁNH NIỆM PHÁP CHÂN NHƯ. CHÁNH NIỆM là 
“Phải biết chỉ là nhất tâm, không có cảnh giới bên ngoài”. 

THÂM TÂM là tâm thích gom tất cả các thiện hạnh. 
THIỆN HẠNH là chỉ cho những việc làm lợi mình lợi người 
trong hiện tại và mai sau. Hòa thượng Trúc Lâm nói: “Phàm 
làm việc gì, đứng về mặt thời gian là hiện tại và vị lai, nếu 
mình và người đêu được lợi ích thì đó là điều lành. Nếu hiện 
tại mình bị thiệt mà người được lọi ích, đó cũng là điều lành. 
Nếu hiện tại mình bị thiệt mà tương lai được lợi ích, đó là 
điêu lành. Ngược lại những điêu đó thì không lành”. Bố thí, 
trì giới cùng các phương tiện tu hành như học hỏi kinh luận, 
thiền định v.v... đều gọi là thiện hạnh. Một khi đã có lòng tin 
tu tập đối với Đại thừa thì thích làm các thiện hạnh không 
nhàm mỏi, nên nói THÍCH GOM TẤT CẢ... 

ĐẠI BI TÂM là tâm muốn bạt tất cả khổ cho chúng 
sanh. Làm vơi đi phần nào hay làm cho chúng sanh hết khô 
gọi là BẠT. Một khi đã có tâm chánh niệm pháp chân như thì 
THÚC đã bắt đầu chuyền thành TRÍ, ÁI sẽ thành BI. Vì thế, 
tâm đại bi là thứ không thể thiếu đối với một hành giả tu Đại 
thừa. Thiền định cao thâm bao nhiêu mà tâm đại bi không 
hiển lộ thì biết cái thiền mình tu ấy có sự lệch lạc. 

Chánh văn : 

Hỏi : Trên nói pháp giới nhất tướng, thể Phật 
không hai. Vì sao không chỉ niệm chân như, lại mượn tìm 
học các thiện hạnh? 

Giải thích : 

Đây là do thấy LÝ và SỰ không tương đồng mả hỏi. 
Đã nói pháp giới nhất tướng, thể Phật không hai vì sao không 


206 


chỉ một mực chánh niệm tâm chân như thôi mà phải gom tất 
cả các thiện hạnh, lại còn phải bạt khô cho chúng sanh? 


Chánh văn : 


Đáp : Thí như báu mani lớn, thể tánh nó sáng sạch 
trong suốt mà có vết quặng làm bắn. Nếu người tuy biết 
tánh của báu mà chẳng dùng phương tiện mỗi mỗi mài 
giữa thì rốt cuộc báu cũng không được sạch trong. Pháp 
chân như của chúng sanh cũng vậy, thể tánh tịnh không 
mà có vô lượng phiền não cấu nhiễm. Nếu người (uy 
niệm chân như mà chắng dùng phương tiện mỗi mỗi 
huân tu thì cũng không được tịnh. Bởi cấu nhiễm nhiều 
vô lượng cùng khắp tất cả pháp nên tu tất cả các thiện 
hạnh, dùng đó để đối trị. Nếu người tu hành tất cả các 
thiện pháp, tự nhiên qui thuận pháp chân như. 

Giải thích : 

LÝ thì chỉ một pháp chân như để qui hướng và thê 
nhập, nhưng SỰ thì phải vừa chánh niệm chân như, vừa tu 
các thiện hạnh, đồng thời làm lợi ích cho chúng sanh, là do 
phiền não câu nhiễm quá nhiều. Như báu ma ni tuy bản chất 
của nó là sáng sạch trong suốt, nhưng do nằm trong quặng 
lâu ngày, vết bản đầy dãy nên cần phải lau chùi mài rửa. 
Không thể chỉ biết nó trong sáng mà có thể làm nó sáng sạch 
trong suốt trở lại. 


Như hiện nay, tin tâm mình là Phật thì rất nhiều người 
tin. Nhưng tim thì tin mà không phải ai cũng phát tâm tu Phật. 
Người thì có tu tập thiên định. Người thì vân lây chuyện phúc 


207 


thiện làm chính. Một pháp BIẾT VỌNG KHÔNG THEO 
thôi, có người đối duyên, tâm khởi tham hay sân buông được. 
Nhưng có người phải quán lui quán tới đủ thứ pháp quán mới 
dừng được cái tham hay sân ấy. Có nhiều thứ sai khác như 
thế là do căn nghiệp và phiền não ở mỗi người mỗi khác. 
Cùng là một báu chân như mà phải dùng đến phương tiện lau 
chùi mài giữa ít hay nhiều là do vết bân phiền não ít hay 
nhiều, bám sâu hay chỉ bám ngoài mặt. Vì thế, không chỉ 
niệm pháp chân như mà phải dùng phương tiện là các thiện 
hạnh để gọt giữa. Tâm đại bi là cái sẵn đủ trong mỗi người, 
chỉ do vô minh chấp ngã mà thành ái dục. Nay trí hiển thì tâm 
đại bi hiển. Tâm đại bi hiển rồi thì muốn bạt khổ cho chúng 
sanh là chuyện tự nhiên. 


Thể chân như vốn không nhưng đây đủ tất cả tướng 
công đức. Thiện hạnh giúp người tu phá dần tâm chấp ngã, 
qui hướng vô ngã nên nó thuận với chân thê chân như. Vì thế 
nói “Nếu người tu hành tất cả các thiện pháp, tự nhiên QUI 
THUẬN PHÁP CHÂN NHƯ”. 

Dưới là nêu ra các phương tiện đề tây rửa các hoặc 
nhiễm khi tín tâm đã thành tựu, để có thể kham nhận pháp 
Đại thừa không còn thối thất. 


Chánh văn : 
Lược nói phương tiện có 4 thứ. Thế nào là 4? 
Giải thích : 


Phương tiện tu tập đây là chỉ cho phần THÂM TÂM tu 
tắt cả thiện hạnh vừa nói. Trên đã giải thích lý do vì sao phải 
tu tất cả thiện hạnh, đây là đưa ra phương tiện tu các thiện 
hạnh ấy. Tất cả có 4 thứ. 


206 


Chánh văn : 


1. Phương tiện HẠNH CĂN BẢN là, quán tất cả 
pháp tự tánh vô sanh, lìa vọng kiên, chăng trụ sanh tử. 
Quán tât cả pháp nhân duyên hòa hợp, nghiệp quả chăng 
mât nên khởi tâm đại bỉ tu các phúc đức nhiêp hóa chúng 
sanh, chăng trụ niêt bàn. Vì tùy thuận pháp tánh vô trụ. 

Giải thích : 

HẠNH CĂN BẢN là lấy hạnh này làm nên tảng trong 
việc tu hành. Hoặc như ngài Hám Sơn nói: “Nương chân như 
khởi hạnh nên gọi là HẠNH CĂN BẢN”. Bởi chân như tánh 


vốn vô trụ nên phương tiện tu hạnh căn bản này cốt yêu là 
đưa tâm về chỗ vô trụ ây. 


“Quán tất cả pháp TỰ TÁNH VÔ SANH” là thấy các 
pháp tự tánh là không. Các pháp đã không thì thân tâm cùng 
vạn pháp đều không, nên không đắm trụ vào các pháp ở thế 
gian cũng không chấp nhất vào những quan niệm sai lệch đã 
hình thành trong bao đời nay của mình, nên nói “LÌA VỌNG 
KIÊN chăng trụ sanh tử”. Vì tự tánh của vạn pháp là vô sanh, 
sanh tử chăng khác niết bản, nên cái quán này vừa giúp người 
tu không tham đăm thế gian, cũng không trụ trước vảo niết 
bàn an lạc của Nhị thừa. 


Tuy các pháp tự tánh là không nhưng đủ duyên thì 
không phải không. Nghiệp nhân một khi đã gây tạo, đủ 
duyên sẽ gặt nghiệp quả. Nên nói “QUÁN TẤT CÁ pháp 
nhân duyên hòa hợp, nghiệp quả chăng mất”. Nếu trí phân 
biệt chưa hết thì tuy các pháp là không nhưng khổ vui tách 
bạch, sanh tử không phải là niết bàn. Vì vậy, đối với chúng 
sanh “KHỞI TÂM ĐẠI BI tu các phúc đức nhiếp hóa chúng 
sanh” đề giúp họ thoát khổ. Bằng phương cách nào đó khiến 


209 


chúng sanh chuyền tâm từ xâu qua tốt, từ không tin nhân quả 
qua tin nhân quả, từ chô tu các hạnh tạp nhạp qua tu Đại thừa 
.. gọi là NHIEP HOA. 


Chánh văn : 


2. Phương tiện HAY DỪNG là, tàm quí và hối lỗi 
thì có thể dừng tất cả các pháp ác, chẳng để tăng trưởng. 
Vì tùy thuận pháp tánh lìa các lỗi. 

Giải thích : 

Vì pháp tánh vốn tịnh trong không lỗi lầm nên dùng 
phương tiện HAY DỪNG này để tâm được tùy thuận dần 
với pháp tánh. HAY DỪNG là dừng tất cả những øì thuộc về 
ác nghiỆp. TÀM QUÍ là hồ thẹn. Sự hồ thẹn này rất quan 
trọng đối với pháp ác. Không phải chỉ có giết người, ăn trộm, 
dôi Ølan mới gọi là pháp ác. Tắt cả những gì khiến tâm dính 
mắc vào ngoại cảnh đều gọi là pháp ác. Song tùy mức độ tu 
hành mà pháp ác này có thô và tế. Phần này nhằm vào pháp 
thô trước. Làm ác mà thấy hỗ thẹn với mình và người thì mới 
có tâm hối lỗi mà dừng đi những việc ác ấy. Còn làm ác mà 
thấy bình thường dững dưng thì việc ác sẽ có cơ thành ác 
nghiệp. Nên đây nói “TÀM QUÍ VÀ HỒI LỖI thì có thể 
dừng tất cả các pháp ác”. Dừng được thì việc ác không tăng 
trưởng. Ngài Hám Sơn nói: “Phương tiện HAY DÙNG là 
chưa tạo tác thì biết HỖ THẸN mà dừng lại. Đã tạo tác thì 
HÔI LỖI không cho nó tăng trưởng”. 


Chánh văn : 


3. Phương tiện PHÁT KHỞI TĂNG TRƯỞNG 
THIỆN CĂN là, siêng năng cúng dường lễ bái Tam bảo, 
tán thán tùy hí, khuyên thỉnh chư Phật. Vì tâm thuần 


210 


hậu ái kính Tam bảo nên lòng tỉn được tắng trưởng, mới 
có thế dốc lòng cầu đạo vô thượng. Lại nhơn nơi lực hộ 
trì của Phật, Pháp, Tăng nên có thể trừ bỏ nghiệp 
chướng, thiện căn chắng thối thất. Vì tùy thuận pháp 
tánh lìa sỉ chướng. 

Giải thích : 

SI CHƯỚNG là do chấp ngã mà ra, cũng là đầu mối 
phát sanh ngã chấp. Ngã chấp có khuynh hướng khiến thiện 
căn khó tăng trưởng. Pháp tánh vốn không có ngã chấp, 
không có si chướng, đầy đủ vô lượng tướng công đức, nên 
cần siêng tu các thiện hạnh để thuận dần với pháp tánh. 
THIỆN CĂN ấy là “Siêng năng cúng đường lễ bái Tam bảo, 
tán thán, tùy hỉ và khuyến thỉnh chư Phật”. SIÊNG NĂNG là 
việc làm này phải được thường hằng như ăn cơm, uống nước. 
CÚNG DƯỜNG thì với Phật, Pháp, Tăng, đều lấy việc tu 
hành làm pháp cúng dường chính. Với Tăng bảo thì thêm sự 
cúng dường tài vật, âm thực, đồ dùng v.v... Vật thực đây đủ, 
các vị mới có thê chuyên tâm cho việc tu hành cũng như Đi€O 
duyên và giáo hóa chúng sanh. Việc làm này SÓp một phần 
nhỏ trong việc giúp Tam bảo trường tồn ở thế gian. 


TÁN THÁN là ca ngợi, biểu hiện lòng thành kính 
hướng về chư Phật. TÙY HỈ là lòng hoan hỉ vui sướng theo 
những gì mà chư Phật đã làm. KHUYÉN THỈNH CHƯ 
PHẬT là thỉnh Phật ở lại thế gian để chuyền bánh xe pháp. 
Thời nay không có Phật thì mình tán thán, tùy hỉ và khuyến 
thỉnh những vị đại diện cho Phật. Đó là các bậc tôn túc có đạo 
lực tu hành và giới luật nghiêm minh. Đây cũng biểu hiện 
cho tâm thuần hậu ái kính Tam bảo. Vậy thì lòng tin của 
mình sẽ được tăng trưởng. Lòng tin tăng trưởng rồi thì mới 


211 


đủ nghị lực tu hành mà cầu đạo vô thượng. Gọi là VÔ 
THƯỢNG vì không có gì vượt trên đạo ây. 


Nếu thật sự hết lòng với Tam bảo thì những việc làm 
tôn người, hại đến sự trường tồn của Tam bảo, mình sẽ 
không làm. Còn những việc thuận với lời dạy của chư Phật 
mà các bậc thiện trị thức đã dạy mình, khiến mình và người 
đều được lợi ích, người người qui hướng về Tam bảo ngày 
cảng mạnh, mình sẽ làm tối đa. Bỏ ác làm thiện như thế thì 
nghiệp ác dần tiêu, thiện căn tăng trưởng, nên nói “Nhơn nơi 
LỰC HỘ TRÌ của Phật, Pháp, Tăng, có thể trừ bỏ nghiệp 
chướng, thiện căn chăng thôi thất”. 


Chánh văn : 


4. Phương tiện ĐẠI NGUYỆN BÌNH ĐĂNG là, 
phát nguyện hóa độ hết thảy chúng sanh đến tận vị lai, 
chẳng sót một ai, khiến họ đều được cứu cánh niết bàn vô 
dư. Vì tùy thuận pháp tánh không đoạn dút, pháp tánh 
rộng lớn khắp tất cả chúng sanh, bình đẳng không hai, 
chăng niệm đây kia, rốt ráo tịch diệt. 

Giải thích : 

“PHÁT NGUYỆN hóa độ hết thảy chúng sanh đến tận 
vị lai, chăng sót một ai, khiến họ đều được niết bàn vô dư rốt 
ráo” là một phát nguyện vô cùng rộng lớn, không có thứ gì 
sánh được nên gọi là ĐẠI. Phải là tâm vô phân biệt mới thực 
hành được đại nguyện này nên gọi là BÌNH ĐĂNG. Nguyện 
nảy, không phải người thân của tôi tôi mới thực hiện, không 
phải vì chúng sanh nghèo hèn tôi mới phát nguyện... mà vì tất 


212 


cả, không sót một ai, nên gọi là BÌNH ĐĂNG. Đây là do tùy 
thuận được với pháp tánh chân như mà có nguyện này. Nhờ 
phát đại nguyện này mà tùy thuận được với pháp tánh chân 
như. NIẾT BÀN VÔ DƯ RÓT RÁO là chỉ cho niết bàn 
Phật. 

Chánh văn : 

Bồ tát : phát tâm này thì hiểu được ít phần về pháp 
thân. Do hiểu về pháp thân nên tùy nguyện lực, hay hiện 
8 thứ làm lợi ích chúng sanh. Đó là, rời cung tròi Đâu 
Suất, nhập thai, trụ thai, ra khỏi thai, xuất gia, thành đạo, 
chuyển pháp luân và nhập niết bàn. Nhưng Bồ tát này 
chưa được gọi là Pháp thân Bồ tát. Vì từ vô lượng đời 
quá khứ đến nay, nghiệp hữu lậu chưa thể đoạn dút, tùy 
chỗ sanh còn bị cái khổ vi tế. Nhưng chắng phải là bị 
nghiệp trói buộc, bởi do có lực tự tại của đại nguyện. 

Giải thích : 

“HIÊU ĐƯỢC ít phần về pháp thân” là kết quả có 
được khi hành giả phát đại nguyện bình đẳng trên. HIỂU 
ĐƯỢC ÍT PHẢN nguyên âm bản Hán là TIÊU PHÂN 
KIÉN. Chữ KIÊN này, Việt dịch có nhiều nghĩa, có thể là 
THẦY mà cũng có thể là HIẾU. Tự điển Phật học ghi: 
“Kiến, tiếng Phạn là nại lạt xả nang, là suy nghĩ tìm tòi để 
hiểu rổ”. Luận này lại được dịch từ tiếng Phạn ra. Đây là 
nhân duyên thứ nhất khiến bản dịch đây dùng từ HIẾU chứ 
không dùng từ THẦY. 

Ngoài ra, với pháp thân, nếu nói là THẦY thì không 
thể thấy, vì nó không thuộc năng kiến càng không thê là sở 
kiến. Có lẽ do nhân duyên ấy mà luận đây không gọi việc 
kiến tánh là THẦY mà gọi là CHỨNG. Song tiếng Việt 


213 


mình thì vẫn có thể dùng từ THÂY để hiểu cho việc 
CHỨNG. Ngoài ra căn cứ vào việc CHỨNG TỪNG PHÂN 
của hàng Thập Địa cũng như căn cứ vào cấp bậc Thập Tín 
bước sang Thập Trụ tại phần này, thì KIÊN nói đây không 
phải là sự trực chứng về pháp thân dù là chứng ít phần. Ngài 
Hiền Thủ nói: “Bồ #át Thập Trụ nương nơi môn t quán mà 
thầy pháp thân. Vì chưa chứng được chân như chỉ nương nơi 
TÍN LỤC mà thấy được í1 phân, nên nói chưa gọi là pháp 
thân ”. Vì vậy, đê tránh sự lầm lẫn về chữ THẦY của tiếng 
Việt cũng như chữ CHỨNG của luận này, đây không dịch là 
THẦY mà địch là HIẾU. 

“CHƯA ĐƯỢC GỌI là pháp thân Bồ tát” vì chỉ nương 
nhờ tín lực và tỷ quán mà hiểu, khác với hàng Bồ tát Thập 
Đĩa là trực chứng pháp thân. NGHIỆP HỮU LẬU là chỉ cho 
những tạo tác của thân, khẩu, ý mang tính cách thế gian, tạo 
ra 'phần đoạn sanh tử” của chúng sanh. “NGHIỆP HỮU 
LẬU chưa thê đoạn dứt” là muôn nói nhân vô lậu - còn gọi là 
nhân Phật tánh - chưa xuất hiện. 

KHÔ VI TẾ là chỉ cho cái khổ về sanh tử và cái khổ vì 
tâm nhiêu động do sự tương tục của dòng vọng niệm và phân 
biệt mà ra, không phải là những cái khổ thuộc cơm ăn, áo 
mặc, tiền bạc... của người đời. Tuy nghiệp hữu lậu chưa đoạn 
nhưng không bị lực ấy trói buộc như phảm phu vì có đại 
nguyện làm hành trang. Đại nguyện là thứ khiến cho vị Bồ tát 
này có những khoảng bình thản với nghiệp lực, nên nói “Bởi 
do có LỤC TỰ TẠI của đại nguyện”. 


HIỆN 8 TƯỚNG làm lợi ích chúng sanh như rời cung 
trời Đâu Suât ... thành đạo, chuyên pháp luân và nhập niệt 
bàn là muôn nói khi lòng tin thành tựu, phát tâm đại bị thì có 


214 


năng lực thị hiện 8 tướng nảy, không phải cả quá trình từ khi 
rời cung trời Đâu Suât đên khi nhập nIỆt bàn ây chỉ thuộc vê 
“Tín thành tựu phát tâm”. Quá trình ây bao gôm luôn cả 2 
tướng phát tâm dưới. 

Chánh văn : 


Như trong Tudala có chỗ nói “thối đọa ác thú” thì 
chăng phải là thật thối. Chỉ vì đối với các vị Bồ tát sơ học 
chưa vào được chánh vị mà lại giải đãi, làm cho sợ hãi 
khiến họ can đảm mạnh mẽ lên. 

Giải thích : 

Tudala nói THÓI ĐỌA ÁC THÚ, đây lấy một đoạn 
tương tự trong kinh Bồn Nghiệp để hiểu “Bồ fáf Thất Trụ trở 
vỀ frước gọi là thối phân. Nếu chẳng gặp thiện tri thức từ một 
kiếp cho đến mười kiến thì thối bô để tâm. Còn gặp nhân 
duyên ác tri thức thì thối trở lại phàm phu, đọa trong các 
đường dữ”. Theo kinh, Bồ tát Thất Trụ nếu trong vòng 10 
kiếp không gặp được thiện tri thức mà chỉ gặp ác tri thức thì 
thối bồ đề tâm và đọa vào các đường dữ. Vậy sự thôi thất vẫn 
có thể xảy ra khi rơi vào cái duyên là “Trong vòng 10 kiếp 
không gặp được thiện tri thức”. Song vì sao đây lại nói 
CHẢNG PHẢI THẬT THÓI? Đây là vì các vị Bồ tát thuộc 
tín thành tựu, do đã phát đại nguyện bình đắng, nên thường 
được chư Phật và chư vị Bồ tát thuộc hàng Thập Địa hộ trì, 
tạo đủ mọi loại hạnh duyên để các vị tiếp nỗi chủng tánh Phật 
của mình. Cho nên khó mà gặp duyên ác tri thức để nói là 
thối thất. Song thế gian này không phải là thế giới tuyệt đối 
nên vẫn có thê có trường hợp ngoại lệ. Đó là lúc mà tín tâm 
của người tu bị mai một và đại nguyện của mình bị bỏ quên, 
sự hộ trì của chư Phật do đó thành gián đoạn. Vì thế nói 


215 


“Chăng phải thật thối, chỉ vì đối với các vị Bồ tát sơ học chưa 
vào được chánh vị mà lại giải đãi”. Song hàng Bồ tát tín 
thành tựu phát tâm nói đây dù có đọa vào đường dữ chăng 
nữa, cũng chỉ một thời gian. Nghĩa là, trồi lên trụt xuống thế 
nảo, cũng trở lại con đường tín thành tựu bất thối này. Như 
đức Thích Ca và ngài Di Lặc đều thành đạo, chỉ khác nhau ở 
thời g1an mau và chậm mà thôi. 

Chánh văn : 

Lại, các vị Bồ tát này một khi đã phát tâm thì xa lìa 
khiếp nhược, rốt ráo chắng còn sợ rơi vào Nhị thừa. Nếu 
nghe đến vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp gian nan cần 
khổ tu hành mới được niết bàn, cũng chẳng khiếp sợ. Vì 
tin và biết rằng tất cả pháp từ xưa đến nay vốn vẫn là niết 
bàn. 

Giải thích : 

CÁC VỊ BÔ TÁT NÀY là các vị Bồ tát thuộc Tín 
Thành Tựu Phát Tâm đã phát 3 loại tâm và tu 4 loại hạnh 
trên. Vì lòng tin đối với pháp chân như đã thành tựu nên đối 
với việc tu hành không còn thấy khiếp sợ. Không có tâm 
khiếp sợ thì đâu cần tránh sanh tử mà nhập niết bản, nên nói 
“Chắng còn sợ rơi vào Nhị thừa”. 


B. Giải hạnh phát tâm 
Chánh văn : 


216 


Phải biết đây đã chuyền thành thù thăng. Bởi vị Bồ 
tát này từ Sơ Chánh Tín đến nay, a tăng kỳ kiếp thứ nhất 
sắp hết, đối với pháp chân như đã thâm hiểu hiện tiền, sở 
tu là ly tướng. 

Giải thích : 

GIẢI là chỉ cho sự hiểu biết. Sự hiểu biết này có sâu và 
cạn. Cạn, vì sự hiểu biết ấy do niềm tin, học hỏi hay suy luận 
từ kinh luận mà ra, là chữ KIÊN nói trên. Sâu, là sự hiểu biết 
này do lắng được tâm vọng tưởng mà bật ra, gọi là GIẢI. 
Như khi ngôi thiền bỗng thấu suốt được ý nghĩa của một 
đoạn kinh hay bật ra những phát minh sâu xa v.v... thì cái 
thấu suốt và phát minh ấy là phần GIẢI nói đây. Tuy tâm 
phải lắng mới có được những loại kiến giải ấy, nhưng chúng 
vẫn thuộc dạng ngôn từ, không phải là những cảnh giới 
chứng thực của tự tâm. Nói cảnh giới là nói đến sự thâm nhập 
của bản thân vào những kiến giải ấy. Như đọc kinh thấy từ 
giác minh. Mình có thể suy luận cái minh ấy là nói về tính 
sáng suốt của cái giác, cũng có thể là cái giác ấy nó sáng nên 
gọi là giác minh v.v... Đến khi thiền định, thân, tâm, thế giới 
v.v... tất cả đều chăng còn gì ngoài một thê sáng thanh lương 
không có bờ mé thì lúc ấy, sự hiểu biết về cái gọi là giác 
minh mới thật rõ ràng. Kiến giải do tâm lăng mà bật ra đương 
nhiên có giá trị hơn là những suy luận băng tri thức vọng 
tưởng, nhưng chỉ khi tâm chứng được cảnh giới ấy, thì mọi 
luận giải về cảnh giới ấy mới thật sự chính xác. Vì thế GIẢI 
là thứ cao hơn KIÊN nhưng thấp hơn CHỨNG. 

Phần Giải Hạnh này, ngài Hiền Thủ nói: “Đối với 
pháp chân như đã thâm giải hiện tiên ' là để rõ cải giải thăng. 


217 


Khác với địa vị trước nên nói là thâm, khác với địa VỊ sau 
nên nói là 'giải ”. 

HẠNH là chỉ cho việc tu hành, cũng chỉ cho những 
việc phúc thiện trợ duyên cho việc tu hành. Phân Tín Thành 
Tựu Phát Tâm trên đã có phần HẠNH này rồi. Các thứ như 
quán, hay dừng, siêng năng lễ bái Tam bảo ... đều thuộc về 
HẠNH. Song đến đây mới nói GIẢI HẠNH vì đây bắt đầu 
đi vào hạnh chính. Sẽ nói rõ ở phân sau. 

Nói THỦ THẮNG là so với loại phát tâm trước mà 
nói. THỦ THẮNG nghĩa là tốt hơn. Tốt hơn, vì về LÝ thì sự 
hiểu biết có sâu hơn, về mặt SỰ thì bước sang giai đoạn tu lìa 
tướng. SÂU, vì từ cái hiểu ấy, đã có thê tu pháp tương ưng 
với chân như là pháp tu lìa tướng. LÌA TƯỚNG là sự tu hành 
bây giờ không đặt nặng vào những hình thức bên ngoài hoặc 
chỉ dừng ở mức độ tàm quí hay loại bỏ nệm ác của tâm mà 
lấy việc phá trừ sự sanh khỏi của tâm làm chính để ưa tâm 
trở về chỗ vô trụ của nó. Tâm mà vô trụ thì đương nhiên phải 
la tướngï. LÝ và SỰ. đã có phần tương ưng. Không như ở 
hạng trước, hạnh tu vẫn còn trụ ở sắc tướng như kính Phật, 
cúng dường Tăng v.v... 


Tu một vạn kiếp thì tín tâm thành tựu. GẦN HẾT một 
a tăng kỳ mới bước sang giai đoạn “Giải hạnh phát tâm”. 
TRON MỌT a tăng kỳ mới bước vào Sơ địa. 

Dưới là nói về chỗ hành của hạng giải hạnh này. 

Chánh văn : 

Vì biết pháp tánh, thể nó không xan tham nên tùy 
thuận tu hạnh “Bô thí ba la mật. Vì biệt pháp tánh 
không nhiễm, lìa lỗi ngũ dục nên tùy thuận tu hạnh “Giới 


218 


ba la mật. Vì biết pháp tánh không khổ, lìa sân não nên 
tùy thuận tu hạnh “Nhẫn nhục ba la mật. Vì biết pháp 
tánh không có tướng thân tâm, lìa giải đãi nên tùy thuận 
tu hạnh “Tỉnh tấn ba la mật. Vì biết pháp tánh thường 
định, thể của nó không loạn động nên tùy thuận tu hạnh 
“Thiền ba la mật. Vì biết pháp tánh, thể nó sáng suốt, la 
vô mỉnh nên tùy thuận tu hạnh “Bát nhã ba la mật. 

Giải thích : 

Vì sao tu 6 thứ này? Vì 6 thứ này đối trị hết thảy những 
gì làm chướng ngại chúng ta thê nhập lại Phật tánh của mình, 
nên nói VÌ BIẾT. Cũng không ra ngoài tham, sân, si, danh, 
lợi, ăn uống, ngủ nghỉ của người đời. 

Bồ thí nêu trước, trí tuệ nêu sau là đi từ thô lần đến tế. 
Thứ gì cũng muốn thủ về mình, gọi là XAN THAM. Do bắt 
giác mà sanh phân biệt ta, người, xấu, tốt nên mới có xan 
tham. Nếu không bất giác thì không có xan tham. Vì xan 
tham biêu hiện cho việc ta không sống được với pháp tánh 
của mình nên dùng bồ thí đối trị cho xan tham. BÓ THÍ là 
cho đi hoặc không có tâm chấp thủ. 


GIỚI là chỉ cho những chủng tử trong thức tạng. 
Những chủng tử này một khi đủ duyên, sẽ thành hành động 
tạo nghiệp. Nghiệp ác thì chịu quả xấu. Nghiệp lành thì chịu 
báo tốt. Như người huân tập chủng ái dục nhiêu thì thấy sắc 
là hồn tiêu phách tán, quên hết mọi chuyện. Người mà chủng 
tham lam nhiều thì thấy của là động tâm, bất kế nhân quả. 
GIỮ GIỚI chính là giữ những cái chủng ấy không đề chúng 
phát tán thành tội lỗi, cũng không dính mắc vào thiện nghiệp 
cõi trời người. Giới tướng là phần giữ giới thô. Giới tánh là 
phân giữ giới tế. Giữ được như thế gọi là KHÔNG NHIÊM. 


219 


Giới có thô tế nên nhiễm cũng có thô tế. Với giới tướng chỉ 
cần tướng không nhiễm là giữ được giới. Với giới tánh thì 
phải giữ được sự phát khởi của tâm mới gọi là giữ được giới. 
Tùy thuận tu được hạnh này thì vừa trị được bịnh tham, vừa 
trị được bịnh sân. 


NGŨ DỤC là chỉ cho 5 trần, cũng chỉ cho tài, sắc, 
danh, ăn uống và ngủ nghỉ. Gọi chúng là “ngũ dục” khi mình 
có tâm dính mắc hay mỆ mãn đối với chúng. Giấc sớm là 
giấc ai cũng tréo chân ngồi thiền, mình thì ngủ gà ngủ gật, là 
đang thực thí một trong 5 thứ ngũ dục â ấy. Ăn để mà sống, 
nhưng mình thì sống để mà ăn, truy tìm món ngon vật lạ sáng 
tạo ra muôn thứ ... là một hình thức của thực dục. 


NHÂN, dùng để trị bịnh sân. Pháp tánh tịch diệt thanh 
tịnh. Nồi giận là trái với pháp tánh nên dẫn lại không chửi 
bới, cũng không hua tay múa chân, gọi là nhẫn. Đây gọi là 
nhẫn thô. Gặp duyên tâm khởi niệm, ngay khi niệm xuất hiện 
mà thấy được, chiếu phá lập tức không để tâm bừng bừng 
loạn khởi, gọi là nhẫn tế. Thô thì phân GIỚI và NHÃN. Tế 
thì 2 thứ ấy không khác. 

Làm việc gì mà không tỉnh tấn thì không thành công, 
nên TINH TẤN cũng là 1 trong 6 độ ba la mật. “Vì biết pháp 
tánh không có tướng thân tâm, LÌA GIẢI ĐẤT” là dùng tỉnh 
tấn đề đối trị cho cái giải đãi này. Thân tâm mình đây luôn có 
tật làm biếng đối với việc tu hành. Ngồi nói chuyện không 
đâu thì bao lâu cũng được, nhưng tréo chân ngồi thiền nửa 
tiếng là than ngắn thở dài, kêu nhức kêu nhi. Cái thiếu tỉnh 
tấn là do từ thân tâm nảy, nhưng thân tâm này chỉ từ vọng 
tưởng mà ra, nên nói “Biết pháp tánh không có tướng thân 


220 


tâm”. Biết như vậy để đừng bi lụy, đừng đề nó sai sử mà trễ 
nãi việc tu hành. Cái biết như thế là một phép quán. 

Thiên, để thân tâm trở về với cái tự định tự tịnh của 
pháp tánh. Gọi là TỰ vì pháp tánh vốn vậy. Chỉ do vô minh 
mà mắt định, mắt tịnh. Mắt định, mất tịnh thì vô minh càng 
nhiều. Thiền là chỉ cho pháp “Chỉ quán song tu” ở phần Tu 
Hành Tín Tâm nói sau. Phải là thứ thiền ấy mới đạt được Bát 
nhã ba la mật. Phải là Bát nhã ba la mật mới phá được phần 
căn bản vô minh - là đầu mối sanh ra tướng thân tâm thế giới 
hiện nay - mà thê nhập hoàn toàn với pháp tánh. 

Bát nhã có 3 thứ là Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát 
Nhã và Thật Tướng Bát Nhã. 

Bát nhã mà toàn là văn với chữ thì gọi là Văn Tự Bát 
Nhã, là chỉ cho mấy trăm cuốn Bát nhã dài thậm tha thậm 
thược đọc cả đời không hết đó. 


Quán Chiếu Bát Nhã, không còn nằm trên giấy mực 
nữa mà phải thực hành mới có. Đụng duyên nôi sân mà suy 
nghĩ “Cuộc đời như bóng huyễn, người với mình không khác, 
chỉ vì những thứ ngu si này mà trôi lăn mãi trong khổ não' 
hoặc nhớ lại lời Hòa thượng dạy “Tất cả là vọng, buông đi”... 
Nhờ những suy nghĩ ấy mà cơn thịnh nộ lụi tàn là mình đang 
thực hành Quán Chiếu Bát Nhã. Nói chung, dùng những suy 
nghĩ thuận với pháp tánh chân như, thuận với sự thật của 
cuộc đời đề phá trừ tham, sân, si, đều gọi là Quán Chiếu Bát 
Nhã. 

Phần QUÁN CHIỀU này có thô và tế. Gọi là thô khi 
việc quán chiêu còn có tướng suy nghĩ như đã nói trên. Nếu 
không cần dùng đến sự suy nghĩ, chỉ cần BIẾT mà niệm liền 
mất thì thuộc quán chiếu tế. Tế này còn có tướng tế hơn. 


221 


Thật tướng Bát Nhã thì không còn phải dùng đến Quán 
Chiếu Bát Nhã nữa. Còn thấy mọi thứ là thật thì mới phải 
quán chúng là vọng để không theo. Đúng vọng rồi thì theo 
hay không theo gì nữa. Như thế là như thế. Cái trí biết như 
thật thân tâm nảy là tướng vọng tưởng, không cần đến quán 
chiếu nữa, gọi là Thật Tướng Bát Nhã. Phải từ địa vị Bát địa 
trở đi, loại Bát nhã này mới tròn đầy. Ở địa vị Phật mới thật là 
rôt ráo. 


BA LA MẬT, nghĩa của nó là cứu cánh, đến bờ kia 
hay độ vô cực. 6 thứ trên được gọi là BA LA MẬT khi 
những thứ ấy đưa người tu đến bờ giác ngộ rốt ráo. Theo 
kinh Giải Thâm Mật, muốn gọi là BA LA MẬT thì phải hội 
đủ 5 nhân duyên : Không nhiễm trước, không luyến tiếc, 
không tội lỗi, không phân biệt, hồi hướng chân chính. 

Như BỒ THÍ, thì có bồ thí tài, bố thí pháp và bố thí sự 
không sợ. KHÔNG NHIÊM TRƯỚC nên không vì danh, lợi 
hay vì phúc báu trời người mà bố thí. KHÔNG LUYÉN 
TIEC vì dù là thân mạng chăng nữa, nếu cần thí xả thì thí xả 
ngay, thí xả rồi thì không luyến tiếc. KHÔNG TỘI LÕI là khi 
thí xả không phạm những lỗi như khinh mạn, chửi mắng, sân 
hận ... KHÔNG PHÂN BIỆT nên thí xả không kể thân hay 
sơ, giàu hay nghẻo, nên hay không nên ... HỎI HƯỚNG 
CHÂN CHÍNH vì tất cả những việc làm â Ấy đều hồi hướng 
cho vô thượng bồ đề. Hội đủ những việc như vậy gọi là “bố 
thí ba la mật”. 

“Tùy thuận tu hạnh ... BA LA MẬT” là lấy những 
hạnh ba la mật đó làm chỗ hướng đến. Nói hướng đến vì LÝ 
thì thông nhưng SỰ không phải một bước làm được liền. 
Đây là do tập khí bao đời chưa xong. Như phân “Bố thí ba la 


222 


mật” nói trên, không phải chỉ muốn là có thê đầy đủ ngay 5 
nhân duyên trên mà phải từ từ, nên nói TÙY THUẬN. Thứ 
gÌ ngoài thân bố thí được thì bồ thí trước rồi từ từ đến những 
cái gần gũi hơn. Bố thì mà thân tâm khởi lên điều gì khiến 
mình phạm vào nhân duyên KHÔNG TỘI LỖI thì biết mà 
buông đi. Chưa buông được thì quán thế nào đó để buông 
cho được. Cứ vậy mà xả bỏ lần từ cái thô đến cái tế, từ việc 
chưa làm được đến khi làm được hoàn toản. Đó gọi là “Tùy 
thuận tu hạnh ba la mật”. 


Mặc dù phần “TÙY THUẬN tu các hạnh ba la mật 
này” thuộc địa vị Giải Hạnh Phát Tâm nói đây, nhưng kéo 
dài qua cả địa vị Chứng Phát Tâm nói sau. Đến Bát địa trở đi, 
các hạnh ấy mới thật gọi là ba la mật. 


C. Chứng phát tâm 
Chánh văn : 


Bồ tát từ Tịnh Tâm Địa đến Cứu Cánh Địa chứng 
cảnh giới øì? Đó là chân như. Vì y chuyến thức, nói là 
cảnh giới mà cái chứng ấy không có cảnh giới, chỉ là trí 
chân như, gọi là pháp thân. Bồ tát Ấy trong khoảng một 
niệm có thể đến khắp mười phương thế giới không bỏ 
sót, cúng dường chư Phật, thỉnh chuyển pháp luân, chỉ là 
khai đạo lợi ích chúng sanh, chẳng nương văn tự. 

Giải thích : 

Từ CHỨNG đã dùng ví dụ giải thích ở phần trên. 
CHỨNG PHÁT TÂM là nói về cảnh giới của hàng Thập 
Địa. 


223 


Nói đến cảnh giới là nói đến hiện thức. Có hiện thức 
mới có cảnh giới. Trí chân như, còn gọi là pháp thân, là chỗ 
không còn năng sở, tức không còn hiện thức, nên tuy nói 
cảnh giới mà thật không có cảnh giới có thể thấy, nên nói 
“CÁI CHỨNG ÂY không có cảnh giới”. 

“VÌ CHUYEÊN THỨC mà nói là cảnh giới...” là ứng 
vào hậu đắc trí mà nói. Vì chứng được nhất niệm ấy xong, 
Bồ tát Sơ địa trở về sau còn phải giác 4 tướng là Tương Tục, 
Trí Tướng, Cảnh Giới và Năng Kiến Tướng. Nói CHỨNG 
CẢNH GIỚI là y vảo hiện tại - đã qua cái nhất niệm ấy - mà 
nói, nên nói “Y nơi chuyển thức mà nói”. Chuyển thức là chỉ 
cho tướng Năng Kiến. Còn ngay lúc chứng ấy thì không có 
sở chứng cũng không có năng chứng. 


Mười phương thế giới không ra ngoài nhất niệm ấy nên 
nói “TRONG KHOẢNG MỘT NIỆM có thê đến khắp mười 
phương thế gIỚI... ”, Cảnh giới chư Phật không thuộc tâm 
sanh diệt nên nói CHẲNG NƯƠNG VĂN TỰ. 


Theo luận Thành Duy Thức, 10 địa này chứng được 10 
thứ chân như. Đây là theo đức tính thù thăng mà giả lập làm 
10 thứ, chứ tự tánh chân như vốn không sai biệt. Ngay Sơ 
địa, một niệm nhân pháp đều không đã đủ 10 thứ, nhưng do 
thắng hạnh chứng đạt chân như chưa đầy đủ nên lập ra 10 đề 
viên mãn 10 thắng hạnh đó. Đây chỉ nêu ra một số địa để 
hiểu về DỤNG thủ thắng của hàng Thập Địa. 


. Sơ địa chứng được nhất niệm nhân pháp đều không. 
Tức chân như do 2 không hiện lộ, không một pháp nào mà 
không có nó, nên gọi là BIEN HÀNH CHÂN NHƯ. 


224 


- Tam địa chứng được chân như mà từ chân như này 
dòng giáo pháp lưu xuất tối thăng hơn cả, nên gọi là THẮNG 
LƯU CHÂN NHƯ. 


. Bát địa, vì không theo tịnh nhiễm nên chứng được 
chân như lìa chấp tăng giảm, gọi là BÌNH ĐĂNG CHÂN 
NHƯ. Nó là chỗ y tựa cho thân tướng và quốc độ tự tại. Nếu 
chứng được chân như này thì tự tại hiện thân tướng và quốc 
độ. 

. Cửu địa thì chứng TRÍ TỰ TẠI CHÂN NHƯ được tự 
tại đối với sự hiểu biết vô ngại. 


. Thập địa thì chứng NGHIỆP TỰ TẠI CHÂN NHƯ, 
được tự tại đôi với tât cả thân thông, tác nghiệp, tông trì, định 
môn. 


Từ Sơ địa đã có dụng làm lợi ích chúng sanh nhưng 
phải từ Bát địa trở VỀ Sau, dụng này mới thật thù thăng. Với 
Phật giáo, DỰNG không phải thứ người tu nhắm đến, song 
đã chứng pháp thân, nhất là từ Bát địa trở về sau không thể 
không có những dụng này. Đây chính là chỗ nhắc nhở người 
tu về những thứ gọi là kiến tánh, đắc đạo .. 


Việc thấu suốt kinh luận rõ ràng so với hy dụng nói 
đây không đáng vào đâu, nhưng đọc kinh không hiểu, luận 
giải rõ ràng ra rồi gặm cũng không vào, cái nhất quán của 
Tam thừa không nhận được, cái tùy duyên không rời lý nắm 
không xong... mà một mực là ta đã kiến tánh đắc đạo, rồi tùy 
duyên sông không giới luật, chăng trừ nghiệp tập, cho pháp 
đối trị của Thầy Tổ đề ra là sơ cơ, buông vọng khỏi cần dùng, 
thì không khác nào buông tay hỗ thắm. Đây là bị lớp tương 
tục của dòng nghiệp lực lôi chạy mà tưởng là đắc đạo tùy 
duyên. Nghiệp không trị, cứ theo duyên mả sống, thích ăn thì 


225 


ăn, thích ngủ thì ngủ ... là mình đang chồng chất thêm kiếp 
phàm phu. Một khi mình đề những hành tác thế gian thành 
thói quen mà không một chút ý thức về việc đối trị chúng, thì 
chúng sẽ được huân tập thành chủng tử trong thức tạng. 
Nghiệp hữu lậu cảng nhiều thì chủng tánh vô lậu càng bị 
khuất. Càng tùy duyên, càng đồ nợ. Luận đây giải thích rất rõ 
ràng, không thể không cần thận. 


Chánh văn : 


Hoặc thị hiện vượt qua các địa chóng thành chánh 
giác, là vì các chúng sanh khiếp nhược. Hoặc nói “Ta 
phải vô lượng a tăng kỳ kiếp mới thành Phật đạo” là vì 
các chúng sanh giải đãi hay khinh mạn. Hay thị hiện như 
thế với vô lượng phương tiện chắng thể nghĩ bàn. Mà 
thật ra, Bồ tát chủng tánh căn cơ là đồng, phát tâm là 
đồng, chỗ chứng cũng đồng, không có chuyện vượt qua. 
Vì tất cả Bồ tát đều phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Chỉ vì 
thuận theo thế giới chúng sanh chắng đồng, chỗ thấy chỗ 
nghe căn dục tánh khác nên thị hiện chỗ hành cũng có sai 
biệt. 

Giải thích : 

Đây là ứng cơ mà phát dụng của pháp tánh chân như. 
Với chúng sanh yếu đuối sợ không kham nỗi con đường tu 
hành thành Phật quá dài quá khó, thì thị hiện việc tu hành thật 
mau chóng. Như Thích Ca Mâu Ni thị hiện là một chúng 
sanh ra đời trong cung vua Tịnh Phạn, đáng nhẽ phải trải qua 
3 a tăng kỳ mới thành Phật thì ngài thị hiện chỉ có 6 năm. 
Hoặc như Lục Tổ, thị hiện là một TEƯỜI đốn củi. Chỉ trong 
vòng § tháng ở đạo tràng Ngũ Tổ đã nói về cái “Vô nhất vật” 
là cửa vào Sơ địa v.v... Rồi thấy các pháp từ tâm sanh ra là 


226 


chỗ thấy của Bồ tát địa tận. Tất cả đều là những thị hiện 
“VƯỢT QUA CÁC ĐỊA, chóng thành chánh giác”. 

Đó là đối với người có tâm sợ hãi con đường trường 
viễn của Phật đạo, còn đối với người đã chịu phát tâm tu 
hành nhưng có cái tật ÿ y, dễ vui, làm biếng ... Di Lạc ra đời 
cũng chưa vào được vị tín tâm thành tựu, thì thị hiện việc tu 
hành cần khô và cân rất nhiều thời gian. 


Đây đều tùy cơ của chúng sanh mà hiện thân giáo hóa. 
Cứ một bịnh như thế là có một hóa thân giúp trị cái bịnh ấy, 
nên hóa thân thị hiện nhiều vô số. Người mắc bịnh sân thì có 
hóa thân trị bịnh sân, người bị bịnh ái dục thì có hóa thân trị 
bịnh ái dục ... Cứ vậy mà hóa hiện để người tu nhàm mỏi xa 
la. Vì thế, nói “THỊ HIỆN NHƯ THÊ vô lượng phương tiện 
chăng thể nghĩ bàn”. 

MÀ THẬT RA là nói về cái đồng của chư vị Bồ tát 
chứng phát tâm. Vì thuận theo thế giới chúng sanh mà có sự 
thị hiện sai khác, còn thực chất thì mọi thứ đều có thứ lớp rõ 
ràng, đều cùng trải qua các vị, đều cùng phải tu 3 a tăng kỳ 
kiếp. Từ khi mới phát tâm tu hành đến khi chứng pháp thân 
bước vào Sơ địa mất một a tăng kỳ kiếp. Từ Sơ địa đến Bát 
địa mất thêm một a tăng kỳ kiếp nữa. Thêm một a tăng kỳ 
kiếp cho 3 địa sau mới thành Phật. 

Tu hành là cả một quá trình dài đăng đẳng từ quá khứ 
đến vị lai, nhưng chưa có túc mạng minh thì mình chỉ biết 
những việc xảy ra trong hiện tại. Phân theo đây là phân theo 
tiệm mà cũng là phân theo đón. Nói TIỆM là kế hết cả quá 
trình từ đầu đến cuối mà một người tu Phật phải trải qua. Từ 
khi chán sanh tử cầu niết bàn đến khi thành Phật đều phải trải 
qua những cấp bậc như thế với số thời gian như thế. Phải tu I 


227 


a tăng kỳ rồi mới chứng được chỗ nhân pháp đều không. 2 a 
tăng kỳ mới bước qua được cửa Bát địa. Còn nói ĐÔN là căn 
cứ vào hiện đời mà nói. Như hiện đời đây, có người trong 
chùa hàng mấy chục năm mà kinh kệ chữ nghĩa lúc được lúc 
mất, nhưng có người chỉ mới tu vài năm đã thấy tánh. Cái 
thấy tánh ấy mình thấy là đốn, Tô Sư Thiền đúng là đường 
chim bay. Nhưng nhìn chung cả quá trình từ quá khứ thì 
không có gì là đốn, cũng đang trên con đường tiệm ấy mà 
tiến. Vì chứng thì đốn nhưng tu phải tiệm, Phật đã nói như 
vậy trong kinh Lăng Già. Cái gọi là ĐÒN TU ĐÓN 
CHỨNG chăng qua vì tiệm đã bạc đầu, bồ đoàn cũng mòn 
hàng triệu triệu tấn tân rồi. Cho nên, 3 A TĂNG KỲ KIÉP có 
thể là hàng ngàn kiếp mà có thể chỉ là 3 tháng, 5 năm ... Tổ 
Đạt Ma đã lây tham - sân - sĩ để ấn định cho cái 3 a tăng kỳ 
nảy. Hết tham - sân - si là hết 3 a tăng kỳ kiếp. Phân vậy dễ 
hiểu mà không ngoài ý nghĩa luận đây đã nói. 

Năm được chỗ này mình sẽ hiểu vì sao có người ngồi 
thiền được, có người ngôi thiền không được. Có người ngồi 
tụng kinh cả ngày được nhưng tréo chân im lặng mười phút 
là chịu không nổi. Như pháp BIẾT VỌNG KHÔNG THEO 
mình đang tu đây, có người mới áp dụng vài năm đã thấy kết 
quả rõ ràng, phấn phát niềm tin. Có người mới biết vọng thôi 
đã thấy chướng thân, chướng tâm, đồ bịnh. Đó là do quá trình 
huân tập việc ây của mình trước đây nhiều hay ít. Tụng kinh 
dễ mà ngôi thiền khó vì tụng kinh nhiều mà ngồi thiền ít. 
BIẾT VỌNG KHÔNG THEO mà có kết quả là do việc 
buông bỏ vọng tâm của mình trong tiền kiếp đã quen. Nói 
vậy, không có nghĩa biết vọng bị chướng là đã vội kết luận 
căn cơ mình không đủ để thực hành pháp môn này rồi bùi 
ngùi chia tay với nó. Bồ tát ra đời cách ấm còn mê, huống là 


228 


mình. Mê thành khi mới áp dụng, thấy chướng thân chướng 
tâm. Tập một thời gian thì chủng tử đã huân trước đây sẽ hiển 
hiện. Chướng sẽ tiêu trừ. 

Nếu tiền kiếp mình chưa từng tu thiền thì hiện đời càng 
phải cô găng đề huân tập. Thấy khó không tập thì không bao 
giờ mình có thê bước vảo con đường tu thiền. Không thiền 
không định thì không thê lóng lặng thân tâm. Ngay cả pháp 
môn niệm Phật nói sau, rốt ráo cũng qui về vô niệm. Và chỉ 
khi thấy được tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức mình mới 
thật sự hết khô. 

Nghe THIÊN mà nhào tới thì không thê nói mình 
không có chủng tử thiền trong thức tạng. Đã có thì chỉ cần 
mình chịu quyết tâm, chướng bao nhiêu rồi cũng hết. Kiếp 
này thấy chướng mà bỏ thì kiếp sau ra đời cũng lại chướng, 
rồi lại lập lại tình trạng hiện đời. Chi bằng một ngày tập một ít 
để làm vốn cho kiếp sau. 


Chánh văn : 

Lại, tướng phát tâm của Bồ tát này có 3 thứ tâm, 
tướng nó rât vỉ tê. Thê nào là 3? 

1. Chân tâm không có phân biệt. 


2. Phương tiện tâm, tự nhiên làm lợi ích khắp 
chúng sanh. 


3. Nghiệp thức tâm, khởi diệt rất vi té. 
Giải thích : 


229 


Nêu 3 thứ tâm đây là nêu tống quát, còn phân chỉ tiết 
thì Bồ tát từ Sơ địa đến mãn tâm Thất địa, cái KHÔNG 
PHÂN BIỆT ấy tùy địa mà mở rộng dân cho đến Bát địa. Vì 
thế, phần PHƯƠNG TIỆN TÂM cũng có hẹp hay rộng tùy 
cấp độ địa. 


NGHIỆP THỨC tâm, chỉ cho phần Nghiệp Tướng 
thuộc 9 tướng bất giác, là phân nghiệp thức thuộc ý. Bồ tát ở 
tất cả địa đều bị sự chi phối của phần nghiệp thức khởi diệt 
rất vi tế này. Đây là lý do vì sao Bồ tát ở các địa chưa đủ trí 
tuệ cùng lực dụng công đức như Phật. 


Chánh văn : 


Lại chư vị Bồ tát này, công đức thành tựu viên mãn, 
nơi cõi Sắc cứu cánh thị hiện thân cao lớn hơn hết thảy 
thế gian. Là vì một niệm tương ưng với tuệ, vô minh lập 
tức hết, gọi là nhất thiết chủng trí. Tự nhiên có nghiệp 
dụng chắng thể nghĩ bàn, hay hiện mười phương làm lợi 
ích chúng sanh. 

Giải thích : 

Đây là lúc nghiệp thức hết, thủy giác thê nhập hoàn 
toàn với bản giác, thành tựu trí nhất thiết chủng, tự nhiên có 
nghiệp dụng chắng thể nghĩ bàn. Nói TỰ NHIÊN vì ứng cơ 
mà thành dụng, không do tác ý. 

CÕI TRỜI SẮC CỨU CÁNH, ngài Hám Sơn nói: “Là 
cối trời cao nhất sắc giới. Tại cối trời này, Phật Phật thành 
đạo đêu hiện thân to lớn nhất, tọa ở Liên Hoa Cung, thành 
Đẳng chánh giác, là báo thân Phật". 


230 


“MỘT NIỆM TƯƠNG UNG với tuệ, vô minh lập tức 
hêt” là phân nghiệp thức khởi diệt rât vị tê đên đây là hết, chỉ 
còn lại 2 thứ tâm là chân tâm vô phân biệt và phương tiện 
tâm. Tât cả đêu viên mãn. Ưng với ĐẠI TRÍ và ĐẠI BI của 
Phật. 

Chánh văn : 

Hỏi : Hư không vô biên nên thế giới vô biên. Thế 
giới vô biên nên chúng sanh vô biên. Chúng sanh vô biên 
nên tâm hành sai biệt cũng vô biên. Cảnh giới như thê 
chăng thê hạn định, khó biêt, khó hiệu. Nêu vô minh diệt 
thì không có tâm tưởng, làm sao có thê biệt hêt mà gọi là 
nhât thiệt chúng trí? 

Giải thích : 

TÂM TƯỞNG là do chân thê bất giác động niệm mà 
có. Hêt bât giác thì tâm tưởng hêt nên nói “Vô minh diệt thì 
không có tâm tưởng”. 

Đây là lấy tri thức thế gian mà suy lường cảnh giới 
Phật. Bởi thê gian là thê giới của năng sở. Thứ gì cũng phải 
có cái biệt của tâm tưởng mới biệt. Như muôn thây cảnh phải 
có mặt và cái thây mới thây. Giờ không mắt không cái thây 
thì làm sao có thê thây mọi thứ mà đòi thây nhiêu thứ hơn? 
Nên đây thắc mäc : Nêu vô minh diệt tức tâm tưởng không 
còn thì lây gì đê biệt vê mọi thê giới với vô sô tâm hành sai 
biệt của chúng sanh? 

Chánh văn : 

Đáp : Tắt cả cảnh giới vốn là nhất tâm, lìa các niệm 
tưởng. Vì chúng sanh vọng thấy cảnh “giới nên tâm có 
phần tÈ. Vì vọng khởi niệm tưởng, chẳng ứng hợp với 


231 


pháp tánh nên chẳng thể hiểu rõ. Chư Phật Như Lai la 
Kiến Tướng nên không chỗ nào mà chẳng khắp. Vì là 
tâm chân thật nên chính là tánh của các pháp. Tự thể 
hiển bày soi rõ hết thảy pháp hư vọng, có đại trí dụng với 
vô lượng phương tiện. Tùy theo chỗ nhận hiểu của chúng 
sanh cảm ứng được mà hay khai thị mọi thứ pháp nghĩa, 
nên gọi là Nhất thiết chủng trí. 

Giải thích : 

Cảnh tuy vô biên nhưng không ngoài nhất tâm. Nay 
thấy tâm cảnh có sự ngăn cách, có cái thấy được, có cái 
không thấy được, là do chúng sanh bất giác sanh cái thấy hư 
vọng mà thành hạn cuộc trong các căn. Cái không biết rõ ấy 
là do tâm vọng động mà có niệm tưởng, chắng còn ứng hợp 
được với pháp tánh. Vì thế, khi niệm tưởng hết mới là lúc có 
thể biết khắp tất cả mà không bị ràng buộc trong cái biết của 
nghiệp thức. 

Các pháp như bóng hiện trong gương chân thể pháp 
thân. Tánh thật của pháp cũng chính là gương. Nên nói “Vì là 
TÂM CHÂN THẬT nên chính là tánh các pháp”. Vì là tánh 
của các pháp nên một khi tánh ấy hiển bày thì cái hư vọng 
của vạn pháp lộ nguyên hình, nên nói “TỰ THÊ HIẾN BÀY 
soi rõ hết thảy pháp hư vọng”. Như khi mặt gương hiển bảy 
tính sáng sạch trong suốt của nó thì đồng thời cũng hiển cho 
ta thây những thứ hiện hình trong gương không có thật thể, 
chỉ là bóng phản chiếu qua gương. 

ĐẠI TRÍ DỤNG là chỉ cho dụng có được khi tự thể 
chân như đã hiển bày. Trí dụng nảy ứng cảm với tâm chúng 
sanh mà hóa hiện tùy nghi giáo hóa chúng sanh, nên nói “Đại 
trí dụng với VÔ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN”. Có cảm là có 


232 


ứng với vô lượng phương tiện như thế, nên gọi là NHẤT 
THIET CHUNG TRÍ. 


Chánh văn : 


Hỏi : Nếu chư Phật có nghiệp tự nhiên hay hiện tất 
cả chỗ làm lợi ích chúng sanh, còn tâát cả chúng sanh nếu 
thấy được thân ngài, hoặc thấy thần biến, hoặc nghe ngài 
nói, không øì là không được lợi ích, vì sao ở thế gian phần 
nhiều chẳng thể thấy? 

Giải thích : 

Đây là nêu thắc mắc khi nghe nói dụng của Phật biến 
khắp mà ở thế gian thì chăng hè thấy được cái dụng ấy? Như 
hiện nay, chúng ta thấy Phật là thấy qua hình tượng Phật, 
hoặc là hướng lên trời lâm dâm khẩn vái rồi được linh ứng 
mà cho là có Phật. Hoặc nằm mơ thấy Phật mà nói là có Phật. 
Hoặc trong khi ngôi thiền mà thấy Phật. Song ngôi thiền thấy 
Phật mà hón hở trình với chư vị tôn túc thì thường chư vị nói 
là ma chứ không phải Phật. Thấy theo kiêu nảo thì phần lớn 
chỉ là người thuộc đạo Phật, mà cũng chỉ là số ít. Còn những 
người không có đạo hoặc thuộc đạo khác như Thiên Chúa 
Giáo hay Cơ Đốc thì chắc họ chỉ thấy Chúa chứ không thấy 
Phật. Đây vì thế mà nêu thắc mắc. Cũng là thắc mắc của đa 
SỐ. 

Chánh văn : 


Đáp : Chư Phật Như Lai, pháp thân bình đẳng biến 
khắp tất cả chỗ, không có tác ý, nên nói tự nhiên, chỉ y 
tâm chúng sanh mà hiện. Tâm chúng sanh giống như 
chiếc gương, gương nếu bẫn thì sắc tượng chăng hiện. 


233 


Tâm chúng sanh cũng vậy, nếu bị cấu nhiễm thì pháp 
thân chắng hiện. 

Giải thích : 

Phần đầu là giải thích ý nghĩa của NGHIỆP TỰ 
NHIÊN. Không do tác ý mà chỉ do cảm rồi ứng nên nói TỰ 
NHIÊN. Việc làm nào do ý và ý thức làm chủ, có sự tạo tác, 
có chủ định gọi là TÁC Ý. Niết bàn của A La Hán cũng rơi 
vào chỗ tác ý này, song nó không phải là cái tác ý như của 
phàm phu. Pháp thân thì không có tác ý mà như mặt trăng 
trên cao tỏa khắp, chỗ nào có nước liền hiện. Kinh Hoa 
Nghiêm nói: “Mw Lai ra đời ví như ánh sáng mặt trời chiếu 
khắp đại địa, có mắt đêu thấy, chỉ riêng người mù là chẳng 
thấy”. Đây là lý do vì sao dụng thì trùm khắp mà thấy thì 
người thấy, người không và thế gian phần nhiều không thấy. 
Nêu ý nghĩa Ta Vậy để hiểu, dù pháp thân chư Phật trùm khắp 
mà thiếu cái NHÂN là cảm thì cái DUYÊN là ứng dù tràn 
đầy bao nhiêu cũng thành không thấy. Nhân duyên đầy đủ thì 
Phật mới hiện tiền. 


Luận đây lấy cái dụ là gương bần đề dụ cho tâm chúng 
sanh. GƯƠNG BẢN là dụ cho chúng sanh thiếu cơ cảm với 
chư Phật, không phải chỉ dụ cho tâm đang còn phiền não. Vì 
như Thiện Tĩnh v.v... tâm đang trong phiền não mà vẫn thấy 
Phật. Đó là do trong quá khứ đã từng tu tập niệm Phật tam 
muội nên hiện đời không cần phải nương vào tam muội mà 
vẫn thấy được Phật thân. Đây là nói về dụng thô, là tùy loài 
hóa thân hay tiểu hóa thân của Phật. Còn dụng tế là báo thân 
hoặc chính pháp thân thì phải nương tam muội, tức tâm phải 
lóng lặng mới thấy Phật thân. Ngài Hiền Thủ nói: “7hể gian 
chăng thấy chư Phật nhưng thân chư Phật thì thường trụ ở 


234 


thế gian, vì sao chăng thấy? Đây như trong chậu bề nên 
nước không thể đứng yên. Vì nước không đứng yên nên chậu 
bể tuy thật có trăng chiếu xuống mà vẫn không hiện được. 
Cũng vậy, chúng sanh không có được Samatha nhuận 
nhuyễn liên tục, thì chư Phật dù có đó cũng không hiện được. 
Nước dụ như tánh nhuân nhuyễn của Samatha vậy. Đây là 
nương nơi định mà được thấy Phật. Nói PHÁP THÂN 
CHẲNG HIỆN là y cứ vào cái gốc từ đó có báo hóa thân mà 
nói, nên tuy nói pháp thân nhưng là chỉ cho cả báo và hóa 
thân Phật. 


Chánh văn : 

Đã nói về phần Giải Thích, kế nói về phần Tu Hành 
Tín Tâm. 

Giải thích : 

Phân Giải Thích nghĩa Đại thừa gồm 3 phân lớn là 
Hiện Thị Chánh Nghĩa, Đôi Trị Tà Châp và Phân Biệt Tướng 
Đạo Phát Tâm đên đây là xong. Phân sau là nói vê Tu Hành 
Tín Tâm. 


235 


Phần TU HÀNH TÍN TÂM 


Chánh văn : 

Phân này là y nơi chúng sanh chưa vào chánh định 
tụ mà nói, nên nói tu hành tín tâm. 

Giải thích : 

TU HÀNH TÍN TÂM là vì lòng tin chưa đủ, nên nói 
“Y NƠI chúng sanh chưa nhập chánh định tụ”. CHƯA 
NHẬẠP CHANH ĐỊNH TỤ là chỉ cho những vị thuộc hàng 
bât định. 

Chánh văn : 

Thế nào là tín tâm? Làm sao tu hành? Lược nói tín 
tâm có 4 thứ. 

Giải thích : 

__ Nói tu hành tín tâm thì trước tiên phải biết tín tâm là gì 
tôi mới tu. BiÊt rôi thì tu như thê nào đê có được tín tâm ây. 
Nên đây nêu “THE NÀO là tín tâm, làm sao tu hành?”. Tín 
tâm có 4 thứ, còn tu hành thì có 5 môn. Đâu tiên, nói rõ về tín 
tâm là tin những gì? 

Chánh văn : 

Thế nào là 4? 

1. TIN BẢN CĂN, đó là thích niệm pháp chân như. 

2. TIN PHẬT có vô lượng công đức, thường nhớ 
nghĩ, thân cận, cúng dường, cung kính hâu phát khởi 
thiện căn và nguyện câu tât cả trí. 

3. TIN PHÁP có lợi ích lớn, thường nhớ nghĩ tu 
hành các ba la mật. 


236 


4. TIN TĂNG tu hành chân chánh, tự lợi lợi tha. 
Thường thích thân cận chúng Bồ tát, cầu học hạnh như 
thật. 


Giải thích : 
Tín tâm gồm có 4 thứ tin là tin tự tánh chân như của 
chính mình và tin vào Tam bảo. 


CĂN, nghĩa của nó là cội rễ, nguồn gốc. BẢN là “của 
mình. BẢN CĂN đây là chỉ cho pháp tánh chân như. TIN 
BẢN CĂN là tự tin tánh mình, tin mình có pháp chân như. 
Vì việc tu hành đây là để tạo niềm tin, nên nói “THÍCH 
NIỆM pháp chân như”. Tức luôn luôn nhớ nghĩ mình có 
pháp tánh chân như rỗng rang sáng suốt với vô lượng công 
đức thanh tịnh. Nhớ vậy để làm gì? Đề huân tập lòng tin đối 
với pháp tánh chân như. Có lòng tin thì mới chịu khó chịu 
khổ tu tập đề trực chứng lấy pháp chân như ấy. 

Chỉ tin vào bản tánh của mình mà không tu tập thì cũng 
chẳng tới đâu, nên phải đặt lòng tin vào Tam bảo. Có tin thì 
mới học hạnh của Phật, học lời Phật nói và thân cận với các 
bậc tôn túc mà nhận lời chỉ dạy cho việc tu hành. 


Đến đây là xong phân nói về tín tâm. Sau là phần tu 
hành đề có được tín tâm ấy. 


Chánh văn : 


Tu hành có 5 môn có thể thành tựu lòng tin ấy. Thế 
nào. là 5? Một là môn Thí, hai là môn Giới, ba là môn 
Nhân, bôn là môn Tần, năm là môn Chỉ Quán. 

Giải thích : 


237 


5 môn này giúp thành tựu tín tâm, vì nó giúp ta xả đi 
tâm vị kỷ, bỏ bớt những nhiễm ô mà mình đã huân tập trong 
nhiều đời nhiều kiếp khiến sự thật bị che mờ, lòng tin đối với 
sự thật ấy mới bị phai lạt. Như áo trắng bị nhuộm đen. Cái 
hiện tại mình nhận được là cái áo đen, vì thế nêu người nói nó 
mảu trắng, mình cũng khó tin được nó màu trắng. Song nếu 
cái đen ây bỗng nhiên mờ dân thì niềm tin chiếc áo không 
phải màu đen ây sẽ phai lạt. Một khi áo hở được một chỗ 
trăng thì niềm tin áo trắng càng chắc thật. 5 môn này giống 
như thuốc rửa giúp cái áo phai bớt màu đen để hiển ra 
khoảng trăng thật của áo. 


Chánh văn : 


1. Thế nào là tu hành môn THÍ? Nếu gặp những ai 
đến cầu xin, mình có tài vật gì đều tùy lực giúp họ để tự 
xả xan tham mà cũng khiến người kia hoan hỉ. Nếu gặp 
người bị ách nạn, khủng bố, nguy bức thì tùy sức mình 
mà giúp họ hết sợ. Nếu có chúng sanh đến cầu pháp thì 
tùy sự thông hiểu của mình mà phương tiện giảng nói, 
chăng nên tham cầu danh lợi và sự cung kính mà chỉ 
nghĩ đến việc tự lợi, lợi tha, hồi hướng bồ đề. 

Giải thích : 

THÍ nói đủ là bó thí. Thứ gì có tính cách không ôm vào 
mà chỉ xả ra gọi là bố thí. Thế nào là TU HÀNH MÔN THÍ, 
tức hành bó thí là hành như thế nào? Bồ thí đây có 3 thứ : 

1. Đem của cải ra cho. Tùy theo tài lực của mình mà 
giúp được ai thì giúp. GAEP AI ĐÉN CÂU XIN, cũng chỉ 
luôn cho kẻ không cầu xin mà đang gặp khó khăn túng thiếu, 
mình cũng sẵn lòng chia phần. Giúp ra sao mà người giúp và 
kẻ được giúp đều có lợi. Người giúp thì xả được lòng xan 


238 


tham, còn kẻ được giúp thì vui vẻ hoan hỉ. Nếu giúp mà 
khiến kẻ được giúp cảng đau khổ, người giúp thêm cao ngạo 
thì việc làm tuy như nhau nhưng tỉnh thần đã đi ngược. 
Ngược thì lòng tin khó thành tựu. 

Việc bồ thí tiền của nói đây là bước đầu nuôi dưỡng tín 
tâm. Ý nghĩa chính của việc làm này là giúp mình xả bỏ dần 
lòng vị kỷ của cái tôi hẹp hòi, hướng dần về lòng vị tha của 
chân ngã. Vì thế dù kiến thức học Phật của mình rộng bao 
nhiêu mà đối với vấn đề xả bỏ ngoài da này mình chưa thực 
hiện được thì cần phải coi lại vốn kiến thức học Phật ấy. Tu 
hành mà ngày càng chắc bóp, so đo thiệt hơn giữa người với 
mình quá kỹ thì việc tu hành của mình có vấn đè. 


2. Giúp người khác bằng công sức và tâm lòng của 
mình. Thấy người gặp bức bách lo âu thì giúp họ bớt lo âu. 
Thấy người sợ hãi thì làm cho họ bớt sợ hãi ... Không hắn 
chỉ đối với người đồng loại mà với tất cả muôn loài đều vậy. 
Tùy sức mình mà giúp. 

3. Bồ thí Pháp. Pháp đây không phải chỉ là pháp tu hành 
trong đạo Phật, mà những lời lẽ đạo đức khiến người sống 
đúng với nhân quả, với đạo đức gia đình xã hội, khiến cuộc 
sống của người được vui vẻ... đều gọi là pháp. Giải thích 
nghĩa lý của kinh, giải nghĩ những thắc mắc của người đối 
với vẫn đề Phật pháp, hay khuyên người làm lành tránh ác, 
- cho người những gì cân thiết cho đạo đức của người 

.. đều thuộc về loại bố thí pháp này. Đó là tùy cơ của 
ki sanh mà pháp có cạn sâu. 


__ “CHĂNG NÊN tham câu danh lợi...” chủ yếu là nói 
vê việc bô thí pháp, nhưng phân giải thích đây lại nói chung 
cho cả 3 loại bô thí, vì 3 cách bô thí trên chỉ giúp ta đạt được 


239 


tín tâm khi các việc làm ấy không vì danh, vì lợi hay sự cung 
kính ở thế gian mà chỉ với tâm niệm là phá trừ bản ngã, 
nguyện mang lợi ích cho muôn loài và cuối cùng là hồi 
hướng về Phật đạo. Vì thế, đây giải thích chung cho cả 3. 


Chánh văn : 


2. Thế nào là tu hành môn GIỚI? Là chẳng giết hại, 
chẳng trộm cướp, chẳng dâm dật, chẳng nói hai luõi, 
chăng nói lời ác, chắng vọng ngôn, chắg ÿ ngữ, xa lìa xan 
tham, tật đó, giả dối, nịnh nọt, quanh co, sân nhuế và tà 
kiến. Nếu là người xuất gia thì vì phải chiết phục phiền 
não nên cũng cần xa lìa chỗ rối ren ồn náo, thường ở chỗ 
tịch tĩnh, tu tập hạnh ít muốn biết đủ, hạnh đầu đà v.v... 
cho đến một tội nhỏ, tâm cũng sanh sợ hãi, hỗ thẹn mà 
hối cải. Chẳng được khinh thường những giới cấm Như 
Lai đã đặt ra. Phải giữ gìn sự ty hiềm và chê bai, chắng 
để chúng sanh vọng khởi tội lỗi. 

Giải thích : 

GIỚI hiểu nôm na là giới luật, là những hình tướng đặt 
ra để ngăn ngừa bớt những ách nạn cho người đời. Giữ được 
những tướng này thì tâm đỡ ô nhiễm, đạo dễ gần, niềm tin dễ 
phát triển. Khi Phật sắp nhập diệt, ngài A Nan hỏi: “Không 
có Phật thì đời sau nương vào đâu mà tu hành?”. Phật trả lời 
3 thứ, trong đó có vấn đề giới luật. Cho thấy giới luật rất quan 
trọng trong đời mạt pháp này. 


Những thứ như giết hại, trộm cắp ... một người dân 
bình thường còn không được làm, huống là người tu hành 
nuôi dưỡng tín tâm làm Phật? Song với người đời thì việc 
giết hại những con vật nhỏ là chuyện bình thường. Với người 
tu, cố găng giữ gìn được chừng nào hay chừng đó. Không sát 


240 


hại vừa tránh được nghiệp quả không hay, vừa nuôi dưỡng 
được lòng bị. Tín tâm mới vững mạnh. 


Với người xuất gia thì ngoài những giới tướng đã thọ, 
các vị còn phải chiết phục phiền não. PHIEN NÃO là chỉ cho 
những thứ làm tâm không yên, bắt nguồn từ định kiến và ái 
dục. Muốn chiết phục những thứ này thì phải có thiền định. 
Thiền định thì lúc đầu phải xa la chỗ ồn náo, thường ở chỗ 
tịch nh ... Nói chung, không nên để tâm loạn động theo 
cảnh giới bên ngoài, mà cần phải làm chủ những máy động 
trong tâm. Đó là nói về tâm. Còn về thân thì tu tập hạnh ít 
muốn biết đủ, hạnh đầu đà. 

Đây nói về tu hành tín tâm, vì sao lại có các vị xuất gia? 
Vì tuy xuất gia nhưng tín tâm tu Phật không phải ai cũng có. 
Có vị thì vẫn đề thiền định tu Phật được đặt SOng song với 
việc làm lợi ích chúng sanh. Song có vị chỉ lấy bằng cấp, học 
vị hay chữ nghĩa làm sự nghiệp tối cùng mà coi thường việc 
thiền định, nhiếp tâm. Xuất gia với tâm như vậy là do tín tâm 
tu Phật chưa phát. Chưa phát chứ không phải không có. Nên 
đây lập bảy giúp cho phát. 


VÌ sao CHẲNG ĐƯỢC KHINH THƯỜNG những 
giới cảm Như Lai đã đặt ra? Vì đó là nền tảng cơ bản cân có 
của người con Phật. Ngoài những lợi ích thiết thực cho bản 
thân, nó còn góp phần đề đạo pháp được trường tồn ở thế 
gian. Người tại gia giữ gìn giới luật đã đành. Với các vị xuất 
gia, vẫn đề này càng nghiêm trọng. Vì Tăng Ni là bộ phận 
chính đại diện cho Phật pháp. Muốn biết Phật giáo thế nào, 
người ta căn cứ vào bộ phận lớn ấy mà đánh giá trước tiên. 
Tâm thanh tịnh là quan trọng. Song hình tướng là thứ người 
đời căn cứ vào đó để đánh giá người tu. Vì thế, oai nghi và 


241 


giới luật là những thứ mà người tu phải gìn giữ để người đời 
luôn có tâm kính trọng đối với Phật pháp. Khoác áo tu mà 
miệng phì phèo thuốc lá, nghe nhạc, xem phim, nhịp chân... 
rồi nói cười Ô ạt trong quán ăn thì không khỏi khiến người 
đời khó chịu và khởi tâm khinh mạn. Những hành động ây, 
ngoài việc làm giảm đi giá trị của đạo pháp, còn khiến chúng 
sanh khởi tâm khinh thường, chê bai, xa rời đạo Phật. Đó là 
khiến cho chúng sanh VỌNG KHỞI TỘI LÕI. Nên nói 
“PHẢI GIỮ GÌN sự ty hiềm và chê baï”. Cho nên, là xuất gia 
hay tại gia đều không nên coi thường giới luật mà Như Lai đã 
đặt ra. 


Chánh văn : 


3. Thế nào là tu hành môn NHÂN? Là phải nhẫn 
chịu những não hại người khác đem lại mà chăng ôm 
lòng trả báo, cũng phải nhẫn chịu đối với lợi, suy, hủy, 
dự, xưng, cơ, khổ, lạc. 

Giải thích : 

NHÂN là nhẫn nhm. NÃO HẠI là những thứ làm 
mình phiền lòng, khó chịu, buồn bực. Lợi, suy, hủy, dự, 
xưng, cơ, khô, lạc nhà thiền gọi là bát phong. Gọi bát phong 
vì nó là § thứ gió có thê làm các thức nổi sóng, lòng người 
phải lay động. LỢI là lợi lộc. XƯNG là tán thán ca ngợi. DỰ 
cũng là ca ngợi nhưng có tính cách gián tiếp. LẠC là sự sung 
sướng. 4 thứ này là gió thuận. SUY là hao tốn, xuống dốc. 
HỦY là chê bai chỉ trích. CƠ là chế giểu. KHỎ là những bức 
bách, không thuận lòng. 4 thứ này là gió nghịch. Thuận hay 
nghịch gì, nêu không nhẫn thì thân tâm đều động. Động thì 
tín tâm sẽ không phát nên đây dạy phải nhẫn. NHÂN nghĩa là 
có găng đừng đề những thứ đó dẫn dắt. Tâm khởi thích thú 


242 


hay khó chịu với các thứ đó thì cần tỉnh, biết mà đừng chấp 
vào đó, gọi là NHÂN. 

NHÂN đây khác với nhẫn của người đời. Người đời 
nhãn lúc này để hơn lúc khác, thua keo này bày keo khác. Vì 
thế cái nhẫn của người đời thường là nhãn đề trả thù, hả dạ. 
Người tu Phật, nhẫn là để trở về với bản tâm vốn thanh tịnh 
của mình. Cái nhẫn ấy là nhẫn trong sự vị tha, buông bỏ... 
nên nói KHÔNG ÔM LÒNG TRẢ BÁO. 


Chánh văn : 


4. Thế nào là tu hành môn TẤN? Là đối với các việc 
thiện, tâm chẳng giải đãi, thối chuyến, lập chí kiên cường 
xa lìa sự khiếp nhược. Phải nhớ từ quá khứ lâu xa đến 
nay, ta đã hư vọng thọ nhận tất cả đại khổ của thân và 
tâm, không có lợi ích. Cho nên, cần phải siêng tu mọi 
công đức lợi mình, lợi người, chóng lìa các khổ. 

Giải thích : 

TẤN tức là tinh tấn. Làm bất cứ việc gì mà thiểu sự 
tỉnh tấn thì không xong. Huống hỗ tu hành, là việc đi ngược 
lại với thói quen thế gian của mình. 


Tinh tấn như thế nào? Với các việc thiện thì không 
được giải đãi. GIẢI ĐÃI là làm biếng, ương ương dỡ dỡ, 
không thiết tha. Việc gì lợi người mà xả được cái tôi đồ ky, 
kiêu mạn, ít kỷ, xan tham của mình thì đều phải cỗ găng 
quyết tâm làm bằng được, không nên thoái thác hay né tránh. 
Làm vậy là mình đang “LẬP CHÍ kiên cường, xa lìa sự khiếp 
nhược”. KHIẾP NHƯỢC vì bản ngã còn mạnh. Xả được 
bản ngã thì khiếp nhược chăng còn. 


243 


PHẢI NHỚ... là lời nhắc nhở mỗi khi mình giải đãi 
đối với việc tu hành. Đời này khổ nhiều hơn vui, lo nhiều hơn 
an. Vui không bao nhiêu mà khô thì đứt gan đứt ruột, nên nói 
ĐẠI KHÔ. Thương thì không được gân, ghét lại cứ chung 
chạ, không thứ gì vừa lòng... là những cái khổ về tâm. Nóng, 
lạnh, bịnh hoạn, tai nạn, đói khát... là những cái khô về thân. 
CHO NÊN... là kết luận cho cái PHẢI NHỚ vừa nói : Đời 
không có gì vui, vì thế cần tỉnh tấn tu hành để thoát khô. 

Phải là việc làm mang lợi ích thiết thực lâu dài cho 
người mới gọi là công đức. Có công đức tức cũng lợi mình. 
Lợi mình lợi người thì niềm vui tràn ngập, sanh tử tức niết 
bản. Nên nói “SIÊNG TU các công đức, lợi mình lợi người, 
chóng lìa các khổ”. 


Đây là cái tinh tắn thứ nhất cần phải thực hành. Kế là 


những việc cần tinh tân khác. 
Chánh văn : 


Lại nữa, nếu có người tuy tu hành tín tâm nhưng do 
từ trước đến nay, có các chướng ác nghiệp trọng tội, bị tà 
ma chư qui làm não loạn, hoặc là bị các sự việc ở thế gian 
mỗi mỗi kéo lôi trói buộc, hoặc bị bịnh khổ làm bực 
phiền, có rất nhiều sự chướng ngại như thế thì cần phải 
dũng mãnh tỉnh cần, ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật, 
thành tâm sám hối, khuyến thỉnh, tùy hỉ, hồi hướng bồ đề 
thường chẳng bỏ phế, để trừ các chướng, thiện căn tăng 
trưởng. 


Giải thích : 
Ngoài sự tinh tân đối với việc thiện, ta còn phải tinh tắn 
thường hăng lê Phật, sám hôi, khuyên thỉnh, tùy hỉ và hôi 


244 


hướng bồ đề. HÔI HƯỚNG BÔ ĐÈ là để tránh cái nạn đi 
lạc. Đi lạc là thay vì tu đề thành Phật, mình lại tắp qua Nhị 
thừa hay ngoại đạo tà giáo. Nếu hồi hướng thì sẽ được sự hộ 
trì của chư Phật. Chư vị Bồ tát sẽ tạo ra nhiều hạnh duyên 
giúp mình không rẻ bên này, không đáp bên kia. Mình lọt 
qua Nhị thừa thì chư vị lôi mình ra. Mình tắp qua ngoại đạo 
thì chư vị lôi mình về. Chỉ một Đại thừa không có lối tẻ nào 
khác. 

Các việc như lễ Phật, sám hối v.v... giúp tiêu trừ bớt 
những chướng nghiệp của thân và tâm mà mình đã gây tạo 
trong quá khứ. CHƯỚNG NGHIỆP là những duyên bên 
ngoài làm cản trở việc tu hành của mình. Như bình thường 
thì không sao, nhưng cứ tréo chân lên ngôi thiền thì nhức đầu 
số mũi, còn không thì ngủ gà ngủ gật. Bình thường thì không 
CÓ gì xảy ra, nhưng đến ngày giảng pháp thì người thân bị thế 
này thế kia, không thê bỏ mặc để đến chùa nghe pháp v.v... 
Đều là hình thức của chướng nghiệp. Chướng thấy thì ngoải 
tâm nhưng đều do tâm mà ra. Nên cách duy nhất để trị là 
ngay tâm mà SÁM HỎI. Sám lỗi trước chừa lỗi sau thì 
chướng nghiệp mau tiêu, tín tâm mau phát. 


Chánh văn : 

5. Thế nào là tu hành môn CHÍ - QUÁN? Chỉ là 
dừng tât cả tướng cảnh giới, tùy thuận nghĩa quán Sa ma 
tha. Quán là phân biệt tướng nhân duyên sanh diệt, tùy 
thuận nghĩa quán Tỳ bát xá na. Thê nào là tùy thuận? 
Dùng 2 nghĩa ầy dân dân tu tập chăng tách lìa nhau nên 
cả 2 đều hiện tiên. 

Giải thích : 


245 


Đây là món cuối cùng trong 5 món tu hành. Không có 
thiền định thì tâm không thê lóng lặng mà phát niềm tin bất 
thối đối với Đại thừa, nên môn CHỈ - QUÁN này là môn 
quan trọng nhất trong 5 món. 

SAMATHA là tên khác của CHỈ. Theo định nghĩa đây 
thì CHỈ là dừng tất cả cảnh giới. Nghĩa của nó năm ở chữ 
DỪNG này. Dừng nghĩa là không cho nối tiếp. Những gì 
khởi lên trong tâm, mình đều dừng và đưa tâm trở về trạng 
thái KHÔNG vốn sẵn của nó, gọi là CHỈ. Cảnh giới có thê là 
cảnh giới ngoại trần, một trạng thái sân, một trạng thái vui, 
một dòng vọng niệm... Nếu là tu CHỈ thì tất cả những thứ đó 
đều không phải là cảnh giới mà mình hướng đến, nên tất cả 
đều buông. Tu CHÍ giúp hành giả có định tâm. Môn QUÁN 
KHÔNG này thành căn bản trí. 

TỶ BÁT XÁ NA là tên khác của quán. QUÁN là quán 
xét tướng nhân duyên sanh diệt của vạn pháp, nên nói PHÂN 
BIỆT. Pháp tu quán này giúp hành giả phát tuệ. Môn QUÁN 
SANH DIỆT này thành hậu đắc trí. 

CHÍ và QUÁN tuy hành tướng thấy trái nhau nhưng 
thật là đang bổ sung cho nhau, . giúp hành giá lóng lặng tâm 
thức mà không rơi vào chỗ trầm tịch thiếu trí tuệ, nên nói 
“Dùng 2 nghĩa ấy dần dân tu tập chăng tách lìa nhau, nên cả 2 
đều hiện tiên”. Đây là lúc định tuệ hiện tiền. 

Sau là nói về pháp tu CHỈ một cách chỉ tiết. 

Chánh văn : 

a. TU TẬP CHỈ là, ở chỗ yên tịnh, ngồi ngay thắng, 


chánh ý, chắng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc, 
chăng nương nơi không, chắng nương đất nước gió lửa... 


246 


Cho đến, chắng nương nơi thấy, nghe, hiểu biết. TẤt cả 
các tưởng thuộc niệm đều trừ. Cũng bỏ luôn tưởng trừ. 
Vì tất cả pháp vốn không có tưởng. Niệm niệm chẳng 
sanh. Niệm niệm chắng diệt. Cũng chắng được ngoài tâm 
niệm cảnh giới, sau lấy tâm trừ tâm. Tâm nếu tán loạn 
dong duốỗi thì phải nhiếp lại, trụ ở chánh niệm. Chánh 
niệm ấy là, phải biết chỉ là tâm, không có cảnh giới bên 
ngoài. Ngay tâm ấy cũng không có tự tướng, niệm niệm 
bắt khả đắc. 

Giải thích : 

Ở CHỎ YÊN TỊNH là, vì CHỈ là dừng tất cả tướng 
cảnh giới, nên việc dứt duyên bên ngoài là cân thiết. Lại, 
người mới ngồi thiền, chỗ yên lặng dễ điều tâm. Ngài Hiền 
Thủ nói: “Ở chỗ yên tịnh là duyên của tu chí. Duyên này nói 
đây đủ có 5 thứ : IXỞ trong rừng vắng hay những nơi yên 
tịnh. 2/Trì giới thanh tịnh. 3⁄Y thực đây đủ. 4/Được thiện tri 
thức dân dắt. 5/Bỏ hết các duyên sự. Đây chỉ nêu sơ lược nên 
chỉ nói chỗ yên tịnh”. Căn cứ đây thì thây, việc nhập thất của 
hành giả tu thiền thuận cho việc tu CHỈ rất nhiều. Muốn thấy 
tánh không của vạn pháp thì phải đặt nặng việc tu CHỈ này. 


NGÔI NGAY THĂNG ... là nói đến việc điều thân. 
Thiền sư Đại Giác nói: “Ngồi ngay thẳng chính là kiết già 
phu tọa của đức Như Lai thể nhập thật tướng, cũng gọi là 
ngôi thiên”. Toàn già là tư thế tốt nhất đề điều thân điều tâm, 
song cũng có thể là bán già, ngồi xếp chân theo kiêu Nhật, 
hay ngồi thắng trên ghế v.v... Tùy căn nghiệp của mỗi 
người, thuận với tư thê nào khiến dễ điều thân, điều hơi thở 
thì ngồi. Còn tốt mà không hợp với căn nghiệp của mình thì 
thêm chướng thân tâm, cũng thành vô ích. Song với tư thế 


247 


nào thì chủ yêu vẫn là ngồi ngay thăng. NGAY THẮNG là 
không được nghiêng bên trái hay bên phải, không được để 
lưng cong hay ênh lưng lên. Cong thì sanh hôn trầm, nh thì 
sanh bịnh tật. NGÔI thì ít động hơn đi mà tỉnh táo sáng suốt 
hơn năm, nên ngôi. Tư thế thì nhiều nhưng điểm chủ yêu vẫn 
là ngôi ngay thăng, nên đây chỉ nói NGÔI NGAY THĂNG. 


CHÁNH Ý, là phần tu tập để tăng trưởng tín căn Đại 
thừa, tức đề thấy được nhân Phật tánh, nên những gì hướng 
về đó gọi là chánh, những gì ngoài mục đích ây gọi là tà. 
Ngồi thiền với chủ ý lóng tâm đề thê nhập Phật tánh của 
mình, gọi là chánh. Ngôi thiền với chủ ý bồi dưỡng thân tâm 
được an lạc, trị bịnh, xuất hồn v.v... gọi là tà. Ngài Hiền Thủ 
nói: “Hành giả đời mạt pháp, người có nguyện chánh thì íI, 
người câu tà thì nhiễu, phong thái cứ như tịch diệt mà thật là 
câu danh lợi thể gian. Tâm đã chẳng chánh mà được định thì 
không thể có. Lìa cái câu tà này nên nói là chánh ý. Ý MUÔN 
để việc quán tâm này cùng với LÝ tương ưng, độ mình và độ 
người đến đạo vô thượng, gọi là chánh ý”. 


NƯƠNG HƠI THỞ là chú tâm vào hơi thở, hơi thở đi 
đến đâu biết đến đó. Đây là do khi mới tập thiền, vọng tưởng 
quá nhiều, cái biết bị lu mờ nên không đủ lực để buông, 
thành phải nương theo hơi thở ra vô để bạt đi vọng tưởng. 
Đây đã qua giai đoạn này, nên nói KHÔNG NƯƠNG HƠI 
THỞ. 


HÌNH SẮC là gân, xương v.v... và 4 tướng xanh, 
vàng, đỏ, trắng. KHÔNG là hư không, cùng với ĐẤT, 
NƯỚC, GIÓ, LỬA... NƯƠNG là đặt tâm vào những thứ đó. 
Song tắt cả đều là những thứ có hình tướng và cảnh giới rõ 


248 


ràng mà CHỈ thì dừng hết tất cả tướng cảnh giới, nên đây 
cũng ““Không nương hình sắc, hư không v.v...” 

“Không nương vào THẦY, NGHE, HIẾU BIẾT” 
không phải là bít hết các căn, mà thấy nghe vẫn bình thường 
nhưng không đặt tâm vào những thứ ấy. Như những điều dạy 
về tu CHỈ trên, nếu ngôi thiền mà tâm cứ nhớ nghĩ đến nó rồi 
suy điễn tới lui là đang nương vào sự hiểu biết. Nếu đặt tâm 
vào thấy nghe hiểu biết như vậy thì chăng khác việc mình đề 
tâm duyên theo trần cảnh bên ngoài, tâm không thê định. Nên 
cũng không được nương vào những thứ ấy. 


“Tất cả những tưởng thuộc niệm đều trù, cũng bỏ luôn 
tưởng trừ”. TƯỞNG THUỘC NIỆM là chỉ cho tâm vọng 
tưởng. Ngài Hám Sơn nói,” khi mới dụng tâm thì đề khởi 
nhất niệm làm chủ. Do lực quán chiếu của nhất niệm, chỉ cần 
thấy được chỗ vọng tưởng sanh thì nhất niệm này chiếu phá 
lập tức không đề vọng tưởng tương tục. Song vọng tưởng đã 
diệt thì nhất niệm này cũng phải bỏ. Vì sao phải bỏ? Vì tự thể 
chân như xưa nay ly tướng. Nhất niệm ấy chăng qua là thứ 
đối đãi với vọng tưởng, vì vọng tưởng mà lập. Duyên khởi 
với vọng tưởng nên vọng đã trừ mà cái nhất niệm ấy không 
bỏ thì nó lại là cái gốc để trợ cho vọng tưởng sanh khởi. Sở 
đã hết thì năng cũng phải trừ, nên nói BỎ LUÔN TƯỞNG 
TRỪ. 

Phân từng chỉ tiết như vậy là đề hiểu tu CHÍ đúng pháp 
là thế nào. Còn khi thực hành, chỉ một việc đơn giản là : Sau 
khi đã ôn định tư thế ngồi xong, tất cả những øì hiện ra trong 


3” Phần nói của ngài Hám Sơn đây không để trong dấu ngoặc kép vì 
đã được sắp xếp, tóm những ý cần thiết để người đọc dễ nhận hiểu 
vấn đề, nhưng ý thì hoàn toàn không khác. 


249 


tâm, là một dòng suy nghĩ hay một hình ảnh nào đó, là một 
cơn sân hay một kiến giải hay ho v.v... một khi BIẾT được 
sự có mặt của chúng thì không để chúng nối tiếp. Không có 
vọng tưởng thì cũng không cần chống cái biết lên làm øì. Tức 
có niệm thì có biết, không niệm thì buông cái biết đi, nhưng 
đừng để rơi vào hôn trầm. Ngài Vĩnh Gia nói “Tỉnh tỉnh lặng 
lặng phải”. Cái BIẾT ấy là chỉ cho cái nhất niệm trừ tưởng 
mà ngài Hám Sơn đã nói. Thực hành như thế thì vẫn thấy 
nghe rõ ràng nhưng không nương vảo bất cứ gì như trên đã 
nÓI. 

“TẤT CẢ pháp vốn không có tưởng” là nêu lý do vì 
sao phải trừ tất cả tưởng. “NIỆM NIỆM chăng sanh, niệm 
niệm chăng diệt ...” vì niệm vốn không thật có, chỉ do bất 
giác mà thấy có niệm, tánh của chúng là không. Niệm niệm 
chăng sanh vì sanh mà không có tánh sanh. Niệm niệm 
chắng diệt vì diệt mà không có tánh diệt. Kinh nói “Sanh mà 
vô sanh, niệm và vô niệm”. 

“.... NGOÀI TÂM niệm cảnh giới, sau lẫy tâm trừ 
tâm” là một cách dụng công khác. Dùng cái biết để buông 
vọng tưởng rồi buông luôn cái biết ấy là do thê tánh chân như 
vốn “*vô nhất vật”. Vô nhất vật nên phải buông tất cả đề thể 
nhập lại cái tánh ấy, chứ cái biết ấy không phải là vọng 
tưởng. Ngài Hám Sơn nói: “Lực quán chiếu của nhất niệm 
chăng thuộc vọng tưởng chuyển”. Nó chính là dụng Bát Nhã. 
Còn trường hợp NGOÀI TÂM NIỆM CẢNH GIỚI đây thì 
cái niệm cảnh giới ấy lại thuộc vọng tưởng chuyên (vì duyên 
với cảnh giới bên ngoài). Dụng tâm như thế thì chăng lìa 
được sanh diệt. Qua nhiều giai đoạn chỉ thêm nhọc công, nên 
nói “CHĂNG ĐƯỢC NGOÀI TÂM niệm cảnh giới, sau lấy 
tâm trừ tâm”. 


250 


“Nếu tâm tán loạn dong duôi thì phải nhiếp lại trụ ở 
chánh niệm”. Ngôi thiền mà suy nghĩ hết chuyện nảy lại thấy 
hình bóng kia, gọi là TÁN LOẠN. Không làm chủ được 
dòng vọng niệm mà niệm này cứ nối tiếp niệm kia liên tu bất 
tận, gọi là DONG DUÔI. NHIÉP là thâu lại. CHÁNH NIỆM 
là “Phải biết chỉ là nhất tâm, không có cảnh giới bên ngoài”. 
Như vậy, NHIẾP lại TRỤ Ở CHÁNH NIỆM là buông đi 
những øì hiện lên trong tâm đề tâm trở về trạng thái vốn 
không của nó. Tự thê không của tâm không phải là tướng bị 
thấy, nên nói “Ngay tâm ấy cũng không có tự tướng, niệm 
niệm bất khả đắc”. BẤT KHẢ ĐẮC là không thể nắm bắt. 


Phần tu CHỈ trên áp dụng cho lúc ngôi. Tuy là nói 
trong lúc ngôi nhưng ngồi chỉ là phương tiện trợ giúp, còn 
tâm được yên tịnh mới là chính. Nên mọi lời dạy đều đặt 
nặng ở tâm, giúp tâm được yên mà không dạy chỉ tiết các tư 
thế ngôi. Phần chánh văn sau là nói vê tu CHỈ ngoài những 
lúc ngôi. Trong giai đoạn chuyền tiếp nảy có phần XẢÁ 
THIÊN. Luận đây không nêu. Song đối với người tu, phần xả 
thiền này không kém quan trọng, nhưng đa sô lại hay coi 
thường. Đây nêu thêm đề ta năm vấn đề được rõ ràng. 


Cuốn Pháp Yếu Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán của ngài 
Trí Khải ghi: “Hành giả nếu tọa thiển sắp xong, khi muốn 
xuất định, trước nên phóng tâm duyên cảnh khác, kế hả 
miệng thở ra. Nhiên hậu nhè nhè động thán, động vai ... tất 
cả đều phải êm ái, rốt sau lấy tay xoa khấp tất cả lỗ chân 
lông, rồi lấy hai tay xoa với nhau cho nóng áp lên hai mắt, 
sau mới mở mắt. Đợi sức nóng Írong Người ra hết mới fùy ý 
ra đi. Nếu không như vậy, khi ngồi trụ tâm mà khi xuất buông 
xả mau quả thì phân vì tẾ chưa tan, trụ lại trong thân khiến 
người nhức đâu, trăm lóng xương cứng đờ như mắc chứng 


251 


phong lao. Vê sau trong khi tọa thiên bức rức không yên. Thế 
nên muốn xuất định cân phải lưu ÿ”. 


Phần trên đã nêu bày khá rõ ràng. Đây chỉ nhân mạnh 
lại vài chị tiệt quan trọng : 


1. Muốn xả thiền, trước phải “Phóng tâm duyên cảnh 
khác”. Trước khi xả thiền, mình có phần hồi hướng và tụng 
Bát nhã là chỉ cho phần này. 

2. Khi xả thiền mọi thứ cần phải nhẹ nhàng. Thường 
khi chúng ta học tọa thiên, quí Thây Cô đã chỉ bày thứ lớp 
cách xoa xát từ trên xuống dưới. Đây chỉ nói “Xoa khắp tất cả 
lỗ chân lông" vì đây chỉ chú trọng đến ý nghĩa của việc xoa 
bóp. Xoa bóp là đề giúp khí huyết lưu thông lại bình thường 
sau khi ngồi yên 1 hay 2 tiếng. Việc xoa bóp cần sâu vào da 
thịt nhưng phải chậm rãi nhẹ nhàng, không nên để người dao 
động mạnh theo việc xoa bóp. Thường khi ngồi thiền mà tâm 
định thì khi xả thiền, mọi động tác của mình tự nhiên trở nên 
nhẹ nhàng thong thả. Gấp gáp náo động là biểu lộ cho một 
tâm loạn động. 


Đối với người mới tập thiền, chúng ta hay có quan 
niệm “Mới ngôi chưa có định, cần gì phải kỹ càng”. Song thứ 
gì cũng thành thói quen và thành chủng tử trong thức tạng. 
Chúng sẽ để lại dâu ấn cho những kiếp sau. Vì thế, đù mới 
tập hay chưa được định thì mình cũng cần năm vững kiến 
thức về tọa thiền, cần có một tư thế đúng và xả thiền trong tư 
thế xoa bóp nhẹ nhàng. Điều thân có ôn định rồi thì việc điều 
tâm mới tốt đẹp. 

3. Xả thiền xong không nên đứng dậy đi liền. . Không 
phải chỉ sau khi xả thiền, mà ngay cả trước khi ngồi thiền, 
mọi thứ cũng cần chậm rãi đề hơi thở sâu và điều hòa. Đây 


252 


nói nếu đi vội, sức nóng trong người chưa tan thì về sau ngồi 
thiền, người sẽ bức rức không yên. Thân không yên tâm khó 
định. Cho nên, cần thận đối với việc tọa thiên thì làm ít mà 
kết quả nhiều. Không cân thận thì ngồi nhiều mà kết quả 
không có. Ngôi nhiều, ngồi lâu mà tâm không an định được, 
có khi vì mình coi thường việc xả thiền đây. 

Sau là nói về tu CHỈ ngoài những lúc ngồi. 

Chánh văn : 

Nếu khi rời chỗ ngồi, đi đứng tới lui với mọi hành 
tác, trong tất cả thời, thường nhớ nghĩ phương tiện, tùy 
thuận quan sát. Tập lâu thành thục thì tâm ấy được trụ. 
Do được trụ nên tâm dần dần sắêc bén mà tùy thuận 
nhập được chân như tam muội, dẹp sâu phiền não, tín 
tâm tăng trưởng, chóng được bất thối. Chỉ trừ người 
nghỉ hoặc, không tin, phỉ báng, bị chướng nghiệp của 
trọng tội, ngã mạn, giải đãi, những hạng người như thế là 
chắng thể nhập. 

Giải thích : 

Ngồi là tư thế thù thắng khiến định tâm dễ đạt, nhưng 
không phải vì vậy mà nói đến CHỈ là phải ngồi. Nếu chỉ có 
ngôi, thì đối với người tâm chưa vào định không thê ngồi lâu. 
Ngồi mà ngủ hay nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia thì dễ, 
còn ngồi mà dụng công buông bỏ đàng hoàng thì 2 tiếng là 
nhức mình nhức mây khó mà ngồi hoài. Trong khi quán tâm 
thì cần miên mật, vì miên mật mới hàng phục được vọng 
tâm. Cho nên, chỉ ở tư thế ngồi mới tu thì khó mà tâm được 
sáng và thấy được tánh. Nên tu CHÍ không thê chỉ có trong 
khi tọa thiền mà phải được áp dụng mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc 


253 


là TRONG TẤT CÁ THỜI, mọi nơi là “ĐI, ĐỨNG, TỚI, 
LUI với mọi hành tác”. 


THƯỜNG NHỚ NGHĨ PHƯƠNG TIỆN, là á áp dụng 
công phu khi tọa thiền thế nào thì khi đi, đứng, năm, ngôi 
cũng áp dụng như thế. TÙỦY THUẬN QUÁN SÁT là tùy sự 
tùy việc mà tu CHỈ kết hợp với tu QUÁN đề cả 2 cùng hiện 
tiền. 


TẬP LÂU THÀNH THỤC là việc làm nảy không thể 
trong một ngày một bữa mà xong, cũng không thể nay làm, 
mai nghỉ, mốt làm, kia nghỉ. Nó đòi hỏi sự kiên trì liên tục. 
LẦU thì phải kiên trì. TẬP thì phải mỗi ngày, mỗi buổi ... từ 
ngày này qua ngày khác như các vận động viên luyện tập thi 
đâu. Có vậy thì công phu mới thuần thục. THÀNH THỤC, là 
việc làm ấy đối với mình bây giờ như việc ăn cơm, uống 
nước. 

TÂM ẤY ĐƯỢC TRỤ, là lúc pháp tu CHỈ đã có tác 
dụng. Tâm không còn dong duôi tán loạn nên nói là TRỤ. 
Trụ được thì tâm trở nên sắc bén. SẮC BÉN, là tâm đã có 
chánh niệm không . để vọng tưởng làm chủ. Như pháp môn 
BIẾT VỌNG KHÔNG THEO ta đang áp dụng đây. Thời 
gian đầu, BIẾT có vọng để buông rất khó. Biết rồi chưa đủ 
thời gian để thở là vọng đã dẫn tới đâu đâu. Phải thực hành 
một thời gian dài, cái BIẾT mới có mặt được nhiều. Đến khi 
dòng tương tục bị cắt đoạn, sau mới có thể biết được niệm 
khi niệm vừa khởi. BIẾT được vậy gọi là sắc bén. 

Niệm vừa khởi mà giác được thì không có phiền não 
nên nói DẸP SÂU. Phiền não là chỉ cho những thứ như lo âu, 
không yên, buồn phiền v.v... Nói chung, những thứ gì làm 
phiền cái não của mình thì gọi là phiền não. Chăng hạn, đến 


254 


ngày đi chùa người ta mời mọi người, còn mình thì không 
thấy nhắc đến. Nếu trong đầu mình khởi lên ý niệm “Mình 
nghèo nên nó loại mình ra' rồi buồn phiền nối tiếp nhau... 
gọi là phiền não phát sanh. Còn vừa định khởi niệm mà giác 
liền không cho khởi nghĩ, hoặc khởi nghĩ rồi mà biết đó là 
vọng buông đi, thì buồn phiền không xuất hiện ... gọi là dẹp 
sâu phiền não. 

Ngoài ra phiền não còn chỉ chung cho kiến và ái. Một 
khi nhập được chân như tam muội thì kiến và ái cũng không, 
nên nói DẸP SÂU. 

Tu mà phiền não giảm hăn thì niềm tin đối với chính 
mình, với pháp môn, với Thầy Tổ tăng trưởng, nên nói TÍN 
TÂM TĂNG TRƯỞNG. Tín tâm tăng trưởng thì việc tu 
hành không thể lui sụt nên nói CHÓNG ĐƯỢC BẤT 
THÓI. Pháp tu CHỈ này đưa tâm về tình trạng “không” 
nguyên thủy của nó, nên nói ““TÙY THUẬN nhập được chân 
như tam muội”. 


Bất cứ ai thực hành đúng pháp tu CHÍ nêu đây đều tùy 
thuận nhập được chân như tam muội. Chỉ trừ 6 hạng sau: 
KHÔNG TIN và PHỈ BÁNG thì không bao giờ áp dụng 
pháp tu nên không thê tùy thuận mà nhập được chân như tam 
muội. NGÃ MẠN và bị CHƯỚNG NGHIỆP của trọng tội 
thì không thể áp dụng pháp tu. GIẢI ĐÃI, NGHI HOAEC 


3 Chóng được bất thối giải thích ở đây là thấy được nhân Phật tánh 
mà gọi là bất thối. Còn căn cứ theo địa vị bất thối đang nói đây - chỉ 
cho việc nhập chánh định tụ tương ưng với địa vị cuối Thập Tín sang 
Thập Trụ - thì câu trên phải hiểu là “Do tâm được trụ mà tùy thuận 
được với chân như tam muội, dẹp sâu phiền não. Do tâm được trụ mà 
tín tâm tăng trưởng, chóng được bất thối”. 


255 


thì dù có áp dụng pháp tu, cũng không tới đầu. Tuy 6 tướng 
này khác nhau nhưng cùng được chung một thứ là CHÀNG 
THÊ NHẬP, là chăng thê nhập chân như tam muội. 


Chánh văn : 


Lại nữa, nương nơi tam muội này thì biết pháp giới 
nhất tướng - là pháp thân của tất cả chư Phật cùng vớiø 
thân chúng sanh bình đẳng không hai - gọi là nhất hạnh 
tam muội. Phải biết, chân như là nền tảng của tam muội. 
Nếu người chịu tu hành thì dần dần hay sanh vô lượng 
tam muội. 

Giải thích : 

Đây là kết quả của pháp tu CHỈ trên. Nhập được chân 
như tam muội thì biết được pháp giới nhất tướng nên nói 
NƯƠNG NƠI TAM MUỘI NÀY. Nương tam muội này thì 
thấy pháp thân chư Phật cùng thân chúng sanh bình đẳng 
không hai nên tam muội này còn có tên là NHẤT HẠNH 
TAM MUỘI. 


“PHÁP THÂN của tất cả chư Phật cùng với thân 
chúng sanh bình đẳng không hai” là giải thích PHÁP GIỚI 
NHẤT TƯỚNG. Ngài Hiền Thủ nói: “Nhập nhất hạnh tam 
muội thì biết hết pháp giới nhiêu như các sông hằng của chự 
Phật không có tướng sai biệt”. Chân như tam muội hay sanh 
ra vô lượng tam muội khác, nên nói “Chân như là NEN 
TẢNG của tam muội”. 


Dưới là nói về ma sự trong khi tu tập CHỈ. 
Chánh văn : 


256 


Với chúng sanh không đủ lực thiện căn thì bị các 
ma, ngoại đạo, quÏ thân hoặc loạn. Trong khi ngôi thiên, 
hoặc hiện hình làm cho hoảng sợ, hoặc hiện tướng nam 
nữ đoan chánh v.v... Phải niệm duy tâm, cảnh giới tự 
diệt, chắng thê làm não loạn. 

Giải thích : 

Đây là nêu ra những hình thức của ma sự và cách đối 
trị. Gọi là ma sự vì những thứ này làm tôn hại đên việc tu 
hành thành Phật của người tu. 


KHÔNG ĐỦ LỰC THIỆN CĂN là nguyên do của 
loại ma sự này. Đây là trường hợp của người tu còn khí phân 
ác tập bên trong, cộng với khí phân thiền định đang huân tập 
phát ra mà có những sự này. Nên nói “không đủ lực thiện 
căn”. 

Không phải người và vật thì gọi là ma, qui, thần. Vì 
những thứ này hiện ra nhằm phá hoại công phu khiến người 
tu không vào được chánh định nên chung nhóm với NGOẠI 
ĐẠO. Làm cho tâm không thể an định gọi là HOAEC 
LOẠN. Có 2 trường hợp, hoặc là hiện ra những hình thức dễ 
sợ khiến người sợ hãi, hoặc là hiện ra những thân tướng đẹp 
đẽ để người mê đăm. Đây là nêu ra ma sự trong khi tọa thiền. 


Ngoài lúc tọa thiền mà bị những đối tượng khác làm 
cho hoảng sợ hay mê đắm, rồi bỏ công phu tu tập thì với 
mình, những đối tượng ấy cũng gọi là 1a, qui, thân, ngoại 
đạo. Nói ma là để mình ý thức mà quay về với sự tu tập của 
mình, không phải để mình chửi người ta là qui. Lại gây thêm 
khâu nghiệp. 


257 


Cách đôi trị những thứ ấy là phải niệm duy tâm. NIỆM 
DUY TÂM là nhớ không có thứ gì ngoài tâm mà có. Vì sao 
lại niệm duy tâm? Vì niệm duy tâm đề nhớ các hiện tướng ấy 
không thật có, chỉ do ảo giác mà ra. Vậy mới không sợ hãi 
cũng không đắm trước. Bình thản, giữ vững công phu thì ma 
sự mới hết. 


Xưa có vị thiền sư ngồi thiền. Ngồi được một lúc thì 
thấy nơi rốn mình có con nhện đen lớn dần Ta và choáng hết 
người. Ông bực mình trình với thầy về việc ấy, rồi thưa: Đợt 
ngôi thiền này, nếu nhện vẫn xuất hiện, ông sẽ thịt nó. Thầy 
khuyên nên lẫy bút đánh dâu lên mình nhện, rồi lần sau hãy 
giết. Vâng lời, khi nhện xuất hiện ông đánh dấu lên mình nó. 
Sau khi xả thiền, thầy trò cùng xem thì thấy dâu mực ấy năm 
nơi rồn ông. 

Nếu không có thây thì vị thiền sư đã tự hại mình. Cho 
nên, ma cảnh xuất hiện, nêu không biết duy tâm sở hiện, lại 
có tâm thủ xả với nó thì đễ sanh chuyện đáng tiếc. 


Chánh văn :: 


Hoặc hiện hình chư thiên, hình Bồ tát, cũng tạo ra 
hình Như Lai với đầy đủ tướng tốt. Hoặc thuyết Đà la ni, 
hoặc thuyết bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. 
Hoặc thuyết bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, 
không oán, không thân, không nhân, không quả, rốt ráo 
không tịch là chân như niết bàn. Hoặc khiến người biết 
túc mạng và những việc đã qua, cũng biết được những 
việc chưa đến, được tha tâm thông, biện tài vô ngại, hay 
khiến chúng sanh tham trước danh lợi thế gian. 


Giải thích : 


258 


Những tướng này rất dễ khiến TgưỜi đắm trước, vì nó 
mang những hình thức Phật pháp. BIẾT TÚC MẠNG là biết 
vê những việc ở tiền kiếp của mình và người, như đức Phật 
biết về vô số kiếp làm Bồ tát của ngài trước kia. ĐƯỢC THA. 
TÂM THÔNG là có tâm biết được ý nghĩ và tâm trạng của 
người khác. BIỆN TÀI VÔ NGAẠI là thuyết pháp không 
chướng ngại, đối đáp nghị luận thì không ai bằng. Được 
những thứ này, không ai có thể nghĩ là ma sự. Song thứ gì 
cũng thành ma một khi ta thích thú và khởi tâm ngã mạn về 
những thứ đó. Chấp thì Phật cũng thành ma. Nên đây nêu ra 
đề nhắc nhở người tu. 

Ngài Hiền Thủ nói những tướng trên có khi là ma sự 
nhưng có khi do thiện căn khai phát. Ma sự là chỉ cho những 
tướng do tưởng mả có hoặc do lòng mong cầu quá mạnh như 
đi trong sa mạc mà thấy nước v.v... Thiện căn khai phát là do 
định lực, tâm lóng lặng hay hoặc nhiễm mòn mỏng mà có. 
Song dù đúng là thiện căn khai phát mà chấp trước thì cũng 
thành ma sự. Cái khó là làm sao biết được là do ma làm hay 
do thiện căn phát ra. Giản trạch ma hay thiện như vậy vì ngài 
Hiển Thủ cho rằng, nêu do ma làm mà cho là tướng thiện rồi 
đem tâm thủ trước thì đọa vào lưới tà. Còn thật là cảnh do 
thiện căn khai phát mà cho là ma sự rồi tâm sanh nghi hãi và 
xả bỏ công phu thì thối thất thiện căn, việc tu hành thành 
dang dỡ. Vì thế, ngài đã nêu ra 3 cách đề nghiệm lấy chánh tà 
như sau : 

1. Dùng định lực đề kiêm nghiệm : Khi đang trong định 
nếu những tướng ấy xuất hiện thì không thủ cũng không xả 
mà giữ lây định tâm bình đăng. Nếu đúng là do thiện căn khai 
phát thì định lực càng sâu, tướng thiện ấy cảng phát. Nếu là 
ma sự thì chắng bao lâu sau, nó sẽ tự hoại. 


259 


2. Dựa vào pháp tu chính của mình mà trị : Như pháp 
tu chính của mình là quán bất tịnh thì cứ y nơi pháp quán bất 
tịnh ây mà nghiệm. Nếu quán như vậy mà cảnh ỚI kia càng 
rõ ràng thì biết là do thiện căn khai phát, còn nếu nó mờ dần 
thì biết là ma sự. 

3. Dùng trí tuệ quán sát : Quán cái tướng phát ra ấy và 
truy nghiệm căn nguyên của nó. Chăng thấy chỗ sanh, thâu 
rõ không tịch thì tâm chăng trụ trước. Tà phải tự diệt, chánh 
sẽ tự hiền. 

Phương cách được áp dụng trong 3 cách thử trên cũng 
giống với cách đối trị được nói ở phần sau, chủ yếu đều là giữ 
tâm bất động, không thủ cũng không xả đối với cảnh giới dù 
đó là ma sự hay do thiện căn phát ra. Trong kinh Lăng 
Nghiêm, cảnh giới của A La Hán và Bích Chi Phật cũng bị 
liệt vào ma sự thuộc thức ấm. Liệt vào ma là đề hiểu, cảnh 
giới ây chưa phải là cội nguồn chân thật mả chấp làm chỗ tận 
cùng thì gọi là ma. Không phải vì chứng được cảnh giới ấy 
mà gọi là ma. 


“Hay khiến chúng sanh THAM TRƯỚC DANH LỢI 
thế gian” cũng là thứ để phân định các tướng trên thuộc ma 
sự hay do thiện căn. Nếu do thiện căn tức thuận với chân như, 
tướng vô ngã phải hiển lộ. Còn tham trước danh lợi thế gian 
là tướng thuộc vọng tưởng do vô minh làm chủ. 

Chánh văn : 

Lại khiến người chọt giận chợt mừng, tánh tình bất 
thường. Hoặc nhiều thương yêu, ngủ nhiều, bịnh nhiều, 
tâm sanh giải đãi. Hoặc chợt khởi tỉnh tấn, sau lại bỏ phế, 
sanh lòng chẳng tin, nhiều nghỉ ngờ, nghĩ ngợi, lo toan. 
Hoặc bỏ thắng hạnh mà tu các tạp nghiệp. Hoặc bị pháp 


260 


thế gian ràng buộc lôi kéo. Cũng hay khiến người được 
vài phần tương tự như tam muội... đều là sở đắc của 
ngoại đạo, chẳng phải là tam muội chân thật. Cũng có 
khi khiến người, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho 
đến bảy ngày trụ ở trong định, tự nhiên được ăn uống 
các thứ thơm ngon, thân tâm vui thích, chẳng đói, chắng 
khát, khiến người ái trước. Hoặc khiến người ăn không 
có hạn định, lúc nhiều lúc ít, nhan sắc đối khác... 

Giải thích : 

“CHỢT GIẬN, CHỢT MỪNG, tánh tình bất thường” 
là biểu hiện cho nội tâm không ồn định. Nước không lặng thì 
trăng không hiện. Tâm không ôn định thì trí không phát, tánh 
không thấy. “SANH LỜNG CHĂNG TIN, nhiều nghi ngờ, 
nghĩ ngợi, lo toan” cũng là những tướng phá hoại định tâm 
nên đều gọi chung là ma sự. 


NHIÊU THƯƠNG YÊU, là chỉ cho sự thương yêu 
mang tính ái dục dính mắc. Tu là để bớt sự dính mắc mà nay 
lại sanh nhiều thương yêu tức đã đi ngược với việc tu hành. 
“NGỦ NHIÊU, bịnh nhiều, tâm sanh giải đãi” là những 
tướng làm cho sự tu tập bị đình trệ, nên gọi là ma sự. 


“BỎ THẮNG HẠNH tu các tạp nghiệp” là, như việc 
tu hành của mình là tu để thành Phật, tức lấy việc buông vọng 
sáng tâm làm chính, còn việc thiện là phụ để trợ giúp cho 
việc tu hành. Với tinh thần đó, việc buông vọng và làm các 
việc thiện đều gọi là thắng hạnh. Nếu bỏ việc buông vọng mà 
chỉ lấy việc thiện làm sự nghiệp cho qua một đời tu, thì việc 
thiện lúc đó gọi là TẠP NGHIẸP, không buông vọng gọi là 
BỎ THẮNG HẠNH. 


261 


“CHỢT KHỞI TINH TẤN sau lại bỏ phế” là lúc thì tu, 
lúc thì không. Hứng chí thì tập trung biết vọng liền một tháng 
sống dỡ chết dỡ, rồi sau bỏ mặc mọi thứ, giới cũng chăng 
giữ. Tu kiểu sớm nắng chiều mưa như vậy là việc tối ky trong 
công phu tu hành, vì tu hành đòi hỏi sự kiên trì, bền bĩ và 
thường hằng. Thà chậm mà đi hoài, đi tới đâu chắc tới đó hơn 
là làm cái ào rồi bỏ. Thất thường như thế thì hết 3 a tăng kỳ 
cũng chưa thành Phật, nên gọi là ma sự. 

“BỊ PHÁP THÊ GIAN ràng buộc lôi kéo” là, những 
thứ không cần thiết cho việc tu hành mà vẫn chui đầu vào đó, 
gọi là bị LÔI KÉO. Những thứ không lợi ích cho việc tu hành 
mà gở không ra, gọi là bị RÀNG BUỘC. Không bỏ được 
xem tivi, không thể thiếu cờ tướng, mê đăm sách báo ca nhạc 
thế gian, vướng vào những việc lặt vặt không cần thiết trong 
gia đình v.v... đều là những dạng thuộc “Bị pháp thế gian 
ràng buộc kéo lôi”. 


“KHIÉN NGƯỜI ĐƯỢC vài phần tương tự như tam 
muội” là, tu hành một thời gian, bỗng nhiên mọi thứ chung 
quanh đều trở nên thuận lợi với mình. Vì gặp thuận duyên 
nên mình đâm ra an lạc và tự tại với mọi thứ ở thế gian. Sự an 
lạc tự tại ấy có là do thuận duyên mà ra, không phải do công 
phu thiền định mà được. Đây là ví dụ để tạm hiểu cái gọi là 
“tương tự như tam muội”. Thứ gì tương tự thì không bền 
vững. An lạc và sự tự tại ấy sẽ mất khi nghịch duyên xuất 
hiện. Nó là thứ để đánh giá loại tam muội mình đạt được đó 
đúng là tam muội hay chỉ là tương tự như tam muội. Giống 
thì giống mà phải thì không phải, nên gọi là ma sự. 


__ĂN UỐNG KHÔNG HẠN ĐỊNH là ăn uống không 
điêu độ hoặc là ăn quá nhiêu. NHAN SẮC ĐÔI KHÁC là 


262 


mặt lúc vui, lúc buôn, lúc hồng hào, lúc tím ngắt. TRỤ 
TRONG ĐỊNH có khi đến 7 ngày, được ăn uống các thứ 
thơm ngon, không đói không khát, ngài Hám Sơn gọi đây là 
tướng của ma dục. Vì chúng sanh bao đời lấy thực làm mạng, 
nên sanh nhiều tham trước đối với thói quen sâu đậm này. 
Nay tập tu thiền định, tuy ở trong định mà dục tập đã huân 
tập trước đây phát ra khiến người dính mắc. ÁI TRƯỚC là 
thích thú tham đăm. Làm bất cứ gì mà tâm dính mắc đều gọi 
là ma sự. 


Chánh văn : 


Bởi các nghĩa ấy, hành giả thường nên dùng trí tuệ 
quán sát, chớ khiến tâm này rơi vào lưới tà. Phải chuyên 
cần chánh niệm, chẳng nắm giữ, chẳng dính mắc thì hay 
xa lìa các nghiệp chướng. 

Giải thích : 

Đây là chỉ bày cách đối trị của tất cả các tướng trên. 
“BỞI CÁC NGHĨA ẤY, hành giả...” là vì ma sự đưa đến 
việc ái trước và tham danh lợi thế bn lọt vào lưới tà, nên 
hành giả phải dùng trí tuệ quán sát để đừng rơi vào những 
chỗ đó. HÀNH GIÁ là chỉ cho người đang tu thiền định. 
DÙNG TRÍ TUỆ QUÁN SÁT là phải biết vạn pháp không 
ngoài tâm mà có. Nói chung, quán làm sao đề tâm không 
dính mắc vào những cảnh giới ây thì gọi là dùng trí tuệ quán 
sát. KHÔNG DÍNH MÁC là không thủ cũng không xả, 
không ái trước cũng không sợ hãi. Nó có là chuyện của nó, 
mình tu là chuyện của mình, nên bình thản một khi những 
tướng ấy xuất hiện. PHẢI CHUYEN CÀN chánh niệm 

v... là một cách giúp tâm không dính mắc. 


263 


Đây là kề ra một số ma sự đề người tu biết mà tránh. 
Phần ngũ âm ma trong kinh Lăng Nghiêm nói chỉ tiết hơn. 
Song dù là cảnh giới nào thì người tu chỉ cần nhớ một điều : 
Bản tâm vốn thanh tịnh không có cảnh giới có thể thấy. 
Những thứ có thể thấy đều do huyền nhiễm tạo ra nên chúng 
không có thật thể, Phật gọi là vọng. Cảnh giới sờ sờ như thật 
trước mắt đây còn là vọng, huống là một vài cảnh giới thoáng 
qua. Những cảnh giới ấy có khi do tưởng mà ra nhưng có khi 
là do định lực mà có. Thấy được những cảnh giới ấy không 
lỗi. Lỗi là ở chỗ dính mắc. Dính mắc theo chiều vơ vào hay 
đây ra đều thể hiện cho việc coi chúng là thật. Cái không thật 
mà cho là thật, chưa phải chỗ cần đến mà đã trụ lại, lỗi là ở 
chỗ đó. Vì thế thái độ hợp lý nhất khi cảnh giới lạ xuất hiện là 
bình thản. Nó là nó, mình là mình, không có tâm lưu giữ 
cũng không có tâm tránh né sợ hãi. 

Chánh văn : 


Nên biết TAM MUỘI CỦA NGOẠI ĐẠO đều chẳng 
lia tâm kiến, ái, ngã mạn, tham trước danh lợi và sự cung 
kính ở thế gian. CHÂN NHƯ TAM MUỘI thì, chẳng trụ 
Kiến Tướng, chắng trụ tướng đắc, cho đến xuất định 
cũng không giải đãi, kiêu mạn, phiền não đã có dần dần 
nhạt mỏng. Nếu các phàm phu chăng tập pháp tam muội 
ấy mà tự cho là nhập chủng tánh Như Lai thì không có 
việc này. Vì tu các thiền tam muội của thế gian thì khởi 
nhiều tham trước, nương nơi ngã kiến, ràng buộc trong 
tam giới, chung cùng với ngoại đạo. Nếu không có sự 
giúp đỡ của thiện tri thức thì khởi cái kiến của ngoại đạo 
vậy. 

Giải thích : 


264 


Đây là để phân định giữa chánh định và tà định. 

Ngã ái, ngã kiến, ngã mạn là những thứ thuộc vô minh 
do vô minh huân tập mà có, nên thiền định mà những thứ đó 
phát triển thì biết loại định mình đang tu đó chẳng chân 
chánh. Ngài Hiền Thủ nói: “7?zong mà dĩnh tà định thì ngoài 
tham danh lợ?”. Nghĩa là, tu mà thấy lòng tham danh lợi 
không bớt thì biết pháp mình đang tu ấy là tà. Vì thế, tập thiền 
một thời gian mà sanh ra mê xe hơi, nhà lầu, chùa chiên, tiền 
bạc, lại thích mọi người cung kính lạy lễ mình như một vị Bồ 
tát, hoặc thích nôi danh v.v... là biết mình đã thành bà con 
cháu chít của ngoại đạo. Còn tu một thời gian mà phiền não 
dân dần nhạt mỏng, giảm kiêu mạn, không ham danh, không 
cầu lợi, cũng không làm biếng v.v... là mình đang tu đúng, vì 
những tướng ấy cho thấy mình đang tùy thuận được với chân 
như tam muội. 


“CHĂNG TRỤ Kiến Tướng, ? chẳng trụ tướng đã đắc” là 
nói về chân như tam muội. Ngài Hiền Thủ nói: “Ở ong định 
mà không đắm trước mùi vị của thiên định. Vì không tâm nên 
chẳng trụ kiến tướng. Vì không cảnh nên chăng trụ tướng 
đặc”. CHỪNG TÁNH NHƯ LAI là chỉ cho Phật tánh. Bởi 
chân như tam muội thuận với pháp tánh nên muốn thể nhập 
pháp tánh phải tu định này. 

THIÊN TAM MUỘI THÊ GIAN là chỉ cho những loại 
thiền không đặt mục tiêu đưa con người về vô ngã. Tứ thiền, 
tứ không, xuất hồn v.v... đều thuộc loại tam muội này. 

THIỆN TRI THỨC là những vị giúp mình trên con 
đường tu hành, thường là chỉ cho vị thầy hướng dẫn pháp tu 


* Kiến tướng : Đã giải thích ở phân Sở kiến trang 182. 


265 


cho mình. Gọi là THIỆN vì chư vị dẫn mình đi theo con 
đường thiện. Theo đây thì thấy, vị thầy và pháp tu nào giúp 
mình dừng đi tham, sân, si, phiền não, ngã mạn thì pháp tu đó 
thuận với chân như tam muội, vị thầy ấy là bậc thiện tri thức 
mà mình phải thân cận, cung kính, cúng dường, học hỏi và tu 
tập. Vì /hân cận cúng dường thiện trì thức là nhân duyên 
trước tiên để được đây đủ tất cả trí" Tất cả trí là chỉ cho trí 
Nhất thiết chủng của Phật. Học hỏi và tu tập là nhân duyên kế 
tiếp để mình có được cái trí ấy. 

“KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ của thiện tri thức thì khởi 
cái kiến của ngoại đạo” là, vì tĩnh thần chính của đạo Phật là 
phá ngã, nên sự giúp đỡ của một vị thầy trong công phu tu 
tập quan trọng không kém so với việc giúp mình có được 
kiến thức, pháp tu và hướng đi cho việc tu hành. Muốn phá 
ngã thì phải gọt dũa lần cái ngã ấy. Muốn gọt đũa cái ngã ấy 
thì phải có duyên, ngã mới có cơ lòi ra để gọt dũa. Thiện tri 
thức có thê là người làm cho cái ngã của mình ló đầu, cũng 
có thê là người nhắc nhở khuyên răn mình trong những lúc 
như thế. Ngã ló đầu, gọi là khởi cái kiến của ngoại đạo. 
Không có thiện tri thức thì mình sẽ đề cho cái ló đầu ấy tiếp 
tục, nên nói “Không có sự giúp đỡ của thiện tri thức thì khởi 
cái kiến của ngoại đạo”. 

Người tu mà tâm càng có nhiều sở đắc thì thiện tri thức 
lại càng cần thiết. Sở đắc là chỉ cho những kết quả tốt trong 
vấn đề tu hành. Bởi kiêu mạn là thói quen muôn thuở của 
chúng sanh, nên sở đắc được chút øì thì lập tức kiêu mạn ló 
đầu thông hết các căn. Thiện tri thức sẽ là người giúp mình 
lột hết cái kiêu mạn ây. Kiêu mạn, gọi là khởi cái kiến của 


* Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập Pháp Giới. 


266 


ngoại đạo. Không có thiện tri thức thì cái kiêu mạn ấy sẽ phát 
triển, nên nói Không có thiện tri thức thì khởi cái kiến của 
ngoại đạo vậy”. 


Ngoài ra, kinh nghiệm trong vấn đề tu hành là rất cần 
thiết, nhất là lãnh vực thiền định. Như trường hợp vị thiền sư 
gặp con nhện trên. Không có thầy "hay giâu thầy những điều 
mình thấy trong quá trình tập thiền... rất đễ xảy ra chuyện 
đáng tiếc. Tu thiền mà điên hay gặp nhiều điều quái lạ một 
phân là do thiếu thiện tri thức. Có thiện tri thức mà không thật 
tình trình bày hết những khó khăn cũng như thuận lợi trong 
việc tu hành cũng coi như thiếu thiện tri thức. Thiện tri thức 
tối quan trọng như thế, nên kinh Hoa Nghiêm nói: ““Phải cẩu 
cho được chân thiện tri thức. Câu thiện tri thức chớ có lười 
mỎi, thấy thiện trì thức chớ có nhàm chán. Thiện trì thức có 
dạy bảo điều gì phải đêu tùy thuận, không có lòng chống trải. 
Nơi phương tiện thiện xảo của thiện trì thức chó thấy lỗi 
lâm”. 

Vì những yếu tố như tùy thuận, chớ thấy lỗi lầm nơi 
phương tiện thiện xảo của thiện tri thức mà cần phải cầu cho 
được CHÂN THIỆN TRI THỨC. Ai dạy mình làm lành 
tránh ác, biết nhân quả ở thế gian... nói chung là những việc 
hướng thiện, đều gọi là thiện tri thức. Song muốn gọi là 
CHÂN THIỆN TRI THỨC thì phải là người giúp mình phá 
đi ngã tướng, hướng mình về đạo vô thượng. Vì hạnh nguyện 
của chư Phật và chư Bồ tát sâu dày trùm khắp nên nếu là 
người thật tâm tu hành thì chắc chắn sẽ gặp được chân thiện 
tri thức. 

Thấy thiện tri thức CHỚ CÓ NHÀM CHÁN, vì chân 
thiện trị thức chỉ có đè bẹp cái tôi của mình chứ không có 


267 


việc gì khác, nên gặp hoài mà chưa đủ năng lực buông bỏ 
cũng ngán tận cô, nên khuyên chớ nhàm chán. Không nhàm 
chán mà tùy thuận được thì ngã tướng của mình mới được 
bảo mòn. TÙY THUẬN là ngoài vâng trong thuận. Không 
phải ngoài thì gật mà trong cất đó chồng đối. Ngoài gật trong 
chống thì khó mà gần gũi thiện tri thức lâu dài. Tu tập là nhận 
ra điều ấy và quyết tâm tùy thuận đề phá ngã. 

PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO là chỉ cho những pháp 
mà vị thiện tri thức áp dụng đề phá trừ bản ngã cho mình. Gọi 
là thiện xảo vì nó không nhất định ở một tướng nào, nhưng 
luôn mang lại lợi ích cho người tu hành. Tùy căn cơ, đối 
tượng, tùy lúc, tùy nơi... mà có khi là một lời khuyên nhẹ 
nhàng, có khi là một câu nói cộc lốc hay một cơn thịnh nộ, 
cũng có khi là một sự im lặng... Lời khuyên nhẹ nhàng là 
cho những lúc mà sự nhẹ nhàng có tác dụng mạnh với vẫn đề 
tu hành của chúng sanh. Song cũng có những đối tượng phải 
trợn ngược mắt lên, họ mới chịu dừng chân, bớt tới bót lui 
mà tập trung cho việc tu hành. Tuy 2 hình thức trái nhau 
nhưng đều xuất phát từ một lòng bi rộng lớn, giúp người tỉnh 
tấn tu hành. Phương tiện thiện xảo là như thế! Thấy lời nhẹ 
nhàng thì chịu mà thấy trợn ngược mắt lên liên cho “Sân 
quá!" là mình đã vướng cái lỗi “THẦY LỠI LẦM nơi 
phương tiện thiện xảo của thiện tri thức”. Có cái thấy như vậy 
vì mình đã bỏ quên phần việc PHẢN QUAN TỰ KỶ mà 
nhà thiền đã dạy mình. 

Loại phương tiện thiện xảo này nhiều hình nhiều dạng, 
cũng chỉ luôn cho pháp tu mà chư thiện trị thức đã dạy mình. 


Chánh văn : 


268 


Lại nữa, tỉnh cần chuyên tâm tu học tam muội ấy 
thì hiện đời được 10 thứ lợi ích. Thê nào là 102 


1. Thường được sự hộ niệm của mười phương chư 
Phật và Bồ tát. 


2. Chắng bị các ma ác quỉ làm cho hoảng sợ. 


3. Chẳng bị 95 thứ ngoại đạo quỉ thần hoặc loạn. 


Giải thích : 

NGOẠI ĐẠO là chỉ cho những tôn giáo không phải là 
đạo Phật. Nói cách khác, tôn giáo nào lập giáo không đúng 
với thật lý chi phối ở thế gian là Duyên Khởi - mà mặt triển 
khai của nó là Nhân Duyên và Nhân Quả - đều coi là ngoại 
đạo. 95 loại là nói theo kinh Hoa Nghiêm và luận Đại Trí Độ, 
chỉ cho ngoại đạo ở Tây Vức. Như ngoại đạo Khổ Hạnh 
Luận Sư, đạo này cho rằng chỉ cần tu khổ hạnh thì sẽ đạt 
được niết bàn. Ngoại đạo Ma Hê Thủ La Thiên thì coi Thủ 
La Thiên là đẳng sáng tạo ra muôn loài. Ngoại đạo Ni. Kiền 
Tử thì cho răng lúc đầu tiên sanh ra một đôi nam nữ, rồi đôi 
nam nữ ấy hòa hợp với nhau mà sanh ra muôn loài... 

KHÔNG LÀM HOAEC LOẠN vì tu CHỈ thì tâm bớt 
vọng động, trí tuệ sáng tỏ, thông tỏ lý Nhân Duyên và Nhân 
Quả, nên không tin theo những điều mê tín bất hợp lý. Không 
tin thì không theo. Không tin không theo tức không bị những 
thứ đó làm hoặc loạn. 


Chánh văn : 


269 


4. Xa lìa sự phỉ báng pháp thậm thâm. Trọng tội và 
nghiệp chướng dân dân nhạt mỏng. 


5. Diệt hết nghỉ ngờ và các giác quán xấu ác. GIÁC, 
chỉ cho sự hiệu biệt. QUAN, đông nghĩa với quan niệm. 


6. Đối với cảnh giới của chư Như Lai, lòng tin được 
tăng trưởng. 


7. Xa lìa buồn rầu hối hận, ở trong sanh tử mà dũng 
mãnh, chăng khiêp sợ. 


8. Tâm được nhu hòa, xả bỏ kiêu mạn, chẳng bị 
người khác làm cho phiên não. 


9. Tuy chưa được định, nhưng trong tắt cả thời, tất 
cả chỗ cũng giảm bót được phiên não, chăng còn ưa thích 
thê gian. 


10, Nếu được tam muội thì chẳng bị ngoại duyên và 
tầt cả âm thanh làm cho kinh động. 


Giải thích : 
Đây là 10 thứ lợi ích mà người tu có được khi học pháp 
tam muội này, mà bước đầu là pháp tu CHI trên. 


Sợ hãi, lo âu, nghiệp chướng, trọng tội, phiền não, kiêu 
mạn v.v... chăng qua đều từ thức phân biệt mà ra. Do phân 
biệt mà có thân có sơ, có ta có người, từ đó mà sanh kiến ái. 
Có ái nên sanh sợ sanh lo. Ái thân thì sợ bất cứ thứ gì làm hại 
đến thân. Ái người thì lo mất người ... Vì ái mà tạo nghiệp 
chịu khô trong 3 đường dữ. Nay tu CHỈ, tùy thuận với chân 
như tam muội thì phân biệt mòn dần, vô phân biệt dần dần 
hiện tiền nên các thứ trên cũng giảm dân. Được tam muội thì 


270 


không bị ngoại duyên và âm thanh làm động cũng là thứ để 
mình đánh giá vê công phu tu tập của mình. 

Sau là phần tu tập QUÁN. 

b. TU TẬP QUÁN 

Chánh văn : 


Lại nữa, nếu người chỉ tu CHÍ thì tâm bị chìm lặng, 
hoặc khởi giải đãi chăng thích các việc thiện, xa lìa đại bi, 
nên cần tu QUÁN. 

Giải thích : 

Đây là lý do vì sao cần phải tu QUÁN. Người nảo có 
kinh nghiệm về việc này sẽ thấy cái đúng của lời dạy đây. Tu 
CHÍ là nhiếp tâm không cho sanh khởi nên tu một thời gian 
thì hay bị tình trạng CHÌM LAÊNG này. Cái dỡ thứ hai của 
việc chỉ tu CHỈ là đối với việc thiện hay sanh tâm biếng nhát. 
Đó là do tu CHỈ thì thâu nhiếp thân tâm vào chỗ tịnh. Tịnh thì 
khiến thân tâm được yên ồn, an lạc. Làm thiện thì phải tiếp 
duyên, thân tâm động trở lại nên thấy ngán. Thứ gì ngán thì 
đâm nhát. Việc THIỆN là việc làm lợi ích cho tha nhân, nên 
nói XA LÌA ĐẠI BI 


Chánh văn : 


Tu tập QUÁN là, nên quán tất cả pháp hữu vỉ ở thế 
gian không có gì lâu bền, biến hoại trong giây lát, tất cả 
tâm hành, niệm niệm sanh diệt, vì vậy nên khổ. Nên quán 
các pháp niệm được ở quá khứ chọt thoáng như giắc 
mộng. Nên quán các pháp niệm được ở hiện tại giống 
như ánh chớp. Nên quán các pháp niệm được ở vị lai 
giống như mây bất chợt mà khởi. Nên quán ở thế gian, 


271 


thứ gì có thân thảy đều bắt tịnh, mọi thứ đều ô uế, không 
một thứ gì đáng ưa thích. 


Như vậy, phải nhớ tất cả chúng sanh từ vô thủy đến 
nay đều nhơn nơi sự huân tập vô mỉnh khiến tâm sanh 
diệt, đã thọ tất cả vạn khổ của thân tâm. Hiện tại thì có vô 
lượng bức bách. Vị lai, cái khổ cũng không hạn định. 
Khó xả khó la mà chắng giác biết. Chúng sanh như thế 
rất đáng thương xót! 

Giải thích : 

Đây là cách chỉ bày tu QUÁN. Tu tập CHỈ thì niệm 
thiện niệm ác gì, trồi đầu lên đều buông. Tu tập QUÁN thì 
vẫn cho khởi niệm, nhưng là cái niệm đúng với sự thật ở thế 
gian, giúp người tu buông được sự dính mắc. Phương thức 
thấy như trái nhau nhưng lại làm thành nhau. Nhờ QUÁN mà 
CHỈ thành. Nhờ CHÍ mà QUÁN thành. 

Pháp QUÁN này có nhiều thứ : QUÁN VÔ 
THƯỜNG, là khởi niệm thấy các pháp ở thế gian không có 
gì thường hằng, giây lát đã biến hoại. QUÁN KHỎ, vì tất cả 
vô thường sanh diệt sanh diệt nên khổ. QUÁN VÔ NGÃ là 
quán các pháp không có tự tánh, chỉ như giâc mộng, mây 
trôi, sắm chớp, thoạt có thoạt không. QUÁN BÁT TỊNH là 
quán thân này ô uễ nhơ nhớp đề khỏi dính mắc vào thân này. 
QUÁN ĐẠI BI là quán chúng sanh bị vô minh dẫn chạy 
trong các đường khô. Cái bất tịnh cho là tịnh, cái khổ cho là 
vui, nên không bao giờ thoát được khổ. Ngài Hám Sơn nói: 
“Vì chăng biết khổ nên không có tâm chắn khổ. Bởi cớ sự ấy 
mà cái khổ không có hạn định. Đây mới là chỗ đáng thương 
xót! Nếu chẳng phải là lòng bi rộng lớn thì chẳng thể cứu 
được”. Cái QUÁN này giúp người tu đù được niết bàn của 


272 


Nhị thừa cũng không trụ đó mà trải dài sanh tử bạt khô cho 
chúng sanh. 


Còn nhiều pháp QUÁN khác như QUÁN HUYỄN, 
QUÁN VỌNG v.v... Quán có nhiều thứ như thế là do tùy 
bịnh, tùy cơ của chúng sanh mà lập. Song tựu trung đều giúp 
người tu buông bỏ sự dính mắc trở về bản tâm thanh tịnh của 
chính mình. 


Chánh văn : 


Suy nghĩ vậy rồi thì nên dũng mãnh lập đại thệ 
nguyện : Nguyện cho tâm tôi la phân biệt, trải khắp 
mười phương tu hành tất cả các thiện công đức. Tận đến 
vị lai, dùng vô lượng phương tiện cứu vớt và làm vơi đi 
tất cả khô não cho chúng sanh, khiến họ được cái lạc bậc 
nhất của niết bàn. 

Giải thích : 

SUY NGHĨ VẬY RỎI, tức khởi những cái niệm đã 
nói trên. ĐẠI THỆ NGUYÊN là chỉ cho việc phát tâm bô đề. 
Đại nguyện này có 2 : Một thuộc tự lợi là cầu Phật trí, một 
thuộc lợi tha là nguyện độ chúng sanh không nhàm mỏi. 
“Tâm tôi LÌA PHÂN BIỆT trải khắp mười phương tu hành 
tất cả các thiện công đức” là cầu Phật trí. “Tận đến vị lai, 
dùng vô lượng PHƯƠNG TIỆN CỨU VỚT và làm vơi đi 
mọi khổ não cho chúng sanh ...” là nguyện độ chúng sanh. 
Phải đủ 2 nguyện này mới có thể hoàn thành Phật đạo. 

“Nguyện cho tâm tôi LÌA PHÂN BIỆT...” vì thức 
phân biệt là đầu môi của mọi khổ não, phân cách, vô minh ... 
đã giải thích rõ trong phần Nhân Duyên Sanh Diệt, mục ý 


273 


thức. Lìa phân biệt thì người với ta không khác, thân với sơ 
không khác, việc lợi ích cho chúng sanh mới được trọn vẹn. 


“Dùng vô lượng PHƯƠNG TIẾN cứu vớt...” là dùng 
các pháp bô thí, ái ngữ, lợi hành và đông sự, tùy căn nghiệp 
của chúng sanh mà ứng hiện đê giúp họ thoát khỏi 3 đường 
đữ và hướng họ về đạo vô thượng. 

“Được CÁI LẠC BẬC NHẬT của niết bàn” là nhân 
duyên thứ nhât khiên bộ luận xuât hiện. Nó chính là cái lạc 
rôt ráo, chỉ cho cái lạc có được ở quả vị Phật. 

Chánh văn : 

Do khởi nguyện như vậy nên trong tất cả thời, tất 
cả chỗ, tùy sức kham nhận của mình mà giữ các điêu 
thiện, chăng bỏ việc tu học, tâm không giãi đãi. 

Giải thích : 

Phát nguyện rồi thì phải tinh tấn tu học. Tỉnh tấn tu học 
như thê nào? 

Chánh văn : 

Chỉ trừ thời tọa thiền là chuyên niệm nơi CHỈ, còn 
tầt cả thời còn lại đều phải QUAN cái gì nên làm, cái gì 
không nên làm. Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc năm, hoặc dậy 
đêu nên cùng hành CHI - QUAN. Nghĩa là, tuy niệm các 
pháp tự tánh chắng sanh mà cũng tức là niệm nhân 
duyên hòa hợp, nghiệp thiện ác và quả báo khô vui chắng 
mật, chăng hoại. Tuy niệm nhân duyên quả báo thiện ác 
mà cũng tức là niệm tánh bât khả đắc. 

Giải thích : 


274 


CHÍ và QUÁN đều tu nhưng đầu tiên có sự phân chia. 
Chỉ tập trung tu CHÍ trong khi tọa thiền, còn khi không tọa 
thiền thì dùng cả CHỈ lẫn QUÁN. CHỈ đã nói ở phần trên. 
QUÁN là dùng trí tuệ để hiểu thứ gì nên làm, thứ gì không 
nên làm. THỨ NÊN LÀM là những việc thuận với tịnh và 
thiện, THỨ KHÔNG NÊN LÀM là những thứ thuận với 
động và bất thiện. Chắng hạn, đi đông đi tây lo chuyện tào 
lao vừa biểu hiện một cái tâm không yên, vừa làm cho thân 
tâm càng động thì cố găng bớt ởi, tập trung cho việc tu hành. 
Đó là việc nên làm. Đầu tranh kiện cáo đến nỗi lỗ đầu sức 
trán vì tiền bạc hay chùa chiền của mình là biểu hiện cho việc 
mình coi những thứ đó không như giấc mộng, ánh chớp, mây 
trôi mà đều coi chúng có ngã. Đây là điều trái lại với lời dạy 
mà luận vừa nêu trên, nên đều thuộc những việc không nên 
làm. Cái nên làm thì làm, cái không nên làm thì đừng làm. Tu 
QUÁN là như thế. Không thực hiện được tỉnh thần này thì 
không phải là tu QUÁN. Không CHỈ không QUÁN thì 
không có niềm tin chân chánh cũng không thê phát niềm tin 
chân chánh. 


Sau là cùng hành CHÍ - QUÁN trong tất cả thời, tất cả 
chỗ. Đây là lúc CHỈ - QUÁN đã thuần thục, gọi là định tuệ. 
Ngài Hiền Thủ nói: “ Miệm các pháp tự tánh chẳng sanh là 
nói vê cải chẳng phải có, để rõ về CHỈ. Mhân duyên hòa 
hợp, niệm thiện ác khổ vui chẳng mát, chẳng hoại là nói vê 
cái chẳng phải không, để rõ về QUÁN. Hai thứ này chẳng 
phải hai nên nói là TỨC. Đây là thuận với cải chân bất động 
mà kiến lập các pháp. Vì chăng phải có” tức 'chẳng phải 
không ` nên có thể không bỏ CHỈ mà tu cả QUÁN. 'Tuy niệm 
nhân duyên quả báo thiện ác mà cũng tức là niệm tánh bất 
khả đắc ` là đề rõ ngay QUÁN là CHỈ. Đây là thuận với giả 


275 


danh chẳng hoại mà nói về thật trỏng vạn pháp. Vì chăng 
phải không tức chăng phải có` nên có thể không bỏ QUÁẢN 
mà tu cả CHỈ: Nói thì thấy có trước sau như vậy, khi hành thì 
dung hợp chăng phải hai. Túnh của cái không hai này chính 
là thật tảnH”. 

Phân CHÍ phân QUÁN là đề nắm vấn đề, còn ngay khi 
tu CHÍ vẫn cần đến pháp QUÁN tất nhiều. Đó là những lúc 
mà niệm buông hoài không được. Ngồi thiền mà những 
chuyện đau lòng cứ hiện hình, hoặc một cơn sân đè hoài 
không xuống thì mình phải quán. Quán thế gian này có gì lâu 
bền mà sân hận đau lòng, hoặc quán từ bị để giảm cơn sân 
hận. Cũng có thê quán tất cả đều từ không biến hiện, rồi cũng 
trở về không. Hay quán tất cả chỉ là vọng v.v... Pháp quán 
nào khiến mình hạ hỏa, yên tịnh ... thì pháp quán ấy đúng 
duyên, mình cứ áp dụng. Nhưng phải nhớ, đã nói là đúng 
duyên, tức pháp quán là thứ tùy duyên không cô định. Như 
quán từ bi có tác dụng làm giảm sân hận nhưng lại có chiều 
hướng ngược lại với ái dục. Với ái dục phải quán bất tịnh. Đó 
gọi là đúng duyên. 

Ngoài ra, một khi đã nói đến hai chữ tùy duyên thì đối 
với mình nó có tác dụng nhưng đối với người khác thì chưa 
chắc, đối với thời trước có tác dụng nhưng đối với thời này 
không hắn. Nói vậy để đừng dính mắc vào pháp tu, đừng có 
tâm ôm đồm mọi thứ và một khi hết bịnh thì pháp cũng phải 
buông, không nên thủ chặt mà sanh bịnh. 

Pháp môn BIẾT VỌNG KHÔNG THEO mình đang 
tu tập đây là một loại CHÍ - QUÁN song hành. Biết tất cả là 
vọng chính là QUÁN, không theo hoặc buông đi chính là 
CHỈ. Nói đúng hơn, biết vọng chính là tuệ, không theo tức là 


276 


định. Nếu không phải là cái thấy của tuệ, không thê thấy 
được vạn pháp là vọng. Không phải là lực của định thì khó 
mà không theo. Khi mới tập tu, biết vọng trở thành phép 
QUÁN các pháp là vọng. Quán được thì buông được, đó là 
CHỈ. 

Chánh văn : 

Tu CHỈ là để đối trị tâm trụ trước của phàm phu, 
xả bỏ cái thấy khiếp nhược của Nhị thừa. Tu QUÁN h đề 
đối trị cái tâm hẹp hòi yếu kém chẳng khởi đại bi của Nhị 
thừa, xa la việc chẳng tu thiện căn của phàm phu. Do 
nghĩa như vậy nên 2 môn CHỈ - QUÁN nương cộng nhau 
mà thành, chắng tách la nhau. Nếu CHỈ - QUÁN không 
đủ thì không thể nhập đạo bồ đề. 

Giải thích : 

Đây là nêu ra tác dụng của CHỈ và QUÁN. Như có 
bịnh mà uống thuốc, thì thuốc phải có tác dụng trị bịnh, bịnh 
mới lành. Nêu tác dụng của CHÍ và QUÁN cũng có nghĩa là 
nêu lên những thiếu sót khiến phàm phu và Nhị thừa không 
có được trí tuệ và lực dụng như Phật. 

1. Với phàm phu : Pháp tu CHÍ có tác dụng “đối trị tâm 
trụ trước”, còn tu QUÁN có tác dụng đối trị “việc chăng tu 
thiện căn”. ĐÓI TRỊ, nghĩa của nó như từ trị bịnh. Có bịnh 
thì có thuốc. Không bịnh thì không dùng thuốc. Đối trị là như 
vậy. Nó mang tính tạm thời. TRỤ TRƯỚC, là trụ trước vào 
các pháp ở thế gian. Đây là âm Hán, còn nghĩa của nó tương 
đương với từ dính mắc hay tham đắm. Những øì khiến mình 
để tâm không buông ra được gọi là trụ trước. Gọi là TRỤ vì 
tâm vốn vô trụ, nay do đăm trước các tướng mà thành có trụ, 
nên núi là “trụ trước”. CHỈ là dừng tất cả tướng cảnh giới, tức 


277 


đưa tâm về chỗ vô trụ, nên có tác dụng trị bịmh TRỤ. Dừng 
tắt cả tướng cảnh giới thì không có cảnh giới để tham đắm, 
nên trị bịnh TRƯỚC. 

QUÁN, là niệm “Nhân duyên hòa hợp, niệm khổ, vui, 
thiện, ác... chăng hoại, chăng mất”. Nghĩa là, tuy vạn pháp 
không tánh, nhưng tỉnh thì sanh tử tức niết bàn mà mê thì khổ 
đau không phải hạnh phúc. Chưa kê nghiệp nhân một khi đã 
gây thì nghiệp quả lại phải gặt. Cho nên, tuy thấy các pháp là 
không, nhưng không vì thế mà buông xuôi không làm thiện. 
Nhờ đó, pháp tu quán này có thể đối trị việc chăng tu thiện 
căn của phàm phu. 

2. Với Nhị thừa : Tu CHỈ là nhiếp tâm trụ ở chánh 
niệm. “Chánh niệm là, phải biết chỉ là nhất tâm không có 
cảnh giới bên ngoài”. Nghĩa là, sanh tử đáng sợ hay niết bàn 
đáng ưa đều không ngoài tâm mà có, cũng đều là mộng 
huyễn. Mộng huyển thì không có gì để khiếp sợ. Vì thế nói 
“Tu CHÍ để xả bỏ cái thấy khiếp nhược của Nhị thừa”. 


Tu QUÁN là quán chúng sanh từ xưa đến nay thọ tất 
cả vạn khô của thân tâm... khó xả, khó lia mà chăng giác biết. 
Thật là đáng thương xót! Nên khởi tâm đại bị, trải dài sanh tử 
giúp họ vơi đi khô nạn ở thế gian. Cái quán nảy giúp Nhị 
thừa dù đủ khả năng trụ niết bàn vẫn trải dài sanh tử không 
nhàm mỏi, nên nói “Đối trị tâm hẹp hòi yếu kém chẳng khởi 
đại bi của Nhị thừa”. Chỉ nghĩ đến niết bản cho riêng mình 
nên nói HẸP HÒI. Vì sợ hãi sanh tử nên nói là YÊU KÉM. 

CHÍ - QUÁN nói đây giúp người tu không rơi vào 
phàm phu cũng không rơi vào Nhị thừa mà tiến đến giác ngộ 
viên mãn, nên chúng không thể tách lìa nhau. Nếu chỉ thực 
hành CHÍ hay QUÁN đều không thể thành Phật. 


278 


Phần sau là nói về pháp môn niệm Phật. 
Chánh văn : 


Lại nữa, chúng sanh mới học pháp này muốn cầu 
chánh tín, song tâm còn khiếp nhược - do sợ trú ở thế giới 
Ta Bà này, chẳng gặp được Phật thường xuyên để thân 
cận cúng dường, sợ tín tâm khó có thể thành tựu, ý muốn 
thối lui - thì phải biết, Như Lai có phương tiện thù thắng 
nhiếp hộ tín tâm. Đó là dùng nhân duyên Ý CHUYÊN 
NIỆM PHẬT, tùy nguyện được sanh về cõi Phật ở 
phương kỉa, thường thấy chư Phật, la hắn ác đạo. Như 
trong Tudala nói: “Nếu người chuyên niệm đức A Di Đà 
ở thế giới Tây phương cực lạc, thiện căn tu được đều hồi 
hướng nguyện cầu sanh về thế giới ấy thì liền được vãng 
sanh, thường thấy được Phật, rốt cuộc chắng còn thối lui. 
Nếu quán pháp thân chân như của Phật kia, thường 
chuyên cần tu tập, cuối cùng sẽ được sanh ra trụ ở chánh 
định. 

Giải thích : 

Ngoài pháp tu CHỈ - QUÁN trên, còn một pháp có thê 
giúp chúng ta phát khởi niềm tin chân chánh đối với Đại 
thừa, đó là Ý CHUYÊN NIỆM PHẬT. Môn này dành cho 
những vị sợ tín tâm của mình khó có thê thành tựu ở thế gian 
này, muốn về cõi cực lạc của đức A Di Đà. Đây là mượn 
duyên bên ngoài để được bất thối. Như ngoài thế gian thì 
duyên nhiều khó làm chủ bản thân, nên mượn duyên trong 
chùa đề có thể ôn định thân tâm tu hành. 


Ngao ngán với những mất mát, nạn tai, đau khô ở thế 
gian, nhưng chưa đủ niêm tin đôi với tự tánh chân như của 
mình mà chỉ một lòng muôn về nương đức DI Đà là điêu 


279 


kiện để biết mình có duyên với pháp môn niệm Phật đây. 
Khế cơ mà kh lý thì việc tu tập mới thành công. 

ÝÙ CHUYÊN NIỆM PHẬT thì việc niệm Phật này 
phải được thực hiện bằng Ý chứ không phải chỉ bằng miệng, 
bằng mắt hay bằng mũi. Cảnh giới ngạ qui, súc sanh hay địa 
ngục đều do ý khởi tham hay sân mà ra. Vì thế muốn là cảnh 
giới Phật thì ý cũng phải là Phật. CHUYÊN, là không gián 
đoạn. Niệm này nối tiếp niệm kia sao cho niệm trước là Phật 
thì niệm sau cũng là Phật. Cứ vậy mà liên tục từ giây này qua 
giây kia, từ lúc này đến lúc khác, bất cứ khi nào và bất cứ ở 
đâu. NIỆM PHẬT, Tổ thứ 13 của Liên Tông là Đại sư Ấn 
Quang đã phân thành 3 pháp là chuyên niệm tự lực, chuyên 
niệm tha lực và tự tha đều niệm (tức thiền tịnh song tu). Phần 
này sẽ trích dẫn đầy đủ sau khi giải thích hết ý nghĩa của phân 
đoạn này. 

“QUÁN PHÁP THÂN CHÂN NHƯ của Phật kia .. 
cuối cùng sẽ sanh ra trụ ở bất thối” là muốn nói đến sự bắt 
thôi ở tự thân không nhờ duyên bên ngoài. Như điều kiện 
sống ở tùng lâm khiến con người không thể bị ô nhiễm gọi là 
nhờ duyên bắt thôi. Sống ngay trong trân gian với đầy đủ các 
pháp ô nhiễm nhưng mình không bị ô nhiễm, gọi là bất thối ở 
tự thân. Bất thối ở tự thân có 2 hạng. Hạng thứ nhất là chỉ cho 
những vị đã thấu hiểu về pháp thân, tuy chưa chứng thực 
nhưng đủ niềm tin tin tâm mình là Phật, ngoài tâm không có 
pháp. Hạng thứ hai là chỉ cho các vị đã chứng thực được 
pháp thân, tức từ Sơ địa trở đi. CHÁNH ĐỊNH, đối với hạng 
thứ nhất là chỉ cho chánh định tụ, đối với hạng thứ hai là chỉ 
cho chân như tam muội. 


Theo Tổ Ân Quang, NIỆM PHẬT có 3 pháp : 


280 


1. Chuyên niệm Phật tự lực là, cùng tột thật tướng, lây 
việc chứng ngộ làm góc. Đối với các pháp như 5 ấm, 6 nhập, 
12 xứ, 7 đại v.v... dùng trí tuệ Bát nhã chiếu soi, thấu rõ tất 
cả pháp xưa nay đương thể toàn không, thấy được tánh chân 
như vi điệu tròn đây ... Đây gọi là thật tướng niệm Phật. Thật 
tướng niệm Phật này tuy là thật lý tối thâm song lại chăng dễ 
tu, vì chỉ nương nhờ vào giới định tuệ của chính mình, không 
có sự trợ giúp của tha lực. Nếu chẳng phải là người có săn 
căn duyên đời trước thì hội nó còn chăng dễ huống là thực 
chứng. (Xem nội dung lời dạy đây thì phần này tương đương 
với Thiền tông). 

2. Chuyên niệm Phật tha lực, có 3 thứ : 


a. QUÁN TƯỞNG, là nương theo kinh Thập Lục 
Quán mà quán : Hoặc chuyên quán tướng lông trăng, hoặc 
quán pháp thân rộng lớn v.v... Quán đên đây đủ 16 thứ quán. 


b. QUÁN TƯỢNG, là đối trước hình tượng Phật mà 
tưởng về tướng hảo quang minh của Phật v.v... 


c. TRÌ DANH, là nhất tâm xưng niệm danh hiệu Di 
Đà. 

3 pháp này tuy hình thức thực hành không giống nhau 
nhưng đều có chung một điểm là phải đầy đủ lòng tin chân 
thành và ước nguyện thiết tha mới có thê cùng Phật cảm ứng 
đạo giao, mới có thê quyết định được hiện đời ra khỏi Ta Bà 
mà sanh về Cực Lạc. 

3. Pháp tự tha đều niệm, còn gọi là thiền tịnh song tu, 
đặt nền tảng trên việc chuyên khán “Niệm Phật đó là ai?” cốt 
để minh tâm kiến tánh, chăng dùng tín nguyện cầu sanh Tây 
phương làm sự nghiệp. Đã không có tín nguyện thì không thể 


281 


nương vào tha lực mà vãng sanh Tây phương. Chưa đến 
được chỗ nghiệp hết tình không thì cũng không thê nương 
vào tự lực mà liễu thoát sanh tử. Vì thế, với pháp thiền tịnh 
song tu nảy, chỉ có người tín nguyện đã đầy đủ mới có lợi 
ích. Còn không thì chắng bằng hết lòng với một môn trì niệm 
danh hiệu Phật. 


Trong 3 pháp niệm Phật trên thì Ý CHUYÊN NIỆM 
PHẬT chính là pháp chuyên niệm Phật tha lực, là nương vào 
sự chuyên cần niệm Phật và ý nguyện thiết tha gặp Phật. Nhờ 
tha lực ấy vãng sanh Tịnh độ Tây phương. 


Ngài Ấn Quang núi: Pháp T' RÌ DANH hạ thủ công phu 
dễ nhất mà thành công mau nhất. Nếu thâu nhiếp 6 căn, tịnh 
niệm được liên tục thì ngay đời này sẽ chứng được niệm Phật 
tam muội. Khi lâm chung nhất định vãng sanh thượng phẩm. 
Dù căn cơ có hạ liệt, chưa chứng được tam muội mà dùng tín 
nguyện trì danh hiệu Phát như con nhớ mẹ không gián đoạn, 
thì đến khi lâm chung, cảm ứng đạo giao, nương nhờ từ lực 
của Phát theo nghiệp vãng sanh. Nếu chí tâm trì niệm, niệm 
đến toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không có 
Phật, ngoài Phật không có tám, không niệm mà niệm, niệm 
mà không niệm, tâm Phật cả hai cùng rõ rệt, rồi cả 2 cùng 
mát, thì diệu lý thật tưởng chân thể hiển lộ. Ngay đó Tây 
phương hoàn toàn tròn sảng. Đây là trì danh mà thâm đạt 
thật tướng, chẳng phải dùng quán mà tự thấy Tây phương. 
Nhiềp cơ rất rộng, lợi ích rất nhiêu, rất hợp với kẻ độn căn 
thời mạt pháp. 

Về cách hành trì, ngài dạy: Mỗi người ty vào thân 
phận của mình mà lập, chẳng thể cố chấp cô định vào mội 
pháp nào. Từ sáng đến chiêu, đi, đứng, nằm, ngôi, nói, nín, 


282 


động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, đi tiêu, đi tiểu ... chỉ một thánh 
hiệu ấy không cho lìa tâm và miệng. Nếu như ở chỗ thanh 
khiết thì niệm ra tiếng hay niệm thâm thâm đêu được. Còn 
khi ngủ, nghỉ, tăm, rửa, đi tiêu, đi tiểu cho đến những nơi 
không được sạch sẽ thì chỉ nên niệm thâm thâm, vì niệm thâm 
thì công đức cũng vậy. Niệm ra tiếng thì không được cung 
kính nên không niệm ra tiếng, chứ không phải ở những nơi 
đó không được niệm Phật. Lại, khi ngủ mà niệm ra tiếng 
ngoài việc không cung kính còn bị tốn khi. 


Phương pháp hay nhất của việc trì danh là thâu nhiếp 
toàn bộ 6 căn, tịnh niệm liên tục. Tháu nhiềp toàn bộ 6 căn là 
tạm niệm Phật. Chuyên chủ nơi danh hiệu Phật tức nhiếp 
được ý căn. Miệng phải niệm rõ ràng mạch lạc là nhiếp được 
thiệt căn. Tai cân nghe rõ ràng rành mạch là nhiền được nhĩ 
căn. Ba căn này đã bị nhiếp bởi danh hiệu Phật thì nhãn căn 
quyỗt chăng thể có cái nhìn tạp loạn, tức mắt cũng được 
nhiền. Tỷ 3 căn chăng thể có cái ngửi tạp loạn, tức mũi cũng 
được nhiền. Khi niệm Phật, thân phải đoan nghiêm nên thân 
cũng được nhiền. 6 căn đã nhiếp thì tâm không có VỌng niệm, 
chỉ lấy Phật làm niệm, nên là tịnh niệm. 6 căn nêu chẳng 
nhiên thì tuy là niệm Phật mà trong tâm vẫn đây dây vọng 
tưởng, khó mà được lợi ích thiết thực. 


Một câu A4 Di Đà Phật miên miễn mật mật luôn thường 
nhớ niệm. Phàm có những niệm như háo thăng, giận di ... 
bất ngờ manh động thì phải suy nghĩ “Ta là người niệm 
Phật, sao có thể khởi các niệm này?” Niệm khỏi liên ngừng, 
lâu ngày thì tất cả những thứ niện khiến ta lao thân tốn thân 
ấy đêu không thể khởi. Do công đức bất khả tư nghì của Phật 
gia trì, chưa quá 10 ngày sẽ thấy rất hiệu nghiệm. Nếu thỉnh 
thoảng niệm một câu, hai câu mà muốn hiệu nghiệm ngay là 


283 


tự dối mình dối người. Tuy vẫn có công đức nhưng khỏi bịnh 
thì chăng thể được. 


Khi niệm Phật cần chí thành. Niệm Phật mà tâm chăng 
qui nhất là do đối với sanh tử tâm chăng thiết tha. Nếu có ÿ 
nghĩ sắp bị dẫu sôi lửa bỏng chăng thể cứu viện thì tâm tụ 
qui nhất. Khi tâm bổng khỏi lòng thương xót thì phải biết đó 
là do thiện căn khai phát nhưng không nên nuôi dưỡng tình 
trạng ấy, nêu không sẽ vướng vào ma bỉ. Phàm có việc gì 
thích ý cũng chăng nên vui lòng, không sẽ vướng vào ma vui. 


Khi niệm Phậi, hai mắt cân buông xuống, không nên để 
thân quá sức đến nỗi tâm bốc hỏa sanh nóng nảy. Nếu đỉnh 
đâu phát ngứa, đau nhức hay có các thứ bịnh khác thì cân 
điêu hòa bên trong sao cho thích họp để không bịnh hoạn. 
Khi niệm ra tiếng cũng không nên niệm quả sức. 


Bịnh cùng ma đêu do nghiệp đời trước gây nên, chỉ cần 
chí thành khẩn thiết niệm Phật thì bịnh tự khỏi, ma sự tự la. 
Nếu chẳng chí thành hoặc khởi tà niệm thì tâm đọa trong sự 
u tối, ma qui ắt quấy nhiễu. Vào lúc niệm Phật xong, khi hồi 
hướng thì nên vì tất cả những oan gia trong quả khứ mà hồi 
hướng, khiến mọi loài đêu nhờ vào sự lợi ích niệm Phật của 
mừnh mà siêu sanh vào đường lành. 


Niệm Phật LẦN HẠT thì có thể ngừa giải đãi, song khi 
tịnh tọa niệm Phát thì chăng nên lán hạt. Vì lán hạt thì hướng 
động nên tâm chăng thê định. Về láu về dài tát sẽ sanh bịnh. 


Nếu chưa được nhất tâm thì tuyệt đối không nên nảy 
sanh ý tưởng muốn thấy Phật. Nếu nóng nảy muôn thấy thì 
tâm niệm rồi rắm, cái niệm MUON THÁY ấy sẽ động kết 
trong lòng thành ĐẠI BỊNH. Oan gia lâu đời nương cải niệm 
tình tưởng vọng động ấy hiện làm thân Phật đề báo cái oán 


284 


xưa. Đó là do tâm mình không chánh kiến. Chưa kể một khi 
thấy ma mà sanh hoan hỉ thì ma nhập vào tạng phủ sẽ phát 
cung. Dù gặp được Phật sống cũng chăng thể cứu. Cho 
nên, chỉ cân niệm Phật cho được nhất tâm, chẳng cân thầy 
Phật hay không. Nhất tâm rồi thì tự có sự cảm ' ứng không thể 
nghĩ bàn. Nếu niệm Phật mà bị khí muộn” là do nghiệp 
chướng khiến ra như vậy. Chỉ cân chí thành khẩn thiết niệm 
Phật thì từ từ sẽ yên. 

Pháp QUÁN TƯỞNG try hay nhưng phải nhớ hình 
tượng Phật thấy đó chỉ là sở hiện của tự tâm. Nếu nhận nó là 
cảnh thật ngoài tâm thì vướng vào ma sự, sẽ sanh cuông. 


Người tu hành thời nay, phân lớn vướng vào ma sự đêu 
đo lấy tâm vọng động mong câu cảnh giới tốt. Một khi cảnh 
giới tỐt xuất hiện, nêu cho cảnh giới ấy là ma thì cảnh giới ấy 
là cảnh giới tốt, hỄ sanh cải tâm tham trước vui mừng thì bị 
tổn hại chăng chút lợi ích, huống chưa phải là cảnh giới tốt? 
Nếu là người có công phu hàm dưỡng thì cảnh giới đù có 
cũng như không, nên ma cảnh nếu hiện vẫn là cảnh giới tốt. 
Đó là vì gặp ma mà chẳng bị ma chuyển, tức năng lực tỉnh 
tấn cao. 


Phân NIỆM PHẬT HÔI HUỚNG cũng không thể bỏ 
qua. Song chỉ nên hôi hưởng sau khóa công phu tối và đi 
kinh hành vào buổi trưa. Còn bình thường thì lấy việc trì 
niệm liên tục làm sự hôi hướng thời thường. Mọi công hạnh 
ngày thường đêu hôi hướng văng sanh và CÁN PHÁT BÔ 
ĐÈ TÂM, thệ nguyện độ sanh. Có công đức tụ trì nào đều 
khấp vì tứ ân trong ba cõi và chúng sanh trong pháp giới mà 


*' Chỉ tình trạng lùng bùng, nặng nê hay hơi thở không thông ... Đây 
là do nhiếp tâm vọng động vào một niệm A Di Đà mà ra. 


285 


hôi luướng. Đã cùng chúng sanh kết sâu pháp duyên thì thắng 
hạnh Đại thừa của mình chóng thành. Nếu chẳng thấu nghĩa 
này thì rơi vào trí kiến tự lợi của phàm phu và Nhị thừa, tuy 
tụ diệu hạnh mà cảm cái quả thấp hèn. 

Phàm người niệm Phậi, tùy theo phương tiện của mỗi 
người cốt phải khắc phục cho được tập khí của mình. Phàm 
người đáng nói thì dù cho đối nghịch với ta cũng phải vì 
người mà nói, khiến người gặp được điêu lành, tránh xa điều 
dữ, la khổ được lạc. Hằng ngày phải ngay thẳng rõ ràng. 
Với người thì nói rõ về nhân quả báo ứng và con đường niệm 
Phật liễu thoát sanh tử. Dạy dỗ con cái cũng động nghĩa với 
việc gây dựng nên tảng thái bình. Tâm thăng nhự dây đản 
căng, lời nói Không mập mờ lấp lững. Muốn giữ cái tâm có 
thể đối chất với qui thân lúc lâm chung thì làm việc gì quyết 
chăng mê mờ lý trời. Như thể đến lúc lâm chung không có 
hiện tượng đáng thương, đáng tiếc xảy ra. 


Tắt cả những lời trên đều trích từ lời dạy của Tô Ấn 
Quang trong Tư Qui Tập. Ghi ra đây để hiểu thêm về pháp 
môn Tịnh Độ. So với CHÍ - QUÁN cách thực hành có khác, 
song tỉnh thần và mục đích thì không khác, cũng đều giúp 
người tu gạt bỏ vọng tưởng, qui vÊ cội nguôn nhất tâm. Theo 
đây thì thấy, Tây phương ở đâu cũng không ngoài tâm mà có. 
Niệm Phật mong vãng sanh cõi Tịnh độ ở Tây phương chỉ là 
phương tiện cho người chưa đủ niềm tin với tự tánh chân như 
của mình. Phương tiện thì thứ lớp có khác, còn cội nguồn rốt 
ráo thì hoàn toàn không khác. 


Đã nói xong phần Tu Hành Tín Tâm, kế là phần Lợi 
ch Và Khuyên Tu. 


286 


Phân LỢI ICH VÀ KHUYEN TU 

Chánh văn : 

Đã nói về phần Tu Hành Tín Tâm, giờ nói về phần 

Lợi Ích Và Khuyên Tu. Như vậy tôi đã nói toàn bộ về 
Đại thừa, bí tàng của chư Phật. 

Giải thích : 

ĐÃ NÓI... là kết phần trước, giới thiệu phần này. BÍ 
TANG là kho tàng bí mật của chư Phật, chính là Đại thừa. 
Đây là lời tông kêt của Luận chủ. Những gì là bí tàng của 
Như Lai ngài đã nói tât cả nên nói NÓI TOÁN BỘ. 

Chánh văn : 


Nếu có chúng sanh muốn vào cảnh giới thậm thâm 
của Như Lai, được sanh chánh tín, xa lìa phí báng, bước 
vào con đường Đại thừa thì phải trì luận này, tư lương, tu 
tập. Cuối cùng sẽ đạt được đạo vô thượng. 

Giải thích : 

Đây là điều kiện để bước vào cảnh giới thậm thậm của 
chư Phật. CẢNH GIỚI THẬM THÂM ấy là chân tâm diệu 
minh của mỗi chúng sanh, là chỗ thâm sâu tối cùng của Đại 
thừa. TRÌ là giữ gìn, nắm chặt. TRÌ LUẬN NÀY là muốn 
nói đến việc nhận lãnh, thọ trì quyên luận. TƯ LƯƠNG là tư 
duy, suy nghĩ. TU TẬP là thực hành những điều đã tư duy 
ấy. Ngài Hám Sơn nói: “77 đức là văn tuệ, tư lương tức là tư 
tuệ, tu tập tức là tu tu”. Đầy đủ 3 điều ấy thì ĐƯỢC ĐẠO 
VÔ THƯỢNG, chính là cảnh giới thậm thâm của Như Lai 
nói trên. 


287 


Chánh văn : 


Nếu người nghe pháp này rồi mà chẳng sanh khiếp 
nhược thì phải biết, người này quyết định nối tiếp dòng 
giống Phật, tắt được chư Phật thọ ký. 


Giải thích : 

Đây hiển bảy lợi ích của văn tuệ. NGHE PHÁP NÀY, 
là nghe về pháp Đại thừa. Pháp này cũng có thể hiểu là bản 
thân quyền luận đây, với đầy đủ 2 phần LÝ và SỰ... Nghe cả 
LÝ và SỰ như thế mà không sợ hãi thì người này quyết định 
nối tiếp dòng giống Phật và được chư Phật thọ ký. 


KINH SỢ là, như có vị nghiên cứu Phật pháp rất lâu, 
tánh không duyên khởi luận cũng rất dữ, đời sống khi nào 
cũng nói tùy duyên, nhưng vừa nghe đến việc buông vọng 
tưởng, giữ giới cắm Như Lai đề ra,“ liền quảy gót dời chân. 
Tức, nghe cái ngoài da của Đại thừa thì kham được, mà nhắc 
đến cái ruột rà của Đại thừa thì thối thân. Song không có cái 
ruột ấy thì lấy gì làn THỪA đề mà nói ĐẠI? Đó là một dạng 
kinh sợ gọi là ... vi tế. Ngoài ra, không thấy sợ hãi nhưng 
nghe đến pháp này mà vội né xa, dửng dưng, hoặc mới nghe 
đi chùa, tu hành, ăn chay, niệm Phật mà mặt đổi sắc... 
Những dạng như thế đều thể hiện cho cái kinh sợ này. 


Song vì sao lại kinh sợ? Vì pháp này là chỗ khó tin khó 
nhận, vượt quá những suy nghĩ thường tình của người đời. Vì 
nói đến pháp nảy là nói đến việc hành trì tu tập bất kê thời 
gian và trải dài sanh tử không nhàm mỏi để bạt khổ cho 
chúng sanh. Không phải là người có túc căn sâu dày thì 


* Kinh Lăng Nghiêm nêu 3 giới cấm chính là chẳng sát, chẳng đạo, 
chẳng dâm và khuyên giữ gìn chay tịnh. 


288 


không thê không sợ hãi. Thành câu nói thấy thì đơn giản 
nhưng nghĩa lý của nó rất sâu. Nó nói lên quá trình huân tập 
sâu dày của người tu, không phải là chuyện một ngày một 
bữa. Cho nên, KHÔNG SỢ HÃI PHÁP NÀY thì biết chắc 
chắn sẽ NÓI TIẾP DÒNG GIÓNG PHẬT vậy. 

Chánh văn : 

Giả sử có người giáo hóa chúng sanh đầy cả tam 
thiên đại thiên thế giới, khiến họ hành thập thiện, chắng 
bằng có người trong khoảng một bữa ăn suy nghĩ chín 
chăn pháp này. Công đức của người này vượt hơn người 
trước chắng thể ly øì ví dụ. 

Giải thích : 

Đây là công đức của người đề tâm tư duy về pháp này. 
Dạy người hành thập thiện không bằng để tâm suy nghĩ chín 
chắn pháp này vì Thập thiện thuộc phúc báu trời người, còn 
suy nghĩ chín chắn pháp nảy tức đang gieo cái nhân để có cái 
quả là công đức pháp tánh. Công đức pháp tánh thì vô lượng 
vô biên không thể nghĩ bản, nên nói “CÔNG ĐỨC CỦA 
người nảy vượt hơn người trước, chăng .. .”. 

Chưa tu tập mà chỉ mới suy nghĩ chín chắn về pháp 
này, công đức đã hơn hăn bậc thiện tri thức dạy người hành 
thập thiện. Người hành thập thiện thì công đức sao băng bậc 
thiện tri thức dạy người? Huống là chưa hành được thập thiện 
mà chỉ mới làm phúc, bố thí? Song ai cũng thích làm phúc, 
bố thí hơn là suy nghĩ chín chăn pháp này trong khoảng một 
bữa ăn. Vì làm phúc bố thí thì dễ mà vui, đọc kinh đọc luận 
thì khó thành ngán. Chắng qua là vì làm phúc bó thí thuận với 
cái động của tâm. Tập trung suy nghĩ chín chăn pháp này là 
phải gom cái động ấy vào một chỗ. Song không lẽ nói khó rồi 


289 


mình chỉ lấy việc làm phúc, bố thí hay công quả làm kế sinh 
nhai cho vạn kiêp vê sau? 


Không có thứ gì bước vào mà làm được ngay. Phải có 
thời gian huân tập. Phải năm được ý nghĩa và tác dụng của từ 
HUẦN TẬP mà luận đã nói đây. Như ngôi thiền, lúc đầu 
ngồi liền 30 phút hay 1 tiếng thì không ngồi được. Nhưng 
nêu ngôi 5 hoặc 10 phút thì không phải là chuyện khó. Chỉ 
cần có quyết tâm là làm được. Ngày nào cũng cô gắng như 
vậy. Quen tôi thì từ từ lên 20 phút, 30 phút v.v... Cũng chỉ tập 
trung theo dõi hơi thở cho nhuần nhuyễn thì chưa có gì khó 
khăn. Huân tập một ngày một ít như thế thì thứ gì cũng thành 
dễ dàng. Ngôi được 2 tiếng lúc nào không hay. Đó là nói về 
ngôi thiền, khó hơn việc suy nghĩ chín chắn nói đây. 

SUY NGHĨ CHÍN CHẮN là ngồi đọc từng lời từng 
chữ của Tổ dạy một cách cặn kế, ngẫm cho được nghĩa lý 
của Như Lai nói. Ngẫm chưa ra thì đê đó, từ từ lẫy sự tu tập 
làm phương tiện sáng tâm rồi ngầm tiếp. Phần nào dễ như Tu 
Hành Tín Tâm, Nhân Duyên tạo luận hay Lợi Ích và Khuyên 
Tu thì đọc trước, phần nào khó đề đó đọc sau. Đọc kinh luận 
thì không thê như đọc tiêu thuyết của Quỳnh Dao hay kiếm 
hiệp của Kim Dung, nên cũng phải áp dụng như phương 
pháp ngôi thiền trên. Lúc đầu chỉ cần đọc 1/2 trang là đủ. Đọc 
1⁄2 trang dễ rồi thì đọc lên I trang. Cứ vậy mà tập trung đọc 
từ từ và bắt đầu áp dụng tu tập. Hiện tại làm ít mà công đức 
nhiều. Tương lai còn được cái vui rốt ráo. 

Thấy khó mà không huân tập thì cứ ngang đến mức 
làm phúc, bố thí hay công quả là hết. Phúc dù đầy đủ bao 
nhiêu mà không đủ chánh kiến thì chưa chắc đã lên được cõi 
trời. Khi chết lại rơi vào hoàn cảnh chú voi nhà giàu thời đức 


290 


Phật. Song được phúc cõi trời cũng chưa hắn tốt, vì ở đó 
mình không có cơ hội làm phúc tiếp tục đề có tư lương cho 
những kiếp sau. Hết phúc lại chui vào đường dữ. Không bằng 
suy nghĩ pháp này, một ngày vài dòng, rồi lên một ngày vài 
trang... cứ vậy mà huân tập. Động bao nhiêu dần dân sẽ 
thành tịnh. Khó bao nhiêu dần dần cũng thành dễ. Kiếp này 
huân được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có huân tập thì kiếp 
sau sẽ có đà huân tập tiếp. Giờ thấy khó bỏ mặc thì không 
bao giờ có thê chín chắn suy nghĩ pháp này. 


Chánh văn : 


Lại nữa, nếu người thọ trì luận này, quán sát tu 
hành trong một ngày một đêm thì có vô lượng vô biên 
công đức chăng thê nói được. Giả như (ât cả chư Phật ở 
mười phương đu tán thán công đức của người này trong 
vô lượng vô biên a tăng kỳ kiệp cũng chắng thê hệt. Vì 
sao? Vì công đức pháp tánh thì vô tận. Công đức của 
người ây cũng lại như thê, không có bờ mé. 

Giải thích : 

Đây là công đức của người thực hành tu tập pháp này. 
Nêu một ngày là để thấy công đức ấy to lớn thế nào nếu 
chúng ta thực hành tu tập trong vô lượng vô biên kiếp. Công 
đức ây không có bờ mé. 

Chánh văn : 

_ Có chúng sanh nào, đối với luận này, hủy báng 
chăng tin, sẽ bị tội báo qua vô lượng kiệp, chịu vô vàn 
khô não. Cho nên, chúng sanh chỉ nên kính tin, chăng 
nên hủy báng. Vì chỉ hại mình cũng hại cả người, đoạn 


291 


tuyệt tất cả hạt giống Tam bảo. Bởi tất cả Như Lai đều 
nương pháp này mà được niết bàn, tất cả Bồ tát nhơn 
đây tu hành mà nhập được Phật trí. 

Giải thích : 

Nghe, suy nghĩ, thực hành có công đức vô lượng thì 
không nghe, không suy nghĩ, không thực hành sẽ không có 
công đức. Nếu thêm cái tật HỦY BÁNG CHẲNG TNN thì sẽ 
chu tội báo qua vô lượng kiếp, chịu vô vàn khô não. Vì thiện 
nghiệp tùy thuận với pháp tánh chân như. Nếu hủy báng 
chăng tin thì chăng hành thiện nghiệp, không hành thiện 
nghiệp thì quả báo ở 3 đường dữ không tránh khỏi, nên nói 
“HỦY BÁNG CHĂNG thù) sẽ chịu tội báo qua vô lượng 
kiếp, chịu vô vàn khổ não”. 

Kinh là lời Phật nói, luận là lời Tổ nói ... nếu chăng tin, 
tức không tin vào Tam bảo, nên nói ĐOẠN TUYẾT tắt cả 
hạt giống Tam bảo”. Vì những cái hại nêu trên mà “Chúng 
sanh chỉ nên kính tin, chăng nên hủy báng”. Nói chung, 
những gì mà chư Phật Tổ đã nói thì dù chưa tin, mình cũng 
không nên phỉ báng. KHÔNG NÊN PHÍ BÁNG, vì cái thấy 
của mình hiện nay bị hạn chế rất nhiều chứ không phải 
những điều ấy không có. Như kẻ mù không thể thấy mặt trời, 
không phải là mặt trời không có. Cho nên “Chỉ nên kính tin, 
chắng nên hủy báng”. 

Chánh văn : 

Phải biết, Bồ tát quá khứ đã y nơi pháp này mà 
được thành tịnh tín. Bồ tát hiện tại nay y nơi pháp này 
mà được thành tịnh tín. Bồ tát vị lai sẽ y nơi pháp này mà 
được thành tịnh tín. Vì vậy, chúng sanh cần nên tu học. 


292 


Giải thích : 

PHẢI BIÉT... là nhân mạnh lại tác dụng của pháp Đại 
thừa - cũng như chính quyên luận này - đê thây vì sao chúng 
sanh cân phải tu học. Vì không có pháp nào ngoài pháp này 
có thê khiên chúng sanh thoát khô thành Phật. Nên Bô tát 
trong 3 thời đêu phải nương pháp này đên đât Như Lai. 
TỊNH TIN là niêm tin thanh tịnh, chỉ cho nhân Phật tánh, là 
cái nhân đề có cái quả là niệt bàn Phật. 

Chánh văn : 


Nghĩa lý thậm thâm quảng đại của chư Phật 
Nay tôi tùy thuận tổng trì thuyết 
Hồi hướng công đức như pháp tánh này 
Lợi ích khắp tất cả cõi giới chúng sanh 

Giải thích : 

NGHĨA LÝ THẬM THÂM QUẢNG ĐẠI là những 
gì đã được nói trong phân Lập Nghĩa và Giải Thích. TÔNG 
TRÌ, Phạn ngữ là Đà la ni, là niệm tuệ lực có khả năng chấp 
trì vô lượng Phật pháp không đề mắt. Nay Tổ tùy thuận niệm 
tuệ lực ây mà lập ra quyên luận này. Nói cách khác, luận này 
là giáo pháp được lưu xuất từ pháp tánh chân như. Công đức 
có được đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp các cối. 


Đại Thừa Khởi lĩn Luận 
Hết phân II 


293 


294 


Sách tham khảo 


1. Đại Thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Ký của ngài Hiền Thủ. 
2. Đại Thừa Khởi Tĩn Luận Trực Giải của ngài Hám Sơn. 
3. Đại Thừa Khởi Tín Luận Giảng Ký của H.T Ấn Thuận. 
4.. Lăng Già Tâm Ấn - Bản dịch của H.T Thanh Từ. 

5.. Thập Nhị Môn Luận - Bản dịch của HT Thanh Từ. 

6. Luận Tọa Thiên - Bản dịch của H.T Nhật Quang. 

7. Thủ Lăng Nghiêm - Bản dịch của TT Phước Hảo. 

S.. Thành Duy Thức Luận - Bản dịch của H.T Thiện Siêu. 
9. Luận Tân Duy Thực - Bản dịch của H.T Thiện Siêu. 


10. Từ Điển Phật Học Hán Việt - Viện Nghiên Cứu Phật 
Học. 


11. Từ Điển Phật Học Huệ Quang - tập I. 


295 


Bản đồ Pháp giới 


296 


297 


Mục Lục 


Lối giới thi HHiA 4o ve cuan và đua A0 (100 đan 0y X dhệ Da su 9 

lLIPn 7: HD UI5ót3:01 6 NDI „4£ Qouf sấu AosianutGrfiethii lzsf sa 2x60 kia Qui II 

Cương Yêu Pháp Giới Duyên Khởi của Ð.S Hám Sơn....... 17 

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN Phần I............. 23 

Giải thích đề tựa Đại Thừa Khởi Tín Luận.......................... 25 
Kệ mở đâu 29 

H0: UOitatnvkanclEs 1027160210792 086 suaugốrtiati/020 21023010 68.4012 c4" 36 

PHẢN NHÂN DUYÊN ................................--- 39 

PHẢN LẬP NGHĨA .............................-- --5- 5+: 48 

lF HP x51 9507nfo 12x n8 88/0 nftessebEosasee 48 

TINH 122017115725 0500082 68010016221 x8 T XE su 52 

PHẢN GIẢI THÍCH ................................-..--- 54 

I. Hiển thị chánh nghĩa ..................................----2-52-55: 54 

A. Tám CHÂNH HHHH...................Q TT H* Tnhh 56 

5 Lc ÁHIO TH a3 ixag/22456144/6356LeckcStlBio Mu niáid2l19145 0x26 tb 64 

đi 2411011. OIIOHIG'ssioi0i34agt0xckbtz.a0psoba0CWaSituaad deei 67 

TT 01INDHÍT (HT: si casisbfxh hôn biện than nsiXyAôkbagvavea 68 

BI. Giác (Thủy giác, 4 tướng và 4 không kính) .......... 7] 

B2. Bắt giác (3 tế và 6 thô), .....................-.--cccc+ccccscceesre 98 

Nhân duyên sanh diệt ............................ ....- «55-5 +: 114 

Š lOẠI 3) VÔ. J HC: 4iadbisg0ebgtdcsintlutibdfailtiaaosksA 116 

0NI/1/18,/1/112,.N.////NEEEaẢẦẢ.... 131 

Tướng sanh điỆt...................................sẶ Sa 139 

ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN Phần II.......... 145 


296 


I\H1:004.N1WA01 Do ss29y0akidsetGdf a0 004/024 x 603 0asekuse 147 


Huân tập khởi nhiễm pháp chăng dứt .......................--- s52: 149 
3Í- 0S: TuIII: HH TH (14 xxaccbaas 448024062 A1434 4ã kcanSi 152 

M5, P05 MINIISHHGIE TP oán 4Axaisktg62aglllsaQ1301508 36t la 153 
Huân tập khởi tịnh pháp chẳng dứt ........................---- 2: 5s¿ 154 
31. ong TÀM.HINH AHÌNiciaa8adAxs0änaaseubSOxbaSsue 158 

1B. CHũH NHI -THÀNH TẤT cay CxG8644040518061.g341x60is.ss4 160 

H. Đối trị tà chấp ............................--- 5-5-5 cs ccrkrrerkrre 191 
ẤN an KIẾ Tà 2/ã096: 26 50s 6890)3/20A08298/04a 191 
B_PBáp 6a KH 0025 11205626 nianai1 sa s2ss3ng 198 
HH. Phân biệt tướng đạo phát tâm....................................-- --- 204 
3+; T11 THanh TƯU Phẩt TẠP T c2 cx(14262xeã60644axev2tide6 206 

B. Giải hạnh phát tâm..............................-- 5-55 c7<csccscsecea 223 

2. HT 41211012 LỢITT (asax266/0402xx3,tAEoit46e,421320361a12Sxe16 230 
PHẢN TU HÀNH TÍN TÂM.......................... 243 

4 lGạI TÍN TẦTN sš:: ¿62242 22y606553 94060636108 539940x0§§t [ko s4 .035s3u381 243 
D10 1ï tỈf:HAHTHsstctxvccsybatS(0A40/20040 1046004 xGuafG@vddvivitlie 244 
Pilif/CHI> CJUTTE ssosToA leo ni daair6sAtnoafeane laser cAo 253 
Phần Niệm PHáR s02 tia0sasesv4a casaddki 289 
PHẢN LỢI ÍCH VÀ KHUYÊN TU ............... 299 

ĐAGH †HHAHiKHID tasvvvvxiistöes6vydell0001g6Ài0940961.4s60a 00604 307 
Họa đồ nhất pháp giới tâm của PS Quán Đỉnh ................... 308 
\ 0016110 na hố... ốc 310 


299 


CON ĐƯỜNG DẪN ĐÉN GIÁC NGỘ 
ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN 
Tác giả : Bồ tát Mã Minh 
Dịch & giải : Chân Hiền Tâm 


* 


Chụu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN THỊ THANH HƯƠNG 


Biên tập : Châu Anh Kỳ 
Sửabảnin  :Hồng Nguyên 

Trình bày : Nguyên Hiền 

Bìa : Đạo Huy 


NHÀ XUẤT BẢN TỎNG HỢP TP HỖ CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thị Minh Khai Ó. 
ĐT : 38225340 - 38296764 - 38222726 
Fax : 84.8.38222726 - Email : tonghop()nxbhcm.com.vn 


In lần hai. Số lượng 500 cuốn. Khổ 14.5x20.5cm. Tại Cty TNHH In Khuyến 
Học Phía Nam. GPXB số : 808-09 /CXB 02-112/THTPHCM ngày 08/09/2009. 
In xong và nộp lưu chiêu tháng 10 năm 2009. 

Giá : 27.000đ 


300 


